Namo Tassa Bhagavato Arahafo Sammmaãsambuddhassa 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
Bậc Aranhán, Bậc Chánh Đẳng Ciác 


PHÁP ĐÀM VỚI 


Achaan Sujmn 


Tại Sài Gòn - Tháng 9/2013 


TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ 


Pháp đàm với Achaan Sujin tại Sài Gòn, tháng 9/2013 


Do Vietnam Dhamma Home ghi chép và tuyển tập, được 
Quý đạo hữu xa gần cúng dường ấn tống. 


Mong cho những phước thiện này trở thành pháp hạnh ba 
la mật làm duyên lành để tất cả giải thoát khổ tử sinh luân 
hồi trong tam giới! 


Mọi phản hồi xin liên lạc tới địa chỉ: 
vietnandhammahome()gmail.com 


Sài Gòn, chiều 31.08.2013 


Aechaan Sujin (A.Sujin): Tôi rất hoan hỉ được gặp quý 
vị ở đây hôm nay, vì điều quý báu nhất trên đời là được 
hiểu giáo lý của Đức Phật. Khi chúng ta nói rằng “con 
xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng”, 
chúng ta có niềm tin vào Đức Phật, xin nương nhờ vảo bậc 
Giác ngộ. Nhưng chúng ta có thực sự biết về giáo lý của 
bậc giác ngộ ấy không, hay chỉ tỏ lòng tôn kính của mình 
thôi? Nếu muốn biết ơn Ngài, ta cần biết Ngài đã dạy điều 
gì. Chúng ta cần trung thực để đánh giá mình biết được 
bao nhiêu về những gì Đức Phật dạy, không nên chỉ phỏng 
đoán. 

Đức Phật dạy về sự thật tối hậu. Nếu nhớ rằng Ngài 
đã trải qua rất nhiều A tăng kỳ kiếp là một vị đại Bồ tát, 
hoàn thành các ba la mật đề trở thành một vị Phật, chúng 
ta sẽ thấy rằng hăn là Giáo lý của Ngài phải vô cùng vi tế 
và thâm sâu, và không thể dễ dàng hiểu được. Chúng ta 
không thê tự nghĩ ra một số điều và cho rằng đó là Giáo lý 
của Ngài. Ta phải nghiên cứu rất chỉ tiết. Để nghiên cứu 
Giáo lý của một bậc Giác ngộ, ta cần nghiên cứu từng từ 


5 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


một. Chắng hạn từ “Phật”, “Đức Phật” là gì? Đức Phật là 
một bậc Giác ngộ, Ngài có lòng từ bi vĩ đại để có thể giúp 
đỡ tất cả mọi người. Lòng từ bi của Ngài không chỉ trải đến 
một số người nhất định hay thân bằng quyên thuộc mà đến 
tất cả chúng sinh. 

Vì sao Đức Phật thuyết giảng? Ngài thuyết giảng điều 
gì? Ngài giảng về bây giờ, về hiện tại. Quá khứ đã qua, 
tương lai chưa tới, chỉ có hiện tại là cái duy nhất có thể 
được hiểu và tiếp cận. Như vậy, tôi nghĩ rằng chỉ có một 
con đường, đó là nghiên cứu Giáo lý mà Đức Phật đã để 
lại, nghiên cứu từng từ một. Chắng hạn, Đức Phật nói về 
cái thấy, tất cả chúng ta đều thấy, nhưng hiện giờ các bạn 
hiểu về cái thấy như thế nào? đó chỉ là tôi thấy, hay tôi thấy 
điều gì? Nếu không có đối tượng được thấy, và không có 
thức thấy thì có thê thấy không? 

Quý vị có câu hỏi gì không? Vừa rồi, chúng ta mới chỉ 
nói về một từ thôi, đó là từ “pháp”. Chúng ta có thê nói, cái 
gì là thực đều là pháp? Nếu không thì lợi ích gì đây, khi chỉ 
nghe từ “pháp” mà không hiểu gì cả. 

Người phiên dịch: Achaan vừa nói về từ pháp, thông 
thường khi nghe từ pháp, mọi người vẫn nghĩ đó là chỉ giáo 
lý của Đức Phật, nhưng thực sự từ pháp là gì? Đó là lý do 
bây giờ Achaan đang giảng cho chúng ta về từ pháp. 

A.Sujin: Chúng ta hãy học một từ ở một thời điểm. 
Người Phật tử đã ít nhiều nghe từ “pháp” trong cuộc đời 
6 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


của mình. Thế còn cái hiểu về từ Pháp - Dhamma, nếu 
chúng ta không dùng từ Pháp thì sao? Nếu không dùng từ 
“pháp”, chúng ta có thê nói về bất cứ cái gì là thực hiện giờ. 
Thay cho việc cố tìm hiểu định nghĩa về từ “pháp”, hiện 
giờ cái gì là thực? Tiếng Việt gọi là “pháp”, nhưng tiếng 
Pali là “dhamma”, và đây là từ mà Đức Phật đã sử dụng. 
Nhưng ta cần hiểu rằng bắt cứ cái gì là thực, dù không cần 
đặt tên thì đều là Pháp rồi. Chẳng hạn, như cái thấy, ta có 
cần gọi đó là “cái thấy” không? Nghe, ta có cần đặt tên nó 
là “nghe” không? Âm thanh đã được nghe và nó đã qua tồi, 
ta có cần đặt tên nó là “âm thanh” không? Song ta vẫn cần 
ngôn từ để giao tiếp và truyền đạt những gì mình muốn nói 
tới. Chúng ta dùng từ “cái thấy” để biết là ta đang không 
nói về cái nghe. Nhưng không ai có thê thay đổi đặc tính 
của cái thấy. Nếu cái nghe không sinh khởi, liệu ai có thế 
biết răng có âm thanh? Ở khoảnh khắc của cái nghe, cái gì 
là thực? Không chỉ có âm thanh là thực mà cái nghe cũng 
là thực. Những gì là thực chính là điều mà Đức Phật đã 
giác ngộ - giác ngộ về bản chất thật của tất cả các thực 
tại. Nếu cái thấy không sinh khởi thì có thể thấy không? 
Nếu cái nghe không sinh khởi thì liệu có ai có thể nghe và 
về cái nghe, cái được nghe? Khi cái nghe sinh khởi, nó chỉ 


^As»*% 


là cái nghe mà thôi, không phải “tôi” nghe. Nếu không có 
cái thấy, không có mắt, sẽ không thê có ý niệm “tôi thấy”. 
Như vậy, ta sẽ học rằng trong thế giới này hay thế giới 

7 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


khác, cái tồn tại duy nhất chỉ là các thực tại thôi. Ta có thể 
nói rằng, bây giờ chúng ta bắt đầu biết hơn về bắt cứ cái 
gì là thực không? Bạn muốn nghe về điều này hay muốn 
nghe “pháp”? Đó là hai thứ khác nhau, hay chỉ là một? 
Đây chính là thời điểm bắt đầu hiểu “pháp” là gì, về tất cả 
những øgì là thực, dù ta có đặt tên nó là gì theo bất kỳ ngôn 
ngữ nào, nó vẫn như vậy. Nó là chung cho toàn bộ vũ trụ 
này. Cái thấy có phải là Việt Nam hay Thái Lan không? Cái 
thấy chỉ là cái thấy, không có quốc tịch. Vậy các bạn có thể 
hiểu được nghĩa của từ “pháp” bây giờ - cái là thực đối với 
tất cả mọi người, và đối với ai hiểu được điều ấy mà thôi. 
Như vậy bạn sẽ có thêm lòng từ, vì cái mà ta cho là “ta”, 
, thực chất chỉ là thực tại. Sân có thực không? 
Ta có phải đặt tên nó là “pháp” không? Nhưng nó chính là 
pháp đấy, nó cũng là một thực tại, là pháp, như Đức Phật 


>9» 


là “tự ngã 


đã dạy về cái thấy và cái nghe. Bây giờ các bạn có hiểu 
không? Tương tự như vậy, nêu không có duyên, cái hiểu sẽ 
không thê sinh khởi. Bất cứ cái gì xuất hiện hiện giờ đều 
cần có nhiều duyên cho nó sinh khởi. Ai có thể kiểm soát 
được điều ây? Ai tạo ra nó? Ai có thê ngừng sự diệt đi của 
chúng khi đã sinh khởi? Ai có thể làm được nào? Hãy chỉ 
học đề hiểu thực tại như nó là. Và đó là cái hiểu đúng đắn 
về bất cứ thực tại nào đang xuất hiện, rằng nó hoàn toàn vô 
thường và không thuộc về ai cả. Bây giờ có một câu hỏi, 
cái gì được sinh ra? Có ai muốn trả lời không? 

8 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Ai đó Trả lời: Đó là pháp. 

A..Sujin: Đúng như vậy, cái gì chết, cái gì sống? Vẫn là 
pháp! Cái gì thấy? Vẫn chỉ là “pháp” thấy. Cái gì thích và 
không thích? Vẫn chỉ là “pháp” thích và không thích. Như 
vậy tất cả các thực tại này đều sinh khởi khi có duyên cho 
chúng sinh khởi. Chúng sinh và diệt ngay tức thì, chúng 
ta hoàn toàn không hay biết gì về tất cả những thực tại đó, 
suốt cả ngày đều như vậy. Nhưng nếu được nghe Giáo lý 
thì có thể bắt đầu phát triển hiểu biết về thực tại . Có ai biết 
được khi nào thì mình sẽ chết không? Trước khi chết điều 
gì là tốt nhất? Là hiểu biết đúng về bất cứ cái gì xuất hiện. 
Liệu ai có thể có hiểu biết về những điều đó mà không có 
sự nghiên cứu giáo lý của Đức Phật không? Đó là ý nghĩa 
của câu “Con xin quy y Pháp”. 

Sarah: Một người bạn có nói với tôi: nhiều người Việt 
Nam, Thái lan hay những nơi khác đặt câu hỏi rằng, tại SaO 
chúng ta lại mất thời gian tìm hiểu ý nghĩa của các từ trong 
giáo lý Đức Phật, về cái thấy, cái nghe, mà không đi thực 
hành đi. 

Khi ở sân bay, tôi có nghe một bạn nói, trước đây, khi 
bạn tiếp xúc với Giáo lý của Theravada, ngay lập tức bạn 
ấy đi vào thực hành và bây giờ bạn ấy quan tâm đến việc 
nghiên cứu, học them về các loại pháp (thực tại) khác nhau. 
Và câu hỏi đặt ra là, liệu có thể có sự thực hành đúng đắn 
nếu trước đó không có hiểu biết về cái gì là pháp, về Giáo 
lý không? 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Achaan giảng cho chúng ta rằng tất cả các pháp là vô 
ngã, nếu có hiểu biết đúng đắn về điều ấy, hiểu biết ấy sẽ 
bắt đầu phát triển. Như vậy, nếu không có hiểu biết đúng 
đắn ngay lúc ban đầu về những gì Đức Phật dạy, liệu nó 
có thể là nền tảng cho sự thực hành không? Liệu có thể có 
thực hành đúng không? Do đó tôi có câu hỏi cho bạn ấy: 
quan điểm của bạn về pháp học đúng là gì, và về pháp hành 
đúng là gì?, nếu bạn phân biệt pháp học và pháp hành thì 
liệu đó có phải pháp học đúng và pháp hành đúng không? 
Liệu đó có phải là hiểu biết đúng không? Có đưa đến chánh 
kiến không? Hay đó chỉ là quan điểm riêng của bạn thôi? 

Học viên I: Trong quá trình học, hiểu biết luôn luôn 
thay đôi. Trước đây tôi hiểu về pháp khác, bây giờ lại hiểu 
khác. Tôi hiểu răng không có ai đang thực hành cả, tất cả 
sự việc đều do duyên sinh, không có a1 có thể thực hành, vì 
nó là vô ngã, chỉ có hiểu biết đúng, và hiểu biết đúng được 
dần tích lũy đề dẫn tới sự trực nhận về giáo pháp, về những 
øì là thực, chứ không phải là các ý niệm. 

$arah: Lý do mà Achaan nói nhiều về cái thấy, cái 
nghe hiện giờ liên quan tới những gì bạn vừa nói. Thông 
thường mọi người vẫn nghĩ chúng ta thấy được sự sinh 
diệt trong cuộc sống hàng ngày. Achaan nói về cái nghe, 
cái thấy, những thứ rất thông thường. Nhưng trong một 
ngày, chúng ta luôn chỉ thấy tôi thấy, tôi nghe, chứ không 
hiểu rằng đó là “pháp”, nếu chưa hiểu ban đầu rằng đó chỉ 
10 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


là pháp, sẽ không thể nào đi đến bước sau là thấy được sự 
sinh diệt của pháp. Một lý do nữa khiến Achaan nói với 
chúng ta về cái thấy và cái nghe hiện giờ là, nếu không 
hiểu đúng về mặt lý thuyết (pariyati) về những gì đang xuất 
hiện hiện giờ, về cái thấy, cái nghe hiện giờ,... sẽ không thể 
có khoảnh khắc của patipati - pháp hành. Nếu không hiểu 
về lý thuyết một cách rành mạch, vững vàng, sẽ không có 
duyên cho pháp hành sinh khởi. Một số người cho rằng, 
trước đây tôi có pháp học và bây giờ tôi chuyền sang pháp 
hành. Nhưng cần định nghĩa rất rõ khái niệm này. “Pháp 
học” và gì? “Pháp hành” là gì? 

A.Sujin: Trước khi nghiên cứu giáo lý, mọi người 
thường muốn quan tâm đến những gì mình chưa biết, 
nhưng khi tìm hiểu, họ cũng quan tâm đến những điều họ 
hiểu lờ mờ. Chắng hạn, chỉ có một từ như từ “Pháp”, chúng 
ta vẫn nói “con xin quy y Pháp” nhưng vẫn chưa hiểu Pháp 
là gì. Nếu nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và sâu sắc, ta 
sẽ hiểu hơn giáo lý của Đức Phật và thấy rõ hơn ơn đức 
của Ngài. Nếu không ta sẽ tưởng mình đã biết Đức Phật 
dạy những gì chỉ bằng việc đọc Giáo lý của Ngài. Nhưng 
không phải vậy, Đức Phật đã phải tích lũy nhiều ba la mật 
trong thời gian rất dài. 

Mục đích nghiên cứu giáo lý của Đức Phật là gì? Có 
ai muốn trả lời không? Đâu là mục đích của việc nghe và 
nghiên cứu Giáo lý? Mục tiêu chỉ là để hiểu, bởi vì trước 


11 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


khi nghiên cứu giáo lý, không ai có thê hiểu được! Vậy, 
muc tiêu của sự thực hành là gì? 

Chúng ta cần phải rất trung thực, nếu không có sự 
nghiên cứu Giáo lý của Đức Phật, làm sao có thể hiểu được 
đặc tính của cái đang xuất hiện mà Ngài đã giảng. Đó là 
nghĩa của từ Pa/ipafi- pháp hành, là tiếp cận sự thật với 
hiểu biết đúng, chứ không phải nghĩa là ngồi và làm cái 
gì đấy. Nếu như không hiểu về cái thấy hiện giờ, cái nghe 
hiện giờ, suy nghĩ hiện giờ... thì sự thực hành có ích gì 
đây? Một sự thực hành mà không dẫn đến hiểu biết! Giáo 
lý của Đức Phật không dẫn tới sự không hiểu biết. Vậy ta 
có nên tạm gác sang một bên ý niệm về sự thực hành chừng 
nảo ta chưa hiểu được về cái gì xuất hiện hiện giờ một cách 
đúng đắn. Điều ấy cũng giống như ta muốn đi đến một nơi 
nảo đó mà hoàn toàn không biết con đường. Làm sao bạn 
có thể tới đó được? 

Chăng hạn, “Tứ diệu đề” là gì? Gồm những gì? Chúng 
ta có thê học thuộc lòng Tứ diệu đế, nhưng có thể hiểu về 
từng thứ ở trong đó không? Vậy ta sẽ đọc Tứ diệu để rồi đi 
thực hành, hay là hiểu về thực tại ngay hiện giờ? Ta chọn 
đường nào đây? Sẽ đi đâu đề thực hành hay hiểu chút xíu 
ngay bây giờ, từng bước một? Hiểu đúng là điều duy nhất 
dẫn tới sự giác ngộ, không có cái gì khác. Ai có thể giác 
ngộ Tứ diệu để mà không có hiểu biết không? Hay chỉ nghe 
từ “Tứ diệu đế” là đủ rồi, và không cần hiểu gì về khoảnh 
12 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


khắc hiện giờ? Ta có thể nói, khoảnh khắc hiện giờ chính 
là khoảnh khắc đề những người có trí tuệ đã phát triển hiểu 
đúng về Tứ diệu đế. Còn những người không có cái hiểu 
đúng, mà chỉ nỗ lực đạt tới một cái gì đó, thì đó là điều là 
không thế! Đức Phật đã cho các Phật tử những gì nào? Đó 
là thứ vô cùng quý báu, hơn tất cả mọi thứ trên đời. Đó là 
hiểu biết đúng đắn về các thực tại đang sinh khởi, nó hoàn 
toàn khác trước đây. Nếu không có sự nghiên cứu, không 
có sự suy xét, sẽ không thê có cái hiểu đúng. Bạn có thê nói 
với ai đó mà không có sự trân quý về giá trị của những gì 
nghiên cứu, những gì là thực hiện giờ không? 

$arah: Nhắc lại câu hỏi trước rằng liệu có lãng phí 
thời gian không nếu chúng ta cứ nghiên cứu lý thuyết mà 
không đi vào thực hành? Nếu không có hiểu biết về lý 
thuyết mà lập tức đi đâu và ngôi thiền thì liệu đó có phải 
là sự lãng phí thời gian không? Liệu đó có là sự thực hành 
của Tứ niệm xứ như những gì Đức Phật đã thuyết giảng, 
nếu không có nên tàng của hiểu biết đúng không? 

A.Sujin: Một số người cho rằng sự nghiên cứu cái 
thấy, cái nghe như chúng ta đang nghiên cứu Giáo lý bây 
giờ là sự lãng phí thời gian. Nếu nghiên cứu từng từ một, 
thay cho việc nghĩ rằng đó là sự lãng phí thời gian, ta có 
thể thấy rõ rằng, nếu không nghiên cứu cái gì cả thì hắn là 
một cuộc đời hoàn toàn uống phí, vì không có them chút 
hiểu biết nào. 


13 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Ai là người nói mọi người nên đi đến chùa để thực 
hành? Khi còn tại thế, Đức Phật có nói các đệ tử của Ngài 
đi đến ngôi chùa nào đó để thực hành không? Hãy thử 
suy xét, có một người nói với bạn hãy đến chùa để thực 
hành và người khác nói, hãy hiểu về những gì đang xuất 
hiện hiện giờ, bạn chọn điều nào? Nghĩa của từ “đề #/” 
(savaka) là gì? Đệ tử đi theo ai? Nếu không nghe Pháp của 
Đức Thế tôn thì chúng ta theo ai? Khi đó, ta đang đi theo 
những người khác chứ không phải Đức Phật! 

$arah: Có một số lời nhận xét, chúng ta nghiên cứu 
Vị diệu pháp làm gì, đó là Tạng không được Đức Phật dạy 
trực tiếp, hoặc vi diệu pháp quá khó. Nếu ai đó nói như 
vậy là không thấy được răng, bản thân cái thấy hiện giờ, 
cái nghe hiện giờ chính là pháp, là vi điệu pháp. Nếu ai đó 
thấy rằng, vi diệu pháp không giống như những ý niệm của 
họ về thực hành, điều ấy có nghĩa là có gì đó không ổn với 
ý niệm ấy, vì lý thuyết và thực hành cần phải thống nhất. 
Những cái gì là thực, là Vi diệu pháp không nằm trong một 
cuốn sách. Cho nên Vi diệu pháp không phải là một cuốn 
sách, đó là lời dạy về tất cả những gì có thực hiện giờ, rằng 
mọi cái đều là vô ngã. 

A.Sujin: Các bạn quan niệm thế nào về Vi điệu pháp? 
VỊ diệu pháp có khác với “pháp” không? Pháp luôn là 
pháp, là cái gì có thực, không a1 có thể thay đôi được đặc 
tính của cái thực. 

14 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên 2: Theo tôi, Đức Phật dạy nhiều cách tiếp 
cận khác nhau cho các đối tượng khác nhau. Vì vậy có lúc 
Ngài dạy thông qua các câu chuyện, qua các bài kinh vả 
hướng dẫn cụ thể cần thực hành như thế nào. Chắng hạn, 
trong Tứ niệm xứ, Ngài dạy phải đi đâu để thực hành, quán 
ra làm sao, những đề mục gì; có lúc Ngài dạy giữ giới, có 
lúc Ngài nói các hành giả cần nỗ lực... Tôi nghĩ vào thời 
Đức Phật, với các ba la mật khác nhau, các hành giả đều có 
các điều kiện khác nhau đề tìm đến con đường giải thoát. 
Hôm nay cũng vậy, chúng ta - các yogis, cũng cần nhiều 
công cụ, nhiều con đường khác nhau, và với duyên nào 
mà chúng ta thấy mang tới sự hiểu biết thì chúng ta nên cố 
găng mở phương pháp của mình để không bị bám chấp và 
có thể nắm bắt tốt nhất Giáo pháp của Đức Phật. Đây là 
dịp tôi cho rằng rất quan trọng đề bù đắp sự thiếu hụt về Vĩ 
diệu pháp, về hiểu biết đúng của các hành giả Việt Nam, 
cả về pháp học và pháp hành Mong nhờ Achaan từ từ điều 
chỉnh chúng con. 

A.Sujin: Đức Phật đã dạy suốt 45 năm, Ngài dạy để 
làm gì? Ngài dạy cho mọi người hiểu, hay để mọi người 
theo những ý niệm của mình mà thôi? Bạn có đề cập đến từ 
“hành giả” - Yogi, vậy “Yog¿” nghĩa là gì? Đó là một thuật 
ngữ Päli, có nghĩa là sự bền bỉ. Nếu từ “Yogi” nghĩa là sự 
bền bỉ một cách đúng đắn, vậy bây giờ bất cứ ai đang ngồi 
đây, đang có sự cố gắng lăng nghe đề hiểu thì có thể gọi 
người đó là Yog1 không? 


15 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Chúng ta đề cập đến từ Yogi là đề cập đến những người 
có sự nỗ lực bền bỉ một cách đúng đắn. Khi tôi còn nhỏ, ở 
Thái lan mọi người gọi Yogi là những người ngồi mặc áo 
da hồ, đeo tràng hạt với những trang phục đặc biệt giống 
như các Yogi Ấn độ. Chính vì vậy đối với người Thái, họ 
hiểu Yogi theo một nghĩa khác. Tuy nhiên, đúng theo giáo 
lý của Đức Phật, Yogi có nghĩa là sự nỗ lực đúng đắn. 

Vừa rồi, bạn có nói rằng Đức Phật dạy mọi người phải 
nỗ lực, nhưng ta cần hiểu điều này một cách đúng đăn, vì 
các pháp đều là vô ngã. Bản thân 7ziyz - sự tinh tấn cũng 
là một pháp sinh khởi do duyên. Không ai có thể tạo ra 
được điều đó, không phải cứ ai đi đâu đó thì được gọi là 
tinh tắn một cách đúng đắn. Vậy fất cả những gì ta đọc 
cân phải được đọc dưới ánh sáng của hiểu biết về vô ngã. 

Nếu không nghiên cứu một cách cân thận, ta rất dễ 
hiểu sai Giáo lý. Khi nói đến pháp, hầu hết mọi người đều 
đồng ý, nhưng khi nói đến Vi diệu pháp thì một số người 
phủ nhận, cho rằng không cần phải học. Nhưng nếu biết ý 
nghĩa của từ “pháp” thì chúng ta sẽ thấy “pháp” cũng chính 
là Vi diệu pháp. Vì một từ chưa thê làm rõ Giáo lý của Đức 
Phật, ta không thê nói một số từ để diễn tả hết giáo lý của 
Đức Phật, nhưng mỗi từ sẽ cần là đối tượng để suy xét 
một cách cân thận, đề tìm ra sự thật của nó. Sẽ không đủ 
đâu nếu chỉ rằng mọi thứ đều là thực, đều là pháp. Vì khi 
nói như vậy, vẫn chỉ là ngôn từ mà thôi, vậy còn hiện giờ, 
khoảnh khắc này thì sao? 
16 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Trong mọi ngày, tất cả chúng ta đều có cái thấy, cái 
nghe, cái ngửi, sự xúc chạm, sự suy nghĩ và không ai có thê 
thoát khỏi những cái đó. Có thể thấy rằng chúng ta chưa 
hiểu biết gì về tất cả những thứ đó. Nhưng ta có thể hiểu 
dần dần là bây giờ có cái thấy, không ai có thể thay đặc tính 
của cái thấy thành cái nghe. Khi ta suy xét về điều ấy, ta 
có thể thấy ý nghĩa của từ paramattha dhamma - pháp chân 
đế. Vậy pháp chân đề có phải là pháp không? Có ai muốn 
trả lời không? 

Học viên 3: Đúng, Pháp chân đề cũng là pháp 

A.Sujin: Như vậy ta đã hiểu rõ hơn một chút rằng pháp 
cũng là pháp chân đế, pháp chân đề cũng là pháp. Có pháp 
nào không phải là pháp chân đế không? 

Học viên 3: Có pháp không phải là pháp chân đế, đó là 
những pháp thuộc về chế định. 

A.Sujin: Khi nói đến từ “pháp” theo nghĩa pháp chân 
đế, có nghĩa rằng, đó là pháp - không phải do ai tạo ra, sinh 
khởi do duyên, bất cứ khi nào có duyên cho nó sinh khởi 
thì nó sẽ sinh khởi. Bất cứ cái gì sinh sẽ phải diệt. Đó là 
pháp và cũng là pháp chân đề, rất sâu sắc! Các pháp như 
cái thấy và cái nghe là những thực tại khác nhau, nó sinh và 
diệt, nhưng ai có thể kinh nghiệm được sự sinh và diệt của 
các pháp ấy? Chúng ta đang tập để nghe thêm và suy xét 
thêm về những thực tại ấy, hiện giờ, có nhiều khoảnh khắc 
của cái thấy, cái nghe và những thực tại đó sinh và diệt vô 


17 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


cùng nhanh, vô cùng vi tế, rất khó để kinh nghiệm trực 
tiếp sự sinh diệt của chúng, chính vì thế mà chúng ta có từ 
Vi diệu pháp - Abhidhamma, bởi sự vi tế của các pháp ấy. 
Hiện giờ chúng ta vẫn còn đang có hoài nghi về ý nghĩa 
của các từ dhamma - pháp, paramattha đhamma - chân đề 
pháp và vi diệu pháp - abhidhamma.... vậy thì chưa thê nói 
đến từ “patipatti” - pháp hành. Pháp hành sẽ tới về sau, khi 
có những khoảnh khắc kinh nghiệm trực tiếp về thực tại. 
Tôi muốn hỏi bạn mục đích của thực hành là gì? 

Học viên 3: Theo con thì mục đích của thực hành là 
thấy các pháp như nó là, thấy sự sinh và diệt của thực tại. 

A.Sujin: Ngay bây giờ ấy ư? Hiện giờ chưa phải thời 
điểm để có được tuệ giác đó. Chúng ta được nghe về các 
thực tại sinh diệt và nỗ lực rất nhiều để kinh nghiệm trực 
tiếp. Nhưng không thể dễ dàng như vậy. Tuệ giác thấy sự 
sinh diệt của các thực tại là một tuệ giác rất sâu sắc, cần 
phải có tuệ giác phát triển thì mới có thể xuyên thấu được 
sự thật ấy, vì đó là về từng sát na tâm, vô cùng ngắn ngủi. 
Đó là một Tuệ giác rất vĩ đại. Có ai đã từng đọc vỀ sự 
thực hành sai chưa? Và về con đường tà đạo chưa - cái đối 
nghịch với Bát chánh đạo? Nếu không có hiểu biết đúng 
đắn về con đường Bát chánh đạo, chắc chắn chúng ta sẽ đi 
theo con đường Bát tà đạo. Vậy tại sao chúng ta chỉ muốn 
thực hành thôi, mà không phát triển hiểu biết một cách dần 
dân? 


18 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Sarah: Tôi muốn làm rõ hơn một chút về nhận xét 
pháp chế định cũng là Pháp. Chắng hạn, chúng ta thấy 
bông hoa và chạm vào bông hoa, đó là khoảnh khắc của cái 
thấy và sự xúc chạm. Từ khoảnh khắc đó mới hình thành 
nên ý niệm bông hoa, ý niệm đó là khái niệm. Trên thực 
tế, nêu không có cái thấy và sự xúc chạm là những thực tại 
chân đề, sẽ không có ý niệm bông hoa. Như vậy cái thấy, 
sự xúc chạm là chân đề pháp; còn bông hoa chỉ là chế định 
mà thôi. 

Học viên 3: Con chưa đủ năng lực để thấy được danh 
và sắc, tức là từng cặp danh sắc sinh diệt. Nhưng con cảm 
nhận được hơi thở vào ra nơi cửa mũi, hoặc tác ý tưởng 
sinh diệt trong tâm, từ ý này đến ý khác. Vậy những nhận 
biết đó có thuộc về pháp chân đề không? 

Sarah: Đó là những kinh nghiệm của suy nghĩ mà thôi. 

Người phiên dịch: Bà có thể giải thích thêm không? 

A.Suj/m: Tại sao bạn lại gọi đó là hơi thở? 

Học viên 3: Do có gió ra vào, có sự cảm nhận nơi mũi, 
con nhận biết xúc chạm khi đó, tưởng ghi nhận biết đó [là 
hơi thở, gió] thì được gọi là thực hành đúng hay là sai? 

A.Sujin: Liệu việc biết rằng đó là hơi thở hay là gió có 
phải là trí tuệ không? Vì trí tuệ thấy thực tại như nó là có 
thể biết rằng, thực tại đang được kinh nghiệm là vô ngã. 
Hiện giờ cái gì đang xuất hiện? Cái gì đã diệt đi? 

19 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên 3: Cái gì đã xuất hiện và diệt đi thì không thể 
mô tả. Vì nếu con vừa cảm giác xong mà con lại mô tả thì 
nó đã thay đổi, vấn đề con đang mô tả nó đã thuộc về quá 
khứ. 

A.Sujin: Làm sao bạn biết được đó là gió? 

Học viên 3: Con cảm nhận sự lưu chuyên, rung động. 

A.Sujin: Như vậy vẫn có ý niệm về tôi, đúng không? 

Học viên 3: “Tôi” là một từ diễn tả để nói chuyện với 
Bà. Khi ngồi và quan sát hơi thở thì chỉ là hơi thở vào ra 
ngay lúc đó. Sự thực hành như vậy có đúng không? 

A.Sujin: Bạn chỉ muốn câu trả lời hay là bạn muốn 
hiểu? 

Học viên 3: Con muốn hiểu, vì Bà có đặt ra vẫn đề thế 
nảo là thực hành đúng và thế nào là thực hành sai. Thế nào 
là sự hiểu đúng về pháp chân đế? Con chưa đủ năng lực để 
thấy các sắc pháp và danh pháp ở dạng vi tế. Nhưng con có 
thể quan sát ý nghĩ hay hơi thở gió ra vô cửa mũi là danh 
và sắc pháp dạng thô, vậy thì sự thực hành đó nên tiếp tục 
thực tập không? 

A.Sujin: Có bao nhiêu loại tà kiến ở trong kinh điển? 
Có hai mươi loại tà kiến về thân kiến: có 5 uân, mỗi uẫn có 
4 loại đính mắc khác nhau, nên có 20 loại Sakkãya- difthi 
(thân kiến) khác nhau. Thân kiến thật ra là chấp ngũ uẫn là 
ta. Ditthi - tà kiến không thể hiểu được bản thân nó, tham 


20 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


không thê hiểu được bản thân nó, chỉ có trí tuệ mới có thê 
hiểu, thấy tà kiến là tà kiến, tham là tham. Chức năng của 
trí tuệ hoàn toàn đối nghịch với chức năng của tham. Chức 
năng của tham là dính mắc, chức năng của trí tuệ là xả ly. 
Khi có những kinh nghiệm lạ sinh khởi, tham chỉ muốn 
biết thôi, nêu không có trí tuệ sinh khởi ngay khi đó để đảm 
nhận chức năng hiểu. Như vậy, bây giờ chúng ta có nên 
bắt đầu với các pháp, đề hiểu về các pháp đang xuất hiện, 
không phải chỉ bằng ngôn từ, mà bằng đặc tính của các 
pháp. Mỗi một pháp có đặc tính riêng, không giống nhau. 
Chắng hạn, hiện giờ cái cứng có đang xuất hiện không? 
Khi nói đến cái cứng là ta nói đến khoảnh khắc có sự xúc 
chạm, chứ không phải khoảnh khắc nghĩ về cái cứng. Nếu 
không, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục nói về nó mà không biết 
được chính xác khoảnh khắc cái cứng xuất hiện. Thay cho 
việc nghiên cứu, suy xét về đặc tính của thực tại đó, lại có \ 
niệm liệu đây là danh hay sắc. Ở khoảnh khắc kinh nghiệm 
cái cứng, cái cứng có khác với cái kinh nghiệm nó không? 
Có khác nhau không? Cái cứng không kinh nghiệm gì cả 
nhưng ngay ở khoảnh khắc này đang có một thực tại kinh 
nghiệm cái cứng. Bất cứ thực tại hữu vi nào đều là một 
trong hai loại thực tại, thứ nhất là loại thực tại không kinh 
nghiệm gì cả, và thứ hai là loại thực tại mà khi sinh khởi, 
nó kinh nghiệm một cái gì đó. Dù không dùng từ danh và 
sắc đi nữa, vẫn có một loại thực tại kinh nghiệm đối tượng 


21 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


và một loại thực tại không kinh nghiệm gì cả. Đề giao tiếp 
với nhau, chúng ta dùng từ danh và sắc, nhưng về mặt thực 
chất, chúng chỉ là thực tại kinh nghiệm và thực tại không 
kinh nghiệm. Dù không được gọi là “danh”, nó vẫn là loại 
thực tại kinh nghiệm đối tượng, bất cứ khi nào nó sinh 
khởi. Tất cả đặc tính của thực tại xuất hiện trong ngày cần 
được nghiên cứu đề loại bỏ ý niệm về ngã. Có ai có câu hỏi 
gì về danh và sắc không? 

Như vậy đã đủ chưa, vì nó là Vi diệu pháp mà! Có 
nhiều thứ đơn giản nhưng rất đáng để chúng ta suy xét, 
chăng hạn như cái thấy hiện giờ. Nó có dễ không? Nếu như 
dễ thì nó không phải là Vi diệu pháp. Tất cả các pháp đều 
là vi diệu pháp, chúng rất vi tế. Đề biết cái gì được thấy, 
bạn hãy nhắm mắt xem nào, và rồi mở mắt ra. Cái gì được 
thấy khi bạn mở mắt ra, nó khác khi bạn nhắm mắt, đúng 
không? Nếu không có nhãn căn làm duyên thì hiện giờ có 
thể có cái thấy không? Nếu không có sự nghiên cứu giáo 
thấy, nhưng khi 


pháp thì sẽ ngay lập tức có ý niệm “tôi” 
có sự nghiên cứu, ta sẽ biết rằng đó chỉ là một thực tại, nó 
sinh khởi để thấy mà thôi. Nếu không quên sự thực ấy, nó 
sẽ dẫn tới sự buông bỏ ý niệm về ngã. Cái thấy đã diệt rồi, 
vậy cái “tôi” đi đâu rồi? Tham thì không biết được điều 
ấy. Việc quý vị đi tới một trường thiền có mang tới hiểu 
biết rằng cái thấy hiện giờ là vô ngã, không có ai ở đó cả 
không? 

22 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Nếu hiện giờ chưa có hiểu biết và ta đi đến một nơi 
nảo đó với mong muốn có được hiểu biết, liệu hiểu biết có 
thê xảy ra? Khi Đức Phật thuyết pháp cho mọi người, tùy 
thuộc vào sự tích lũy của mình, họ có thể có được cái hiểu 
đúng về những gì Đức Phật dạy hoặc không. Có ai đã thấy 
được sự vi tế của cái được thấy không? Nếu không thấy 
được sự khác biệt giữa cái thấy và đối tượng thị giác - cái 
được thấy - mà chúng ta cho là con người hay đồ vật, thì 
sẽ thế nào đây? Hiện giờ chúng ta đang thấy mọi người, 
thấy như vậy là bình thường hay là vi diệu pháp? Khi có 
cái thấy, cả cái thấy và cái được thấy đều không phải là con 
người hay cảnh vật, và không phải là một giấc mơ, phải 
có một thực tại được thấy thì mới có cái thấy. Đức Phật đã 
dạy cho chúng ta cách thức để thấy được thực tại hiện giờ, 
phát triển được hiểu biết đúng về những gì đang xuất hiện 
hiện giờ. Nếu không có sự nghiên cứu mà lại tự nghĩ ra lý 
thuyết riêng của mình, điều ấy sẽ không dẫn đến hiểu biết 
đúng đắn về những øì là thực tại. Như vậy, câu hỏi về cái gì 
được thấy và cái gì thấy hiện giờ có thể làm duyên cho hiểu 
biết đúng sinh khởi. Ai nghiên cứu vi diệu pháp có thê nói 
được, cái gì được thấy hiện giờ và nó ở đâu, đúng không? 

Trong những ai ở đây đã từng nghiên cứu vị diệu pháp, 
các bạn có thể nói không? Cái được thấy hiện giờ là gì? 
Nó ở đâu? Nó không có gì là bí hiểm cả, nhưng mà chúng 
ta thậm chí không có thời gian để suy xét về nó kể cả khi 

23 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


đã được biết lý thuyết rồi. Nếu không có tứ đại (đất, nước, 
lửa, gió) thì hiện giờ bạn có thể thấy cái này không? Bạn 
có thể “thấy” cái cứng không? Chúng ta có thể “thấy” cái 
cứng không? 

Ai đó Trả lời: Có! 

A.Sujin: Chúng ta có thê “thấy” cái cứng sao? Bạn có 
thể “thấy” cái cứng ư? Có thể thấy nó mềm không? Cho 
rằng có thê “thấy” cứng hay mềm là sai. Khi tôi cất cái này 
đi, thì bạn có thể thấy được nó không? Như vậy, cái được 
thấy cũng sinh khởi cùng với cả cái cứng và cái mềm, tức 
là tứ đại. Dù có đập vỡ cái kính này thành những mảnh rất 
nhỏ thì từng sắc trong đó vẫn có những yếu tố đó. 

Chúng ta không thê nói được số lượng của cái thấy đã 
sinh khởi, vì nó sinh khởi rất nhanh, có vô số cái thấy đã 
sinh rồi diệt mà không hề có hiểu biết nào. Nhưng chúng ta 
có thể bắt đầu phát triển hiểu biết về cái đã sinh và diệt đi. 
Sau khi nó diệt đi thì còn lại tướng (nimritta) của cái đã diệt 
đi. Bây giờ các bạn đã hiểu về Vi điệu pháp đúng không? 
Và vi diệu pháp, pháp chân đề hay pháp cùng là một. Bây 
giờ tôi có thể hỏi cái gì đang được /hấy đây? 

Ai đó Trả lời: Ý niệm 

A.Sujin: Không, ý niệm thì không thê được thấy 

Ai đó Trả lời: Màu sắc 

A.Sujin: Màu sắc? Nó là gì? Không phải đỏ hay xanh, 
a4 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


mà là cái có thể được thấy. Không cần phải đặt tên cho cái 
được thấy, vì về bản chất nó là một thực tại được thấy. Cái 
cứng không để được thấy, mềm không thể được thấy. Đối 
tượng xúc chạm có thể được xúc chạm, nhưng không thể 
được thấy. Đó là Vi diệu pháp. Chúng ta có thể dùng các 
từ “đối tượng thị giác”, “màu”, hay “cái được thấy” nếu 
cần phải chỉ ra mình muốn nói đến cái gì . Chúng ta có thể 
dùng ngôn từ nếu điều ấy giúp ta thấy được cái gì sinh khởi 
và đã diệt đi, và thấy được rõ hơn là không có ai cả. Trong 
tiếng Pali, từ “atta” không chỉ có nghĩa là “bản thân”, “tự 
ngã”, mà còn để chỉ những thứ ta coi là thường hằng như 
con người, bông hoa, bàn, ghế... Đó là những thứ không 
tồn tại kéo dài, được tạo bởi các thành phần vô cùng nhỏ 
bé, sinh và diệt liên tục. Những điều ấy luôn diễn ra như 
thế, kế cả từ trước khi Đức Phật thành đạo. 

Sarah: Bạn muốn biết về con đường đúng và con đường 
sai. Achaan có nói đến 20 loại tà kiến về ngã. Các Tà kiến 
về ngã - sakkãya ditthi chính là con đường sai. Bất cứ khi 
nảo có ý niệm về tự ngã thì đã là con đường sai. Achaan nói 
đến những thực tại kinh nghiệm cái gì đó và những thực tại 
được kinh nghiệm nhưng không có khả năng kinh nghiệm 
gì cả. Khi nhắc tới những thực tại như vậy, đó là khởi đầu 
của con đường đúng, chứ không phải là việc đi theo kỹ 
thuật nào đó, chăng hạn như tập trung vào một đối tượng 
nào đó, hay khi nói “Đức Phật dạy cho những người khác 
nhau những phương pháp, kỹ thuật khác nhau”. 

25 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Về thực chất, con đường phát triển Tuệ giác chỉ có một 
mà thôi, đó là cái hiểu đúng về thực tại, là hiểu đúng về 
thực tại hiện giờ, nếu không chúng ta lại sẽ nghĩ đến ngày 
mai hay hôm nào đó, hoặc đi đến nơi khác để làm cái gì 
đó, để kinh nghiệm cái gì đó. Nhưng hiểu biết đúng phải 
băt đầu từ chính khoảnh khắc này, hiểu những øì đang xuất 
hiện. Nếu không, sẽ có tham dẫn chúng ta đi đến một con 
đường khác, ra khỏi khoảnh khắc thực tại. Nếu chúng ta 
có suy nghĩ về việc thực hành vào ngày mai, vào hơi thở 
ngày mai, cái có thực ở thời điểm ấy chính là suy nghĩ, nó 
là một thực tại và thực tại ấy phải được hiểu ở ngay chính 
thời điểm này chứ không phải ở khoảnh khắc về sau. Con 
đường đúng là con đường hiểu thực tại hiện giờ. 

A.Sujin: Hiện giờ chúng ta đang nghiên cứu Vi diệu 
pháp phải không? Học và nghiên cứu, cũng có nghĩa là 
hiểu, chứ không đơn thuần chỉ nghe mà thôi. Hiện giờ các 
bạn có đang nghiên cứu giáo lý của Đức Phật không? Đây 
không phải là giáo lý của ai khác mà là Giáo lý của Đức 
Phật. 

Jonafhan: Tôi có một câu hỏi cho các bạn suy xét, 
liệu có thể có sự thực hành hiện giờ không? Như chúng ta 
đang ngôi đây và đang đàm đạo về pháp. Hiện giờ có nên 
hiểu về pháp và về J7 điệu pháp không? Nếu hiện giờ có 
một khoảnh khắc của hiểu biết với chánh niệm về những 
gì đang sinh khởi, liệu ta có thê gọi đó là thực hành không? 
26 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


A.Sujim: Ngay cả với từ chánh niệm, chúng ta cũng 
cần nghiên cứu rất kỹ. Nó khác với cái ta thường nói là “tôi 
có sự hay biết”, “tôi chánh niệm”. Đó là thực tại sinh khởi 
cùng tâm thiện với trí tuệ. Khi nó sinh khởi, nó hiểu đúng 
thực tại như nó là. Mỗi từ cần phải được nghiên cứu một 
cách kỹ lưỡng, nếu không, chúng ta cứ nghĩ là mình hiểu 
nhưng thực chất, đó không phải là cái hiểu về thực tại. 

Học viên 4: Thế nào là pháp chân đế, thế nào là danh, 
thế nào là sắc? Xin Achaan giải thích thêm vì đây là những 
khái niệm quan trọng cho hiểu biết. 

A.Sujin: Việc tìm hiểu về danh và sắc không phải chỉ 
nghĩ về danh và sắc, mà là hiểu về bất cứ cái gì đang xuất 
hiện hiện giờ, rằng đó là những thực tại và không có al cả. 
Chắng hạn khi tôi nói về cái thấy, có thê các bạn nghĩ về 
những thứ khác, chứ không phải về cái thấy, phải không? 
Ở thời Đức Phật, khi Ngài giảng về các thực tại như cái 
thấy chăng hạn, thì khoảnh khắc mà Đức Phật nói về cái 
thấy, những người ngồi nghe có tích lũy suy xét để biết 
về cái thấy ở khoảnh khắc đó với chánh niệm và trí tuệ. 
Không dễ đề khi nghe về cái thấy, có sự hướng về đặc tính 
của thực tại ấy với trí tuệ. 

Thời nay chúng ta không có được trí tuệ như vậy, chúng 
ta không có được trí tuệ như những người ở thời đó. Chính 
vì vậy chúng ta cần phải nghiên cứu rất cân thận, cần nhiều 
thời g1an, như nói về cái cứng: cái cứng là một thực tại, nó 


27 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


có đặc tính là cứng và có thể được kinh nghiệm bây giờ. 
Cái là cứng không thể thay đổi sang một đặc tính khác, 
chăng hạn như vị ngọt, vị ngọt lại là một đặc tính khác. 
Tức là mỗi thực tại có một đặc tính riêng và hoàn toàn khác 
nhau. Âm thanh cũng vậy, âm thanh là một thực tại không 
thê xúc chạm mà chỉ có thể được nghe. Như vậy chúng ta 
đang dần biết thêm về những thực tại là các sắc không kinh 
nghiệm gì cả. Sau đó chúng ta sẽ học thêm về danh, là thực 
tại kinh nghiệm, và sự khác nhau giữa hai thực tại đó. Nếu 
không, chúng ta sẽ lãng quên mất. Trong một ngày, chúng 
ta luôn nhìn thấy mọi người mà không thấy đó là những 
khoảnh khắc của thực tại chân đề. 

Học viên 4: Thấy đúng theo vi diệu pháp là như thế 
nảo và làm thế nào đề thấy? 

A.Sujin: Hiểu từng bước một rằng đây là cái được 
thấy, nêu không có cái được thấy thì không có cái thấy. 
Như vậy không phải bạn thấy hay là một ai đó hiểu, mà chỉ 
là pháp, là hành uân mà thôi, khi hành uấn tích lũy cùng 
với hiểu biết, sẽ có khoảnh khắc của hiểu biết đúng, không 
có một ai ở đó, không ai có thê làm cái gì cả. Vậy, bây giờ 
chúng ta tạm bắt đầu với một sự thật rất nhỏ nhoi rằng: có 
gì đó được thấy. Nếu không có màu sắc của cái được thấy 
sẽ không thê có khái niệm về cái bàn, bông hoa. Nếu tất cả 
chỉ là đỏ hoặc trắng thì cũng không có cái bàn, cái ghế. Có 
ai có thể thay đổi cách tôn tại của thực tại không? Chắng 
28 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


hạn, những cánh hoa, chiếc lá, mỗi thứ đều khác nhau, 
không ai có thê tạo ra những điều ấy. Do tứ đại được kết 
hợp theo những cách khác nhau nên tạo ra những đối tượng 
khác nhau. Tứ đại cùng với màu, sắc, hương, vị có thê tạo 
ra những đối tượng khác nhau. Đây chỉ là một số bông hoa 
khác nhau trên cái lẵng này. Các bạn có thể thấy rằng sắc 
vô cùng đa dạng. Danh thì còn phong phú hơn. Đó là các 
thực tại. Vậy chúng ta có thê nói rằng hiện giờ không có 
ai ở đây mà chỉ có các thực tại khác nhau không? Chỉ là 
những khoảnh khắc các tâm khác nhau suy nghĩ. Các bạn 
có biết từ citta - tâm? Citta nghĩa là thực tại, không phải là 
thứ gì trường tồn, sinh và diệt, không tồn tại kéo dài. 

Học viên 5: Ở khoảnh khắc đầu tiên, sau khi mở mắt 
ra, chỉ là hình và màu, sau đó mới là cái bàn hay cái ghế. 
Vậy khoảnh khắc đầu tiên đó có phải là pháp chân đế? 

A.Sujin: Nếu không có khoảnh khắc đầu tiên ấy, liệu 
có thể có khoảnh khắc tiếp theo không? 

Học viên 5: Khoảnh khắc tiếp theo là khái niệm. 

A.Sujin: Nếu không có suy nghĩ thì cũng không có 
khái niệm, đúng không? Sau cái thấy và cái nghe, luôn 
luôn có suy nghĩ. 

Học viên 5: Tại khoảnh khắc đầu tiên, đó là do thức 
chưa kịp hoạt động phân tích hay là bản chất của thực tại 
chỉ là hình và màu ở cái thấy đầu tiên? 

29 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


$arah: Theo tiễn trình tự nhiên của các pháp, ở khoảnh 
khắc đầu tiên, ví dụ sẽ có thực tại là cái thấy. Cái thấy chỉ 
thấy màu - cái được thấy, sau đó thì mới có ý niệm về hình 
và dạng, rồi mới có ý niệm về đồ vật và con người. Tương 
tự như vậy đối với những thực tại khác, trước hết có kinh 
nghiệm về cái cứng, kinh nghiệm về nóng lạnh thì mới có 
ý niệm về cái bàn. Nếu không có khoảnh khắc kinh nghiệm 
trực tiếp về thực tại, sẽ không có khoảnh khắc có ý niệm về 
thực tại đó là gì, tức là khoảnh khắc có các khái niệm hình 
thành. Đó là một tiến trình hoàn toàn tự nhiên. Khi chúng 
ta tìm hiểu thế này, chúng ta sẽ thấy rõ hơn, cái gì là sắc 
và cái gì là danh. Những câu hỏi như vậy sẽ giúp các bạn 
hiểu rõ hơn bản chất của thực tại, là những cái gì đang xảy 
ra hiện giờ. 

Học viên 5: Ở khoảnh khắc đầu tiên, nó xảy ra rất 
nhanh, không thê ghi nhận được. Con người đã sống quen 
với các khái niệm, quen với sự suy nghĩ. Vậy để cho sự 
thực hành tốt hơn, đề hiểu về thực tại rõ hơn thì mình phải 
phát triển như thế nào, phải tu học như thế nào để kinh 
nghiệm thực tại được nhiều hơn? 

A.Sujin: Không ai có thê phát triển hiểu biết mà chỉ có 
hiểu biết - trí tuệ được phát triển dần dần từng bước một 
do duyên. Hiện giờ chúng ta đang nói về các thực tại, từng 
chút một, nếu có cái hiểu, nó sẽ từ từ được tích lũy, chứ 
không có ai có thể làm cái gì cả. 

30 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên 5: Mặc dù hiểu rằng không có ngã ở đây, 
nhưng khi trao đổi thì phải dùng cái tôi , nên đó là thói 
quen khó tách rời, cho nên tập như thế nào, hiểu như thế 
nào, đề xa rời cái ngã, cái tôi đó? 

A.Sujm: Tham - muốn là một thực tại có phải không? 

Học viên 5: Dạ, con đang muôn hiểu. 

A.Su/im: Đó đang là một thực tại hiện giờ, phải không? 

Học viên 5+ Dạ, con cảm ơn. 

Sarah: Bắt cứ khi nào có một ý niệm phải làm một cái 
gì đấy, rằng ai đó có thê làm một cái gì đấy, thì ở khoảnh 
khắc đó có ý niệm về ngã chứ không phải là tiến trình hiểu 
một cách tự nhiên. 

A.Sujin: Chừng nào chưa có hiểu biết đúng thì vẫn 
còn duyên cho sự mong cầu. Khi hiểu được rằng cái thấy 
là do duyên, liệu ta có muốn tạo ra cái thấy đề thấy không? 
Thay vào đó, có trí tuệ hiểu rằng không thê nào dùng lý trí 
để tạo ra cái thấy được. Dù là chúng ta có muốn “thấy” đến 
đâu đi nữa, sẽ không thê “thấy” nếu không đủ duyên cho 
cái thấy sinh khởi. Nếu hiểu được điều ấy, ta sẽ thấy rằng 
“muốn” chỉ là một sự lãng phí thời gian mà thôi. Tốt hơn 
chúng ta hãy học dần để hiểu các thực tại như nó là. Bởi 
vì Tứ diệu đề thứ hai - Tập đế có nói đến nguyên nhân của 
khổ, và đó là tham ái. 

Học viên 6: Trong ngôn ngữ Việt Nam có hai từ “nhìn” 


31 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


r 
^ 


và “thấy”. Theo con hiểu thì từ “nhìn” chỉ là nhìn suông mà 
thôi, “thấy” là có đối tượng và ghi nhận đối tượng đó, hai 
cái này là hai khái niệm khác nhau. Vậy trong VI diệu pháp 
có phân biệt hai cách này không? 

A.Sujin: Dù là “thấy” hay là “nhìn” thì đều có nghĩa 
rằng có một cái gì đó được thấy. 

Học viên 6: Vậy một người bị khuyết tật ở mắt, ví dụ 
bị lé, khi họ nhìn một bông hoa, nhưng họ không thấy bông 
hoa Ấy, vậy có thực sự là họ thấy không? 

A.Sujin: Về mặt chân đế, không có từ “lé”, chỉ có cái 
thấy và cái được thấy. Dù bất kế như thế nào chăng nữa, hễ 
có cái được thấy thì có cái thấy, cái thấy thấy cái được thấy 
chứ không thẻ thấy cái cứng. Nên về mặt bản chất có một 
thực tại kinh nghiệm cái được thấy và một thực tại không 
kinh nghiệm, đó là cái được thấy. 

Học viên 6: Vậy là trong VI diệu pháp không có sự 
phân biệt giữa hai cái đó. 

A..Sujin: Đúng vậy. 

Học viên 6: Cảm ơn Achaan về một buôi chiều rất bổ 


ích cho tât cả mọi người. 


Mọi người: Sadhu, sadhu, sadhul 
32 


Sài Gòn, sáng 01.09.2013 


A.Suj/im: Xin hỏi các quý vị, hôm qua Đức Phật có phải 
là nơi nương tựa cho tất cả mọi người không? Thế hôm nay 
Đức Phật có phải là nơi nương tựa cho quý vị không? Đó 
chính là lý do khiến chúng ta cần phải biết Ngài đã dạy 
những øì, để hiểu những gì Ngài dạy một cách rõ ràng hơn. 
Ví dụ như, bây giờ có pháp không? Chúng ta có cần phải đi 
đến một nơi nào khác để có pháp không? Vì bây giờ cũng 
có pháp, nên bất kỳ ai cũng có thể hiểu về pháp giống như 
là Đức Phật đã giác ngộ về pháp. Như vậy, ngay cả một từ 
như “pháp” mà thôi, chúng ta cũng cần phải hiểu sâu hơn 
và sâu hơn nữa. Bởi vì nó rất thực, chắng hạn như đang 
có cái thấy hiện giờ. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì chỉ 
có cái thấy. Nếu không hiểu được như vậy, sẽ có ý niệm 
“tôi thấy”, trong khi giáo lý của Đức Phật là về vô thường, 
khổ và vô ngã. Cái thấy không hề thường hằng. Ai đã hiểu 
được điều ấy? Bây giờ chỉ mới là sự bắt đầu của hiểu biết, 
chứ chưa thể trực tiếp kinh nghiệm điều ấy. Điều ấy có thể 
được hiểu trên bề mặt lý thuyết trước đã. Nhưng cần phải 
có thời gian để thực sự hiểu rằng, không phải là một “con 

33 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


người” nào đấy hay “tôi” đang thấy hiện giờ, để có thể hiểu 
được cái gì là thực trên thế giới này. 

Nếu không có duyên để cái thấy sinh khởi thì hiện giờ 
sẽ không thể có cái thấy; ai có thê ra lệnh cho cái thấy 
sinh khởi đây? Không có ai cả, và không ai có thể làm gì 
bởi vì nó đã sinh khởi do duyên rồi. Hãy chỉ cần học để 
hiểu thêm một cách sâu dần và sâu dần, chỉ vậy thôi, cho 
đến khi thực sự hiểu về vô ngã. Cho đến khi sẽ có duyên 
để không chỉ hiểu nghĩa của từ đó mà thôi. Thay cho việc 
nghĩ đến những thứ khác nhau, sẽ có được khoảnh khắc có 
thể bắt đầu hiểu được cái thấy đang thấy hiện giờ. Bởi vì 
hiện giờ ở khoảnh khắc của cái thấy, không có một ai cả, và 
không có thực tại nào khác. Ở khoảnh khắc của cái thấy, có 
ý niệm tôi đang ngồi không? Ở khoảnh khắc của cái thấy, 
tay của chúng ta ở đâu? Đó là cách đề dẫn đến hiểu biết sâu 
sắc hơn và cao hơn răng không phải tôi đang thấy hay đang 
ngồi. Và như vậy thì ta sẽ biết được ta đang ở đâu hiện giờ. 
Chúng ta sẽ thấy rằng trí tuệ của Đức Phật và Giáo lý của 
Đức Phật vô cùng vĩ đại và thâm sâu so với mức độ trí tuệ 
hiện giờ của chúng ta. 

Hiện giờ chúng ta đang ở đâu? Liệu chúng ta có thê 
hiểu được những lời dạy của Ngài mà không nghiên cứu 
một cách cần trọng không? Khi có hiểu biết, sự tôn kính 
của chúng ta sẽ ở mức độ cao hơn, chứ không phải chỉ nghĩ 
về Giáo lý với ý niệm riêng và sự suy đoán của mình. Cần 


34 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


phải suy xét từng từ một trong Giáo lý của Đức Phật để 
thấy được các ơn đức, lòng từ bi, trí tuệ cùng với sự thanh 
cao của Ngài. Nếu không, sẽ không ai nghĩ đến việc cái 
thấy hiện giờ cần phải được hiểu một cách đúng đắn, rằng 
đó chỉ là một thực tại, chỉ là một khoảnh khắc của cái thấy 
mà thôi. Đây chính là cách thức để dần dần loai bỏ được 
ý niệm về ngã- qua việc hiểu dần dần các thực tại đang 
xuất hiện. Những thực tại của ngày hôm qua bây giờ đâu 
rồi? Cái thấy hôm qua đâu rồi? Cái nghe hôm qua đâu rồi? 
Tất cả các tình huống của ngày hôm qua không còn chút 
dư âm ở khoảnh khắc ngủ sâu, và đó chính là cuộc sống 
của chúng ta. Chúng ta ngủ, thức dậy, có rất nhiều thứ xảy 
ra, và rồi mọi thứ hoàn toàn qua đi. Đó có thê là sự chấm 
dứt của một cuộc đời, chứ không phải chỉ là sự trôi đi của 
ngày hôm qua, Nếu không có ngày hôm qua thì hôm nay 
có thể có không? Và cái gì xảy ra ở ngày hôm qua thì cũng 
có ở hôm nay. Cái hiểu của ngày hôm qua không bị mắt đi, 
nó vẫn tiếp nối từng khoảnh khắc cho đến tận bây giờ, để 
được nghe tiếp, suy nghĩ tiếp và hiểu them một chút. 

Hiện giờ liệu có ai có thể kinh nghiệm sự sinh diệt 
của cái nghe, cái thấy, hay của suy nghĩ? Ai biết được điều 
ấy? Nhưng điều đó là thực. Ai nghĩ răng điều đó là không 
thực nào? Hãy lấy những cái từ ngày hôm qua để chỉ ra 
nó ở đâu? Chúng hoàn toàn đã trôi qua rồi. Và đây cũng 
chính là sự bắt đầu của một cuộc sống tiếp nói từ khoảnh 


35 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


khắc cuối cùng của kiếp sống trước. Thế còn kiếp sau thì 
sao? Nó cũng đang tới dù sớm hay muộn. Và chúng ta sẽ 
là gì? Bởi vì đến hết kiếp này sẽ không còn con người đó 
nữa. Cái còn lại sẽ là nghiệp tạo duyên cho khoảnh khắc 
đầu tiên của kiếp tiếp sau, mà không hề có sự chuẩn bị của 
chúng ta. AI có thể chuẩn bị được kiếp sau của mình sẽ 
như thế nào không? Cũng như với kiếp này, không ai trong 
quá khứ biết được mình sẽ tái sinh là gì trong kiếp này. Ai 
mang chúng ta đến đây? Nếu ở khoảnh khắc đầu tiên của 
một kiếp sống không có một thực tại kinh nghiệm một cái 
gì đó thì hoàn toàn không có thế giới. Điều này phụ thuộc 
vào nghiệp đã được tạo trong quá khứ. Nếu nghiệp được 
tạo ra trong quá khứ không phải là nghiệp tốt, ta sẽ không 
thê được sinh ra trong cõi người và các cõi cao hơn, là cõi 
chư thiên. Chúng ta có thê thấy có nhiều loại tái sinh khác 
nhau, ví dụ như con người thì không giống các loài thú. 
Cái gì đã tạo duyên cho việc tái sinh thành một con người 
này hay một con thú kia? Cái gì khiến một chúng sinh trở 
thành như thế này trong kiếp này? Ngày hôm qua, chúng 
ta đã nghe về thực tại, về pháp, và việc đó có thể là một 
duyên để tạo cho sự sinh khởi của thức đầu tiên trong một 
kiếp nào đó. Nếu khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống 
sinh khởi cùng với trí, sẽ tốt hơn rất nhiều nếu không có trí. 
Ngoài ra cũng còn rất nhiều nghiệp khác sẽ tạo duyên cho 
sự sinh khởi của một kiếp sống mới. 

36 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Như vậy chúng ta đừng chỉ tự hài lòng với việc dùng từ 
nhân và quả. Nếu chúng ta chỉ dùng từ ấy thôi, thì sẽ không 
đủ đâu. Nhưng nếu chúng ta tìm hiểu về thực tại, chúng 
ta sẽ biết rõ hơn tiến trình ấy thực sự diễn ra như thế nào? 
Răng tái sinh cũng là quả của nghiệp. Và khoảnh khắc của 
tâm đã tạo ra sự tái sinh đó cũng có năng lực tập hợp các 
nghiệp và quả của nghiệp sẽ trổ trong kiếp sống tới này. 
Chính điều đấy khiến cho chúng ta đều rất khác nhau, theo 
nghĩa chế định. Nhưng về mặt tối hậu, dù nơi con người 
hay cầm thú, cái thấy vẫn chỉ thấy mà thôi. Nếu không có 
hình, dạng thì ai có thê thấy được gì đây? Cái thấy có phải 
là một con cá không? Một con mèo hay là một con chó 
hay một con rắn? Nếu chúng ta không nghiên cứu Giáo 
lý, chúng ta sẽ không thê biết được trong kiếp này có bao 
nhiều khoảnh khắc là kết quả của nghiệp quá khứ. Khoảnh 
khắc đầu tiên của một kiếp sống là một tâm quả, được gọi 
là thức tái tục, nó rất ngắn ngủi. Sau khoảnh khắc đó, nó 
được tiếp nói bởi các tâm hộ kiếp khác, là một loại tâm - 
citta. Citta là thực tại dẫn đầu trong việc nhận biết một đối 
tượng. Như hiện giờ, cái gì được thấy? Cái thấy sinh khởi 
nhưng cái thấy không thể sinh khởi một mình đơn lẻ. Có 
những tâm sở sẽ được tạo duyên đề cùng sinh khởi với tâm. 
Chúng sinh khởi cùng nhau. Nhưng cái đảm nhiệm chức 
năng thấy chính là tâm. Tâm làm nhiệm vụ “thấy”, ngoài 
ra còn có những yếu tố khác, tức là các tâm sở - cetasika. 


37 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Ít nhất có bảy tâm sở luôn sinh khởi cùng với tâm, kế cả 
khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống. Mặc dù các tâm 
sở đồng sinh với tâm, nhưng cái dẫn đầu nhiệm vụ kinh 
nghiệm đối tượng vẫn là tâm. Ai có thể lên kế hoạch, ai có 
thể tạo ra những khoảnh khắc khác nhau ấy Và đây chính 
là giáo lý của Đức Phật. Đức Phật dạy mọi người về bản 
chất của những gì mà chúng ta vẫn cho là tôi, là cuộc sống, 
thế gian. Và ai có thể thực hành mà không hiểu về những 
gì đang sinh khởi hiện giờ? Bởi lẽ, hiểu biết phải được phát 
triển từ từ theo từng giai đoạn. Mọi người lại muốn biết 
mọi điều, nhưng họ không thực sự hiểu, chăng hạn như, 
mục địch của Pháp hành (Patipatti) là gì? Nếu không phải 
là việc phát triển hiểu biết theo từng bước một, đó sẽ không 
phải là Patipatti, sự thực hành. Nếu như chỉ là việc làm cái 
này hay cái kia trong khi không có hiểu biết hoặc hiểu biết 
rất ít ỏi, đó sẽ không phải là Giáo lý của Đức Phật. 

Cái thấy hiện giờ đã xuất hiện một cách rõ ràng, đúng 
như nó là hay chưa? Khi nó xuất hiện một cách rõ ràng, 
khi đó sẽ thấy răng không có một ai cả, chỉ có một thực tại 
đang thấy mà thôi. Chúng ta không thê làm gì khác vì nó 
đã sinh khởi và diệt đi rồi. Chúng ta hãy học để hiểu rằng 
cuộc sống là như vậy, mỗi một khoảnh khắc sinh khởi và 
diệt đi tiếp nối nhau liên tục. Không có gì thuộc về ai cả. 
Chăng hạn như cái thấy, cái thấy chỉ thấy, chỉ thế mà thôi. 
Nó đã qua rồi. Nó đã qua rồi, vô cùng đơn giản. Tuy nhiên 
38 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


hiểu biết đúng không dễ dàng phát triển như vậy, bởi vì 
chức năng của hiểu biết đúng (hay trí tuệ) là sự xả ly. Đối 
nghịch với trí tuệ là dính mắc, tham ái, và chức năng của 
nó là bám víu. Như vậy, những thực tại đó có chức năng 
khác nhau. Tuệ giác biết và chính vì vậy nó xả ly. Tham ái 
hay dính mắc sinh khởi là do bởi vô minh. Bởi vì nó không 
biết rõ cho nên nó dính mắc. Nếu không có hiểu biết về cái 
đang xuất hiện hiện giờ,ngay lập tức sẽ có tham muốn làm 
một cái gì đó để biết. Điều đó không phải là những lời dạy 
của Đức Phật, Đức Phật không dạy chúng ta dính mắc thêm 
nữa. Tuy nhiên việc xả ly đó chỉ có thể tới từ sự hiểu biết mà 
thôi. Nếu không có hiểu biết về cái được nghe thì việc nghe 
ấy hoàn toàn không có hữu ích gì. Đó là lý do Đức Phật đã 
phải giáo hóa trong 45 năm. Bởi vì Ngài biết rất rõ căn cơ 
của những người khác nhau, và rằng rất là khó hiểu đúng về 
cái thấy hiện giờ. Bởi vì, ở khoảnh khắc của cái thấy, không 
hề có hiểu biết về cái thấy. Chính vì lẽ ấy mà Đức Phật đã 
phải giáo hóa đến 45 năm, để mọi người có thể hiểu được về 
khoảnh khắc của cái thấy, hiểu được đúng về nó. Dù chúng 
ta có đọc bao nhiêu trong sách rằng, ở khoảnh khắc của cái 
thấy có nhãn căn, có nhãn thức, có đối tượng thị giác cùng 
các tâm sở đồng sinh, điều đó cũng chưa chắc đem lại hiểu 
biết về cái thấy thực sự như nó là, cho đến thời điểm có thê 
thực sự nhận ra điều ẫy. Nếu không có hiểu biết một chút 
xíu về cái thấy hiện giờ, sẽ không thê có được khoảnh khắc 


39 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


trực nhận được sự thật về cái thấy. Bởi vì điều vừa nói đến 
chỉ là một phần rất nhỏ của những gì đang xảy ra, ngoài cái 
thấy còn có khoảnh khắc của cái nghe, của suy nghĩ, của rất 
nhiều thực tại diễn ra. Tất cả các thực tại đó đều bị che lấp 
và không hề được hay biết. Như hiện giờ, chúng ta chỉ đang 
nói về cái thấy, trong khi có rất nhiều thứ xảy ra, những 
khoảnh khắc có cái nghe và nhiều thứ khác nữa. Sự vô minh 
ây đã được tích lũy từ vô lượng kiếp, chúng ta sống trong 
bóng tối, không hay biết gì về thực tại cho đến khi chúng ta 
được nghe lời Đức Phật giảng. Vậy làm thế nào đề bớt được 
sự vô minh ấy? 

Jonathan: Hôm qua sau buôi pháp đàm, có bạn đã trao 
đổi rằng: Nếu chúng ta không từng đi đến một nơi nào đấy 
để thực hành trước đây, thì sẽ không thể nào có được cái 
hiểu bây giờ về những lời Achaan dạy. 

A.Sujin: Cách suy nghĩ như vậy có phải là những gì 
Đức Phật dạy không? Bởi vì Đức Phật đã dạy về pháp học- 
pháp hành và pháp thành. Nếu không có việc tìm hiểu giáo 
lý của Đức Phật, không phải chỉ bằng việc nghe, mà bằng 
việc thực sự hiểu về những gì đang được nói đến, thì dù ta 
có đi đầu chăng nữa, liệu có thể có sự thực hành không? 
Cho dù chúng ta có đi đâu hay ở đây, thì thực tại cũng chỉ 
có từng đấy thứ, vẫn là cái thấy, cái nghe, v.v... Nếu chúng 
ta không có lời giảng của Đức Phật, sẽ chỉ có vô minh, 
không thẻ có trí tuệ. Chúng ta biết, có các lậu hoặc (ãsava), 
40 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


những phiền não ngủ ngầm rất sâu dày trong chúng ta. 
Hiện giờ chúng ta đang không có lậu hoặc hay sao? Chúng 
ta bị ô nhiễm bởi vô minh. Cái thấy không có hiểu biết, cái 
nghe không có hiểu biết... cả ngày cả đêm đều như vậy. 
Chúng ta sinh ra trong thế giới này - thế giới của các kinh 
nghiệm qua ngũ quan, của cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc 
chạm. Trong một ngày, chúng ta có các hoạt động khác 
nhau, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, đi ngủ, tất cả các điều đó 
xảy ra qua ngũ quan. Chúng ta hoàn toàn không có hay biết 
gì về bản chất của những cái gì thực sự diễn ra, và đó gọi là 
vô minh lậu hoặc (av1JJä äsava), và cũng là nghiệp lậu hoặc 
(Kamma ãsava). Nếu chúng ta không hiểu về vô minh thì 
liệu chúng ta có thể bớt vô minh không? 

Chính vì vậy chúng ta phải thấy được răng, điều cốt lõi 
trong lời dạy của Đức Phật là về các thực tại sinh khởi bình 
thường trong một ngày, một cách rất tự nhiên. Trí tuệ hoàn 
toàn có thể hiểu các thực tại sinh khởi một cách tự nhiên 
trong ngày, nêu có đủ duyên. Nếu không thì đó sẽ không 
phải là trí tuệ, không phải là hiểu biết đúng. Nếu nó không 
hiểu được những gì đang xuất hiện hiện giờ thì làm sao có 
thê gọi đó là trí tuệ. Như vậy thì ta có thể thấy sự khác biết 
giữa AvijJa (Vô minh) và Pañña (Trí tuệ). Vô minh không 
thể hiểu các thực tại đang xuất hiện như nó là. Còn trí tuệ 
mới bắt đầu nghe, suy xét và hiểu một chút về cái đang 
xuất hiện. Vì vô minh của chúng ta nhiều vô kể, cũng như 


41 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


trong các kiếp trước, làm thế nào có thê bớt vô minh nếu 
không có sự nghiên cứu giáo lý của Đức Phật một cách cân 
thận. Nếu vẫn chưa hiểu được hiện tại đang diễn ra hiện 
giờ thì việc nghiên cứu giáo lý của Đức Phật có ích lợi gì 
đây? Vậy chúng ta đừng coi nhẹ khi nói câu: “con xin quy 
y Phật” hay “con xin quy y Pháp”. Sau khi Đức Phật nhập 
diệt, Ngài đã không chỉ định một ai làm người kế tục mình, 
Đức Phật đã nói Pháp sẽ là đạo sư của các con. Vậy, chúng 
ta hãy nghiên cứu những lời dạy của Đức Phật. Trong tiếng 
Pali đó là vãca sacca - những lời chân chánh. Vì đó là 
những điều chân lý cho nên nó có thê được hiểu bây giờ. 
Có ai muốn hỏi gì không? 

Học viên 7: Achaan có nói lây giáo pháp làm lời dạy, 
nhưng con thấy hiểu được giáo pháp, những gì Đức Phật 
dạy thì rất là khó. Nói về phần thực hành, Đức Phật có dạy 
Tứ niệm xứ, vậy nên hiểu về Tứ niệm xứ như thế nào cho 
đúng ạ? 

A.Suj/im: Bạn có nói về Tứ niệm xứ Satipatthãna. Nếu 
chúng ta muốn nói về Tứ niệm xứ thì trước hết chúng ta 
cần phải nghiên cứu ý nghĩa của những từ ấy đã. Chắng 
hạn từ Chánh niệm- sati có nghĩa là gì? Cái thấy hiện giờ 
có phải là sati không? Cái nghe hiện giờ có phải là sati ko? 
Cái cứng hiện giờ có phải là sati không? Vậy sati- chánh 
niệm là gì? 

Học viên 7: Chánh niệm là có sự hay biết về những gì 
đang xảy ra. 

42 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


A.Sujin: Sự hay biết là gì? 

Học viên 7: Là sự quan sát 

A.Sujin: về cái gì? 

Học viên 7: về những cái được kinh nghiệm bởi Tâm 

A.Sujin: Ö đây có ai biết được sự khác biệt của những 
khoảnh khắc khi có sati và khoảnh khắc không có sati? 

Học viên 7: Những khoảnh khắc có sati thì mình hay 
biết về mọi thứ nó đang diễn ra. Còn những khoảnh khắc 
không có sati thì thường có cảm giác là phóng tâm. 

A.Sujin: Cái gì đang diễn ra? 

Học viên 7: Khoảnh khắc hiện nay mà con đang kinh 
nghiệm là cảm giác cứng kinh nghiệm qua thân căn và cái 
nền nhà. 

A.Sujin: Chúng ta cần phải biết rõ là ở khoảnh khắc 
này có sati không? 

Học viên 7: Nếu hiện giờ có sự hay biết về những gì 
đang diễn ra, nếu như thế là sati, thì có nghĩa là có sati. 

A.Sujin: Cuộc sống chỉ có ở từng khoảnh khắc một, ở 
mỗi một khoảnh khắc, chỉ có một đối tượng mà thôi. Nên 
nếu khi ta nói về một tình huống ví dụ như tôi đang ngồi 
trong phòng, thấy người này người kia, đó không phải là 
safI. 

Cuộc sống không thường hằng, ai mà không biết được 
sự thực răng cuộc sống là không thường hằng, nhưng ai 


43 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


biết được thế nào là cuộc sống? Chỉ đơn giản nói rằng cuộc 
sông không thường hằng thì đã đủ hay chưa? Như vậy thì 
đã có thể có Trí tuệ đề tận diệt được cái hiểu sai về khoảnh 
khắc hiện tại hay chưa? Chăng phải Đức Phật đã dạy chúng 
ta răng cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm đều là những 
khoảnh khắc mà chúng ta gọi là cuộc sống. 

Như vậy khi nói rằng cuộc sống không thường hằng, 
điều đó không chỉ đơn giản có nghĩa rằng chúng ta sinh ra 
rồi phải chết đi. Mỗi khoảnh khắc của cái thấy cũng sinh và 
diệt, không thường hằng, khoảnh khắc của cái nghe cũng 
sinh diệt và không thường hằng, tất cả các khoảnh khắc 
đều sinh diệt và không có cái gì thường hằng. Điều đó khác 
với việc chỉ nói cuộc sông là không thường hằng. Đức Phật 
không chỉ nói với chúng ta rằng, cuộc sống không thường 
hằng. Đức Phật dạy rất cụ thê về tất cả những gì thực sự 
không tồn tại lâu dài. Chúng ta đã quy y Phật, chúng ta cần 
phải hiểu thêm, có đúng không? Chính vì thế hôm nay tôi 
đã đặt câu hỏi, hôm qua các bạn có quy y Phật không? Nếu 
không có hiểu biết thì thực chất, không có ai đang nương 
tựa, đang quy y Phật cả. Làm sao Đức Phật có thê trở thành 
nơi nương tựa của các bạn nếu các bạn không thực sự hiểu 
giáo lý của Ngài? Nếu không có việc nghiên cứu, để tự suy 
xét và tự hiểu ra, mà chỉ theo một ai đấy nói những lời khác 
thì liệu đó có phải là nghiên cứu? Món quà vĩ đại nhất mà 
Đức Phật đã trao tặng chính là hiểu biết đúng, là trí tuệ. 
44 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Nhưng còn tùy thuộc vào việc các bạn có muốn tiếp nhận 
trí tuệ ấy không? 45 năm giảng dạy chỉ về những gì đang 
xuất hiện hiện giờ. Các bạn có muốn tiếp nhận món quà 
đó không? Nhưng chỉ có thể có sự tiếp nhận khi có hiểu 
biết đúng mà thôi. Tôi thấy đường như mọi người đánh giá 
những gì Đức Phật dạy không sâu sắc bằng mức độ thực 
sự của nó, chúng ta cho rằng Đức Phật dạy những thứ mà 
chúng ta có thê đễ dàng hiểu được. Chính vì lẽ ấy, chúng ta 
đã bắt đầu với từ dhamma (pháp) mà Đức Phật đã dạy một 
cách rất kỹ lưỡng, là vô thường, khổ, vô ngã. Đó không 
phải là Tứ niệm xứ hay sao? Chúng ta phải đi vào chỉ tiết, 
chứ không phải chỉ nói là mọi thứ đều không thường hằng. 

Người phiên dịch: Tôi xmm giải thích rõ thêm một chút 
về lời của Achaan. Vừa nãy bạn có hỏi về Tứ niệm xứ và 
Achaan trả lời rằng phải biết về từ “pháp” một cách rất chỉ 
tiết, khi biết về từ “pháp” một cách chi tiết, chúng ta mới 
hiểu được ý nghĩa của từ vô thường, khổ, vô ngã. Và trong 
Tứ niệm xứ, lời dạy về Tứ niệm xứ là về vô thường khổ và 
vô ngã. Nếu không biết về pháp thì không thể biết về vô 
thường, khổ và vô ngã. 

$arah: Khi chúng ta nói đến việc hay biết một tình 
huống, chăng hạn đang ngôi hay đang cầm một cái ly và 
chúng ta coi đó là chánh niêm thì sẽ dẫn đến việc là chúng 
ta sẽ cỗ găng chú ý đến những việc làm như vậy và sẽ 
làm thật chậm, nhưng đó không phải là chánh niệm. Khi 


45 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Achaan nói về chánh niệm là nói đến hay biết về thực tại, 
thực tại thì luôn luôn sinh diệt như vậy, cho nên dù chúng 
ta làm nhanh hay chậm thì thực tại vẫn như cũ. Nếu hay 
biết những gì đang xảy ra với ý niệm về ngã thì không phải 
là chánh niệm. Như vậy nếu chúng ta nói về sự hay biết 
tình huống thì hoàn toàn không phải là cái hiểu đúng về 
chánh niệm. 

Jonathan: Tóm tắt về những điều Achaan nói về việc 
phát triển hiểu biết và về chánh niệm và trí tuệ, đó là vẫn đề 
hiểu về thực tại hiện giờ chứ không phải là ở một nơi nào 
khác. Các bạn nếu như có câu hỏi hay ý kiến gì về chủ đề 
này thì bạn có thể nêu lên. 

Học viên 8: Bà có thê chia sẻ quá trình nghiên cứu và 
tu tập của Bà cho đến khi thấu hiểu đầy đủ giáo lý của Đức 
Phật? Bởi vì việc học hỏi kinh nghiệm của Bà là một điều 
hết sức quý giá đối với chúng con. 

A.Sujin: Như vậy có phải bạn muốn tôi nói về sự phát 
triển của Tứ niệm xứ mà không có cái hiểu về thực tại 
hiện giờ không? Cái thấy hiện giờ có thê là đối tượng của 
satipatthãna (tứ niệm xứ) không? 

Học viên 8: Như Bà đã chia sẻ, để thấy đúng như thực 
thì chúng ta cần phải có chánh kiến, nhưng để có chánh 
kiến thì chúng ta cần phải có trí tuệ. Làm thế nào để có trí 
tuệ? Xin bà hãy chia sẻ quá trình nghiên cứu của mình, có 
phải đầu tiên chúng ta cần phải học Vi diệu pháp, chúng ta 
thực hành Tứ niệm xứ hay như thế nào? 

46 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


A.Sujin: Chính vì lý do đó mà chúng ta đang nói về sự 
phát triển của hiểu biết hiện giờ, hiểu biết hiện giờ được 
phát triển như thế nào? Nếu chúng ta không hiểu được đối 
tượng của tứ niệm xứ, và cơ sở để cho chánh niệm sinh 
khởi thì chúng ta không thê nào biết được câu trả lời. Và 
câu hỏi bây giờ là: cái thấy có thê là đối tượng của chánh 
niệm không? Và như vậy, nếu một đối tượng có thẻ là đối 
tượng của chánh niệm thì sẽ có thể có hiểu biết đúng về đối 
tượng ấy. Nếu không có hiểu biết đúng, liệu cái thấy hiện 
giờ có thê là đối tượng của chánh niệm không? Hiện giờ có 
suy nghĩ hay không, nó có thể là đối tượng của chánh niệm 
không? Bắt cứ cái gì có thực hiện giờ đều có thể trở thành 
đối tượng của chánh niệm nếu có hiểu biết đúng. 

Và ta tìm hiểu câu hỏi về sự khác biệt giữa chánh niệm 
và không có chánh niệm, đó là cái sự khởi đầu. Cái cứng 
có thể làm đối tượng cho Tứ niệm xứ không? Tại sao mọi 
thứ đều có thê là đối tượng của tứ niệm xứ? Bởi vì mọi thứ 
đều có thực, sinh và diệt mà không có sự hiểu biết. Cái gì 
đã sinh ra thì cũng sẽ diệt đi, quá khứ đã qua, tương lai thì 
chưa tới, chỉ có cái bây giờ mới có thể được hiểu, nhưng nó 
vô cùng khó cho nên Đức Phật đã dạy rất nhiều về những 
cái đó đề có thê phát triển hiểu biết. Và vậy thì tất cả cái gì 
là thực đều có thê trở thành đối tượng của chánh niệm và 
trí tuệ trực nhận. 

Có thê chúng ta đọc rất nhiều những cuốn sách khác 
nhau viết về đạo Phật, người ta lẫy ra một vài từ trong kinh 


47 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


điển Tam tạng và viết những cuốn sách rất dày theo cách 
riêng của họ, mà không đề cập đến việc rằng bất cứ đối 
tượng nào đang xuất hiện hiện giờ đều có thể là đối tượng 
của hiểu biết như đã được đề cập đến trong Tam tạng. Nếu 
chúng ta đọc những cuốn sách mà không nói đến hiểu biết 
về các thực tại hiện giờ, liệu đó có phải là tôi xin quy y 
Pháp không? Vậy thì câu đầu tiên là: cái xuất hiện hiện giờ 
có thể là đối tượng của chánh niệm và hiểu biết không? 
Câu trả lời là đúng vậy. Tuy nhiên cần phải có thêm hiểu 
biết mới có thể có được khoảnh khắc thực sự phát triển tứ 
niệm xứ về đối tượng đang xuất hiện hiện giờ. Bởi vì, bản 
thân hiểu biết về mặt lý thuyết thôi cũng dần dần loại bỏ 
ý niệm về ngã. Như vây, các bạn có đủ sự chân thành để 
có thê hiểu ngay bây giờ về những gì đang xuất hiện, và 
liệu chúng có thể trờ thành đối tượng của hiểu biết không? 
Thực tại hiện giờ có thể là đối tượng của chánh niệm về trí 
tuệ, nhưng khi nào? Bây giờ có thể chưa? Chân thật là một 
trong mười ba la mật, ngoài ra chúng ta cũng có những ba 
la mật khác như là khanti-kham nhẫn, viriya- tinh tần. 

Ngay từ đầu chúng ta đã nói rằng, tất cả các pháp đều 
vô ngã, nếu chúng ta cho rằng phải làm cái gì đó đặc biệt, 
như vậy sẽ hoàn toàn mâu thuẫn với sự thực rằng các pháp 
sinh khởi do duyên. Bởi lẽ, trí tuệ cũng là một pháp, và phải 
có duyên để cho nó sinh khởi. Hiểu biết đúng về lý thuyết 
là một trong những duyên quan trọng để cho trí tuệ trực 
48 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


nhận sinh khởi. Bởi vì kinh nghiệm trực nhận hay pháp 
hành là giai đoạn sau pháp học. Nếu ai đó nói với các bạn 
rằng, hãy thực hành đi thì sẽ có được hiểu biết như trong 
pháp học, các bạn thử kiêm chứng xem điều ấy có đúng với 
những gì Đức Phật nói trong Tam tạng về trật tự pháp học- 
pháp hành- pháp thành không? Như vậy vẫn có cái ý niệm 
về một ai đó, muốn làm một cái gì đó, để đạt được một cái 
gì đồ, chứ không hề có sự buông bỏ ý niệm về ngã. Vậy 
hiện giờ chân thật ba la mật đầu rồi? Chúng ta nghiên cứu 
để có được cái hiểu biết cho “mình”, hay là nghiên cứu để 
hiểu rằng không có ai cả? 

Người phiên dịch: Có một số người thắc mắc là có rất 
nhiều người đã thực hành trước khi nghiên cứu về pháp 
học, nhưng sau khi thực hành rồi thì họ có hiểu biết giống 
như là pháp học. Xin hỏi Achaan có bình luận gì không? 

A.Sujm: Hãy xem Đức Phật nói gì? Đức Phật nói là 
cần phải có hiểu biết lý thuyết trước, pháp học (pariyati) 
rồi mới đến pháp hành (patipati) rồi mới đến pháp thành 
(pativeda). Khi chúng ta đọc Tam tạng, chúng ta có thấy 
phần nào nói rằng, pháp hành có trước rồi mới đến pháp 
học rồi pháp thành không? Hay trật tự duy nhất được đề 
cập đến trong Tam tạng là pháp học, pháp hành, rồi đến 
pháp thành? 

Người phiên dịch: Thế còn những người tự xưng là 
đã giác ngộ, hoặc được cho là đã giác ngộ thì như thế nào? 


49 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


A.Sujin: Thế nào là tự xưng? Thế nảo là được cho? 
Chúng ta cần phải có hiểu biết. Sẽ không thể có sự giác ngộ 
mà không có con đường dẫn đến sự giác ngộ. 

Jonathan: Như chúng ta đã biết, con đường dẫn tới 
giác ngộ là con đường của sự phát triển trí tuệ. Ở trong 
kinh, những người đạt được giác ngộ là những người hiểu 
được bản chất của tất cả thực tại rồi mới giác ngộ, chứ 
không có ai giác ngộ rồi mới hiểu bản chất của thực tại. 
Không thê như thế được. 

$arah: Nếu có ai đó nói với tôi, người đó đã giác ngộ 
hoặc ai đó đã giác ngộ thì tôi không đương nhiên chấp nhận 
điều ấy, vì Đức Phật có nói rằng chúng ta không nên vội 
tin, trừ khi ta đã phát triển hiểu biết một cách sâu sắc, thảo 
luận và tiếp xúc với người đó một thời gian dài, sẽ không 
có cách nào biết được mức độ tuệ giác của một người khác. 
Đó là tinh thần của bài Kinh Kalama. Chúng ta nên đặt câu 
hỏi và suy xét. 

Khi chúng ta muốn đề cập đến kinh nghiệm riêng của 
bản thân và muốn biết xem kinh nghiệm ấy tương ứng với 
mức độ hiểu biết nào hay việc người đã thực chứng sẽ thấy 
cái gì, khi đó không có hiểu biết đúng. Vì hiểu biết đúng 
chỉ hiểu thôi, chứ không có “người” nào hiểu cả, nếu cho 
rằng có ai đó hiểu, sẽ có ý niệm ngầm về ngã và như vậy 
nó không thê đưa tới cách tiếp cận đúng đắn về vô ngã. Tôi 
nghĩ rằng nếu chúng ta thực sự chân thành quan tâm đến 
50 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Pháp và phát triển hiểu biết về thực tại, cách duy nhất là 
tiếp tục nghe và thảo luận, suy xét nhiều về tất cả những 
gì đang xuất hiện để thấy một sự thật rằng không có một 
ai đẳng sau những hiện tượng đó cả. Đó là cách duy nhất 
mà thôi. 

Học viên 7: Vậy thì con muốn hỏi thế nào là pháp học, 
có phải mình cứ nghiên cứu và học trên sách vở là pháp 
học không? 

A.Sujin: Bạn muốn đọc sách hay bạn muốn nghiên 
cứu về giáo lý? 

Học viên 7: Đọc ạ 

A.Sujin: Đọc với hiểu biết hay là không có hiểu biết? 
Nếu có người nói với bạn rằng bạn hãy đi đến một nơi nào 
đó đề thực hành, còn một người khác nói với bạn hãy phát 
triển hiểu biết về tất cả những gì đang xuất hiện hiện giờ, 
bạn sẽ tin ai đây? Việc bạn tin ai cũng tùy thuộc vảo tích 
lũy của mỗi người. Ngay ở thời Đức Phật, mặc dù Đức 
Phật thuyết giảng giáo pháp nhưng không phải ai cũng tin 
lời Đức Phật và đi theo Đức Phật. 

Liệu tôi có cần phải nói về kinh nghiệm của bản thân 
không? Hay là tôi hãy nói từ những hiểu biết của mình? 
Nếu tôi không hiểu về những điều ấy thì liệu tôi có thê 
nói về những điều ấy không? Điều này cũng cho thấy rằng 
chúng ta nói như thế này, hành xử như thế kia, theo ai, cũng 


51 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


là do tích lũy của mỗi người và tất cả đều là vô ngã. Sở dĩ 
mọi người đều có những cách hành xử riêng biêt, có đặc 
tính riêng nhất quán là vì những thứ ấy đã có sự tích lũy rất 
lâu dài. Kể cả ngồi trong những tư thế khác nhau, điều ấy 
cũng là do tích lũy. Chúng ta có thê thấy răng, tứ đại cùng 
với các sắc kết hợp với tứ đại có thể tạo ra sự đa dạng trong 
những vật chất khác nhau và thực tại nhận thức những vật 
chất đó thì còn đa dạng hơn nữa. Ngay cả cây cối, ví dụ 
như cây sầu riêng, cũng có những vị rất khác nhau, những 
người ăn sầu riêng cũng có những sở thích khác nhau, cái 
đó cho thấy sự đa dạng của tất cả các loại tâm cũng như 
các loại sắc. Những gì mà chúng ta đã đọc trong Tam tạng 
đều là về tất cả những sự kết hợp khác nhau của các thực 
tại. Ở thời của Đức Phật, các vị tỳ kheo có ngồi cùng một 
kiểu không? đi theo cùng một dáng không? Đề có thê hiểu 
thực tại thì liệu họ có cần phải thay đổi cách họ đi không? 
Điều đấy sẽ rất nực cười đối với những người đã thấy được 
cái gì là gốc rễ của sự khác biệt trong cuộc sống. Cái gì tạo 
duyên cho điều đấy? Không phải là hiểu biết đúng mà là 
gì? Đó chính là vô minh và tham ái tạo duyên cho điều đó. 
Liệu paññã (trí tuệ) có cần phải thay đổi không? Và như 
vậy ta chỉ cần nghe mỗi từ Tuệ giác và rồi ta thực hành 
mà không cần biết thực hành là gì hay sao? Hiện giờ có ai 
đang thực hành không? Tại sao không? Nếu như có hiểu 
sai và vô minh [thì sẽ không có sự thực hành]. Nhưng nếu 
52 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


có hiểu biết đúng, nó có thể hiểu được bất cứ cái gì đang 
sinh và diệt. Chính vì vậy Đức Phật đã dạy về các thực 
tại khác nhau. Đức Phật không chỉ dạy về pháp học, pháp 
hành, pháp thành mà Đức Phật cũng dạy về ba mức độ trí 
tuệ về Tứ đề, gọi là sacca ñana (Tri kiến về Tứ để), kicca 
ñãna (Tri kiến về cơ năng của Tứ đề) và kata ñãn (Tri kiến 
VỀ cơ năng của mỗi đề được thành tựu). Đó là ba mức độ 
hiểu biết khác nhau, để chúng ta không nhằm lẫn về mức 
độ tuệ giác của mình. 

Có ai muốn nói về bài pháp đầu tiên của Đức Phật 
không? Bài Kinh đầu tiên của Đức Phật giảng là bài Kinh 
về Tứ diệu đế được giảng cho những người đã tích lũy rất 
nhiều hiểu biết để có thể hiểu được những điều Đức Phật 
nói ở tại thời điểm ấy. Trong bài kinh Chuyển pháp luân có 
phần giảng về tứ diệu đề. Kể cả bài Kinh đầu tiên này, từng 
mục một, chúng ta cần phải nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. 

A.Sujin: Đề nghị cô Sarah hãy nói về diệu đề thứ nhất 
- Khô đé, chứ chưa nói về những diệu đề còn lại. 

$arah: Mọi người đều biết diệu đế thứ nhất là Khổ 
đề. Ta có thể cho rằng khổ đề nói về thọ khổ, ví dụ những 
chuyện đau buôn trong cuộc sống, hay cảm thọ đau đớn 
trên thân như khi bị đau đầu, đau bụng v.v... đó là một 
loại khô, loại khổ này ai cũng biết, gọi là khổ khổ, dukkha- 
dukkha. Nhưng Khô để mà Đức Phật nói trong diệu để thứ 
nhất có ý nghĩa sâu sắc hơn rất nhiều. Chúng ta đã đề cập 


53 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


đến các thực tại và biết rằng mỗi thực tại đều sinh và diệt. 
Sự sinh diệt đó của các thực tại không mang đến sự thỏa 
mãn, toại nguyện, và chính vì thế chúng là dukkha. Đức 
Phật dạy về ngũ uân thủ, ngũ uân thủ là khổ. Ngũ uân thủ 
bao gồm: Sắc, Thọ Tưởng, Hành, Thức. Chắng hạn như: 
sắc là cứng hiện giờ, đối tượng thị giác hiện giờ, v.v...là 
những đặc tính ta kinh nghiệm thường xuyên trong cuộc 
sông, và chúng có thể là đối tượng của dính mắc, sự dính 
mắc ẫy thật là xuân ngốc, bởi tất cả các thực tại sinh và 
diệt, không đáng để bám víu vào 

A.Sujin: Bây giờ để chúng ta có thê hiểu một cách chắc 
chăn hơn, hiện giờ có dukkha không? Nó ở đâu, chúng ta 
có cần phải đi đến một nơi khác để thấy nó không? Vô 
minh có biết được điều ấy không? Vậy cái gì biết? Hiểu 
biết đúng có được từ việc nghe và suy xét. Khi nào có 
dukkha đây? Ngay bây giờ. Mọi thứ đều sinh và diệt, khi 
cái sinh và diệt đã qua rồi thì còn có ai nữa không? Có cái 
gì toại nguyện ở trong đó không? Khoảnh khắc có chánh 
niệm là bước khởi đầu của việc hiểu dần về các thực tại, 
nhưng bản thân điều đó cũng là do duyên, bởi các thực 
tại đều là vô ngã. Nếu không thì ngay lập tức vô minh 
và tham ái sẽ che lấp sự thực ấy. Trong Tam tạng có nói 
rằng vô minh và tham ái ở khắp nơi cũng giống như các 
khoảng không tôn tại giữa các tô hợp sắc. Ở trong này có 
các khoảng trống không? Có cả vô minh và tham ái trong 


54 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


đó khi không có hiểu biết đúng. Lời dạy của Đức Phật là 
dành cho những người mà không thể tự mình giác ngộ, 
nhưng nhờ việc nghe pháp thì bắt đầu có sự khởi đầu của 
việc hay biết rằng chỉ có các thực tại và không có gì khác 
cả, không có ai cả. Đây có phải là con đường để dẫn đến 
cái hiểu về các thực tại như nó là không? Không có cái ngã 
nảo có thể hiểu được, có thể cố gắng, hay như chúng ta cho 
rằng có ai đấy, phải làm một cái gì đó, phải nỗ lực. 

Trong Tam tạng có đề cập đến con đường Tà đạo và 
con đường Bát chánh đạo. Tại sao Đức Phật cần phải nói 
với chúng ta về hai con đường đó? Là để chúng ta không 
mắc phải sai lầm đi con đường sai. Khi không có hiểu biết 
đúng thì hiểu biết sai sẽ dẫn chúng ta ra khỏi con đường 
chánh đạo và sẽ có găng làm thế này thế kia, nỗ lực thế 
này thế kia mà không phải là hiểu về cái hiện giờ đang 
xuất hiện. Khi ý niệm về ngã đưa chúng ta ra khỏi khoảnh 
khắc hiện tại, sẽ không có được hiểu biết đúng và sẽ không 
bao giờ biết được khoảnh khắc hiện giờ là gì. Điều này 
là quý báu hay là vô ích đây? Bạn muốn những thứ khác 
ngoài việc hiểu thực tại hiện giờ không? Bạn có biết được 
khoảnh khắc tiếp theo sẽ là gì không? Như vậy, chúng ta 
sẽ tự suy nghĩ theo cái ý niệm riêng của mình mà thôi. Tất 
cả những gì xuất hiện đều là do duyên, bởi vì mọi thứ là 
Vô ngã. 

Bây giờ chúng ta hãy nói một chút về con đường Bát 


D5 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


chánh đạo, toàn bộ con đường Bát chánh đạo được dẫn đầu 
bởi Chánh kiến, bên cạnh các yếu tố chánh niệm, chánh 
tinh tấn, chánh định,... Thế bây giờ có Chánh tinh tấn 
không? Khi có chánh tinh tấn, thực chất nó đã sinh khởi do 
duyên, kể cả trước khi có ý niệm bây giờ tôi phải nỗ lực. 
Chúng ta không cần phải cô gắng gì nữa bởi vì nó đã có ở 
đó rồi. Có bao nhiêu tâm sinh khởi không có tỉnh tấn (cố 
găng) đi kèm? Chúng ta được học trong Vi diệu pháp rằng 
chỉ có 16 tâm trong tổng số 89 tâm. Như vậy thông thường 
có rất nhiều tâm sinh khởi với tinh tắn, nhưng đi kèm với 
lobha, dosa và moha (tham -sân -sI). Tại sao Đức Phật lại 
dạy một cách chi tiết như vậy? Là để cho chúng ta bớt đi 
cái hiểu sai răng “tôi” có thê nỗ lực làm một cái gì đó. 
$arah: Quay trở về với câu hỏi vừa nãy về việc liệu 
chúng ta có nên đọc sách, bất cứ khi nào chúng ta có ý niệm 
rằng tôi nên đọc quyên sách đó, tôi nên nghĩ theo cách này 
hay cách kia thì lúc đó chúng ta cũng quên mất hiện tại 
hiện giờ cái gì đang diễn ra. Kê cả khi ta đã biết rằng việc 
đi đâu đó hoàn toàn không có lợi ích gì, nhưng nếu ta cho 
rằng, mình cần phải đọc cuốn sách nảy hay cuốn sách kia, 
điều ấy cũng không khác với việc nghĩ rằng chúng ta cần 
phải đi đâu đó, hay cần phải làm cái gì đó, hay tôi nên làm 
thế này hay nên làm thế kia, tất cả các ý nghĩ như vậy đều 
được thúc đây bởi ý niệm về ngã, và không có hiểu biết. 
Và tất cả các khoảnh khắc không có hiểu biết về cái đang 


56 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


sinh khởi sẽ không phải là khoảnh khắc của chánh niệm và 
trí tuệ. 

Câu hói: Kính thưa Achan, con cũng đã cố gắng tu 
tập vì con biết sự tu tập rất có lợi ích, và khi càng tu tập, 
càng tìm hiểu thì con thấy hết vô minh nảy lại qua vô minh 
kia. Ví dụ như trước đây con vô minh bằng cách con sống 
theo người đời là hoạt động, thế rồi khi con tu tập thì con 
lại rút vào, con muốn tránh né hết mọi người, vì con thấy 
từng giây từng phút lời nói của mình trong vô minh đều 
tạo nghiệp, cho đến khi hiểu về chánh niệm thì con thấy 
chánh niệm là thấy trong hiện tại, rồi con suy ngÌhĩ, tại sao 
con chánh niệm mà con vẫn có những cái sai đến, con lại 
suy nghĩ, nhìn là nhìn, thấy là thấy, không suy nghĩ gì nữa, 
thì con trở thành không nghĩ, không làm, không nói, không 
tiếp xúc với ai, rồi con bị phê phán như là si. Con thắc mắc 
không biết tìm hiểu ở đâu, làm thế nào để tu tập cho đúng, 
con chỉ đọc kinh sách, nhìn bàn thờ Phật. Xin Achaan dạy 
cho con biết, con nên tu tập như thế nào, để cho có sự hiểu 
biết đúng, để không còn vô minh nữa? 

A.Su/m: Chúng ta không nên mong đợi một người 
khác nói mình làm gì cả, mà hãy suy xét về những gì được 
nghe ,để phát triển hiểu biết đề cho sự hiểu biết phát sinh ở 
chính nơi mình, chứ không thể có một ai đó nói cho mình 
phải làm cái này hay cái kia. Một người thiện bạn hữu thực 
sự thì sẽ mong muốn người khác phát triển sự hiểu biết ở 


57 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


chính nơi mình chứ không mong muốn người khác đi theo 
những lời mình nói. Dù chúng ta sống theo cách này hay 
cách kia, mỗi người có một cuộc đời riêng và những hoàn 
cảnh riêng, thì việc quan trọng không phải là cuộc đời đó 
[như thế nào], mà là sự phát triển hiểu biết đúng, và cần 
phải tiếp tục nghiên cứu, đọc và tìm hiểu những gì Đức 
Phật dạy. Chắng hạn như vừa đây, chúng ta nói về Khổ 
-dukkha, có đúng không? Như chúng ta đã đề cập, Tứ diệu 
đề thứ nhất là về dukkha- khổ đề , và bây giờ những gì đang 
xảy ra, như cái thấy, cái nghe, tất cả những cái đó đều vô 
thường, sinh và diệt, và cái sinh và diệt không thể mang lại 
hạnh phúc. Có ai có thể tìm thấy hạnh phúc từ cái sinh và 
diệt không? Cái sinh và diệt, không thể kiểm soát được có 
phải là tự ngã không? Không ai có thê làm thay đổi được 
điều ấy. Nếu ai đó có khả năng làm thay đổi khiến các thực 
tại không còn sinh diệt, ví dụ như sau cái thấy thì không có 
cái nghe, chăng hạn, thì sẽ không có dukkha. Nhưng thực 
tế thì không phải như vậy, không ai có thể thay đổi sự thực. 

Nếu chúng ta nói rằng cái thấy không thể kiểm soát 
được, điều đó không sai, nếu chúng ta nói rằng cái thấy 
không thường hằng, điều đó cũng không sai. Nhưng nếu 
chúng ta chỉ nói thôi thì không có nghĩa là chúng ta có cái 
hiểu trực tiếp về điều ấy. Nếu chúng ta có sự nghiên cứu kỹ 
lưỡng, chúng ta sẽ biết được rất rõ hiểu biết của mình hiện 
giờ ở mức độ nảo, nó có thấy được sự sinh diệt của thực 
58 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


tại hay chưa? Chúng ta sẽ thấy rằng nếu có hiểu biết đúng 
đắn một cách vững vàng, sẽ không còn nghĩ đến làm một 
việc gì khác ngoài hiểu các thực tại như nó ngay bây giờ. 
Hiểu biết đúng hiểu răng, tất cả những gì đang sinh khởi 
hiện giờ là do duyên mà thôi. Chân lý mãi mãi sẽ là chân 
lý. Hiểu biết trực tiếp không dành cho những người mới 
nghe lần đầu, nó dành cho những người đã phát triển trí tuệ 
đến mức độ có thê đạt đến điều đó. Hiện giờ đã có pariyatti 
savakka - tức là người đệ tử có pháp học - hay chưa? Khi 
có khoảnh khắc của chánh niệm sinh khởi hay biết một 
thực tại, ở khoảnh khắc đó được gọi là pattipati savakka 
tức là người đệ tử có pháp hành. Và ở khoảnh khắc có sự 
xuyên thấu giác ngộ, khoảnh khắc đó được gọi là pativeda 
savaka - người đệ tử có pháp thành. Khi đó không còn chỉ 
là người đệ tử có pháp học. 

$arah: Xin được nói thêm. Khi cô để hay biết, để 
chánh niệm bằng nhiều cách khác nhau, thực ra ở khoảnh 
khắc đó, hoàn toàn có ý niệm về ngã, về cái tôi, “tôi” muốn 
có chánh niệm, “tôi” muốn có cái này hay cái kia, và chính 
điều này càng làm tăng thêm ý niệm về ngã. Chính điều ấy 
làm chúng ta càng xa lánh mọi người, và lúc đó không có 
đệ tử pháp học, càng không có đệ tử pháp hành và đệ tử 
pháp thành. Con đường đúng đắn sẽ càng phải tăng phẩm 
chất thiện, càng phải có tâm từ, tâm bi, chứ không thể làm 
ta xa lánh mọi người. 


59 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên 9: Ngoài việc hiểu và làm theo Bát chánh 
đạo, mình phải hiểu đúng giáo lý của Đức Phật. [Theo 
con], ba điểm chính cần phải làm theo để có bước thực 
hành cho đúng là: Đầu tiên, con phải hiểu rõ về ngũ uấn, 
những gì xảy ra trên thân và tâm của mình, kế tiếp, con 
phải tin tưởng hoàn toàn vào Tam bảo vào giáo lý của Đức 
Phật, cái thứ ba, con phải có mục đích, mục đích của con 
thiền để làm gì, kết hợp ba thứ đó, thì con sẽ có được một 
pháp hành đúng. Con muốn biết như vậy có đúng không? 

A.Sujim: Vừa rồi bạn có chia sẻ cái hiểu của bạn về 
cách phát triển con đường Bát chánh đạo. Chúng ta cần 
phải hiểu từng từ một và hiểu rõ mục đích, chẳng hạn 
như hiểu về từ “đhamma”- pháp và phát triển hiểu biết về 
dhamma thì sẽ dẫn tới đâu? Nếu chúng ta không biết con 
đường dẫn tới đâu thì chúng ta phát triển cái gì đây? Nếu ở 
khoảnh khắc hiện giờ có cái hiểu thì chắng phải con đường 
cũng đang được phát triển rồi, đúng không? Nếu không có 
cái hiểu đúng hiện giờ thì có sự phát triển nào không? Và 
bây giờ chúng ta đang chia sẻ về bản chất của con đường 
chánh đạo là gì. Việc chia sẻ cùng với việc nói đến các 
thực tại sẽ làm duyên cho khoảnh khắc của hiểu biết đúng 
về thực tại sinh khởi. Con đường sẽ phải dẫn đến hiểu biết 
về bất cứ cái gì xuất hiện. Nếu như chúng ta không hiểu về 
cái đang xuất hiện hiện giờ thì làm sao có Chánh Đạo đây? 
60 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Như vậy thì con đường này không liên quan đến những 
chủ đề khác mà chỉ liên quan đến những gì đang xuất hiện 
hiện giờ mà thôi. Theo bạn có con đường nảo khác không? 

Người phiên dịch: Bây giờ đã hết giờ. Chúng ta sẽ tiếp 
tục thảo luận vấn đề này vào chiều nay. 


Mọi người: Sadhu, sadhu, sadhul 


61 


Sài Gòn, chiều 01.09.2013 


Học viên 9: Hồi sáng Achaan có hỏi con về hiểu đúng. 
Theo con nghĩ rằng hiểu đúng có nghĩa là hiểu làm sao 
để không bị mê, không bị sai lầm và phải có cả sự tư duy 
trong đó mới được gọi là hiểu đúng. 

A.Sujin: Khi chúng ta nói đến hiểu biết đúng, chúng 
ta phải nói rõ hiểu biết ấy hiểu cái gì. Nếu không sẽ chỉ là 
chung chung. Vì vậy, chúng ta cần phải đặt câu hỏi, hiểu 
biết đúng hiểu cái gì? 

Học viên 9: Hiêu đúng là hiểu về đối tượng 

A.Sujin: Hiện giờ đối tượng là gì? Một cái một lúc 
thôi, bạn hãy nói từng đối tượng một mà thôi. 

Học viên 9: Đối tượng mà chúng ta đang nói chuyện ở 
đây là về bài pháp. 

A.Sujin: Nêu không có suy nghĩ thì có thể có bài pháp 
không? Sẽ không thể có, đúng không? Cái gì tạo duyên cho 
việc nói về pháp? Kê cả từ pháp cũng là một âm thanh cần 
có duyên để sinh khởi. Và cái gì tạo duyên cho sự sinh khởi 
của từ dhamma- pháp? Nếu không có suy nghĩ về pháp thì 
62 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


liệu có thể làm duyên cho việc phát ra cái âm thanh “pháp” 
không? Và như vậy tâm nghĩ đến từ này cùng với tưởng và 
rồi phát ra từ “pháp”.Như vậy âm thanh đó được tạo duyên 
bởi tâm. Mỗi từ đều được tạo duyên bởi tâm, mỗi cái ở một 
thời điểm. Tâm suy nghĩ nhưng không phải lúc nào cũng 
tạo ra âm thanh. Nếu tâm luôn tạo duyên cho âm thanh thì 
thế giới này sẽ vô cùng ầm ï. 

Vậy thực tại của cái mà chúng ta gọi là bài pháp là gì 
đây? Đề hiểu về thực tại, chúng ta có thê thấy răng, nếu 
không có suy nghĩ, không thể có ý niệm về pháp đàm. 
Hiện giờ đang có cái thấy, cái nghe và suy nghĩ. Đó là 
những thực tại khác nhau. Từng thực tại đó đều có thể là 
đối tượng của hiểu biết, riêng biệt từng thực tại một. Nếu 
không sẽ chỉ là sự phỏng đoán chứ không phải là hiểu biết 
trực tiếp về cái xuất hiện như nó là. Có rất là nhiều mức độ 
hiểu biết khác nhau. 

Sarah: Achaan muốn cho bạn hiểu rõ hơn về sự phân 
biệt giữa thực tại và khái niệm. Khi chúng ta nói đến những 
thứ như hoa, bàn, hoặc pháp đàm thì đó là khái nệm. Tuy 
nhiên, sự phát triển tuệ giác không phải là phát triển hiểu 
biết về khái niệm mà là về thực tại. Và thực tại tạo nên 
những khái niệm đó. Những thực tại tạo nên pháp đàm 
chính là âm thanh, đối tượng thị giác, suy nghĩ, v.v.. và 
sự phát triển hiểu biết phải dựa trên những thực tại có thể 
được kinh nghiệm trực tiếp. Nếu không, sẽ chỉ là suy nghĩ 
mà thôi. 


63 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Chính vì vậy Đức Phật đã dạy cho chúng ta về hai loại 
thực tại khác nhau. Loại thứ nhất là thực tại chế định, là 
những khái niệm được quy ước, và loại thứ hai là những 
thực tại chân đề. Các khái niệm chế định không cần một 
Đức Phật ra đời đề thuyết giảng, ai cũng biết đây là bông 
hoa, đây là pháp đàm. Nhưng phải có sự ra đời của một Đức 
Phật toàn giác thì chúng ta mới biết bản chất của những cái 
đó là gì. Chăng hạn, bây giờ đây, cái được xúc chạm không 
phải là vào một bông hoa, về mặt bản chất cái được xúc 
chạm là cứng, nóng, lạnh, mềm, v.v. Đó là điều mà Đức 
Phật đã giác ngộ và chỉ dạy cho chúng ta. 

Hôm qua một bạn đã hỏi câu hỏi về đối tượng thị giác 
về cái được thấy, ở khoảnh khắc nhãn thức sinh khởi về 
màu sắc. Achaan hỏi bạn có muốn đặt thêm câu hỏi về điều 
này không? 

Học viên 5: Hôm qua con hỏi, cái khoảnh khắc đầu 
tiên khi mình bắt đầu mở mắt, nhìn thấy hình và màu, chưa 
có ý thức sinh khởi, chưa có khái niệm chen vảo. Cái đó có 
phải là thực tại không, hay là do cái thức nó chưa kịp hoạt 
động nên mình mới thấy như vậy? 

A.Sujim: Khi bạn nói thức chưa hoạt động, thì bạn hàm 
ý nói đến cái gì? 

Học viên 5: Cái đó là do con kinh nghiệm, sau giấc 
ngủ hoặc sau nhắm mắt, thì lần mở mắt đầu tiên, ở khoảnh 
khắc đầu tiên, nhanh hơn cả cái nháy mắt, nó chỉ là hình 
64 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


với màu thôi. Sau khoảnh khắc đó thì nó bắt đầu thấy cái 
bàn, cái ghế và nó bắt đầu phân tích. 

A.Sujin: Ai thấy cái đó? Ai thấy sắc và màu? 

Học viên 5: Tầm- citta 

A.Sujin: Hiện giờ, hay đã qua rồi? Khoảnh khắc mà 
bạn nói đến đã qua rồi, thế còn bây giờ, cái tâm hiện giờ? 
Bây giờ chúng ta hãy nói về cái hiểu đúng, về cái tâm hiện 
giờ, để có thể hiểu hơn về cái đã qua đi. 

Học viên 5: Con chưa có học VI diệu pháp, nên con rất 
lờ mờ. Mong Achaan giảng thêm. 

A.Sujin: Có thê có cái hiểu về tâm hiện giờ không? 
Bởi vì hiện giờ đang có tâm, đúng vậy không? Nếu như có 
cái hiểu đúng về cái tâm hiện giờ, thì nó sẽ là câu trả lời 
cho tâm ở bất cứ khoảnh khắc nào. Tâm chỉ là tâm, dù là 
nó sinh khởi lúc nào và nó kinh nghiệm cái gì. 

$arah: Chúng ta có thể có những kinh nghiệm đặc 
biệt, và chúng ta có thể nghĩ đó có thể là những khoảnh 
khắc không có thức, và có thể có suy nghĩ về khoảnh khắc 
đó, mỗi người có một cách diễn giải riêng, Nhưng phép thử 
về mức độ trí tuệ luôn luôn là bây giờ. Nếu ở khoảnh khắc 
hiện giờ không có hiểu biết đúng về cái đang xuất hiện, 
điều đó cho thấy rằng những gì đã xảy ra trước đây chưa 
phải là hiểu biết thực sự. Chính vì thế, chúng ta luôn nói về 
cái hiện giờ. Bây giờ đang có cái thấy, liệu có sự hiểu đúng 


65 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


về cái thấy như nó là hay không, nếu như có hiểu đúng về 
cái thấy như nó là thì mới có thể cho phép biết cái trong 
quá khứ có đúng hay không, còn nếu không thì đó chỉ là 
suy nghĩ của chúng ta mà thôi. 

Học viên 5: Achaan có giảng về chánh niệm. Khi con 
học các vị có dạy là đi, đứng, ngồi nằm, mở cửa mà hay 
biết là chánh niệm, nhưng Achaan nói là chưa đúng. Thực 
tại trong từng khoảnh khắc thì nó sanh diệt rất nhanh. Học 
chánh niệm trong khoảnh khắc đó thì rất trừu tượng và khó. 
Như vậy nếu thiền sinh chánh niệm theo cách tới lui này 
nọ là không đúng, thì cách nào mới là đúng? Thưa Achaan. 

A.Sujin: Bạn muốn điều gì hơn? Bạn muốn hiểu đúng 
hay là bạn muốn có chánh niệm? 

Học viên 5: Con muốn hiểu đúng và chánh niệm như 
thế nào cho đúng. 

A.Sujin: Khi bạn nói vừa muốn phát triển hiểu biết 
vừa muốn có chánh niệm, như vậy có ý niệm về muốn ở đó 
rồi. Nếu có ý muốn, điều đó không thể là duyên cho chánh 
niệm sinh khởi vì chánh niệm cần phải có duyên riêng để 
nó sinh khởi. Vì mọi pháp đều là vô ngã, nên không ai có 
thể, bằng ý muốn của mình, làm cho chánh niệm sinh khởi 
- nó cần phải có duyên đầy đủ. Nếu không từng được nghe 
pháp, thì trong một ngày chúng ta có thể có ý niệm nào về 
chánh niệm không? Sau khi nghe pháp, chúng ta bắt đầu 
quan tâm đến việc có chánh niệm. Như vậy lúc đó vẫn là 


66 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


có một cái “tôi” muốn có chánh niệm. Thực tế nó [sự phát 
triển chánh niệm] không diễn ra như vậy, chỉ cái hiểu đúng 
về cái đang xuát hiện hiện giờ mới làm duyên cho khoảnh 
khắc kinh nghiệm trực tiếp và khoảnh khắc đó chính là 
chánh niệm -sati mà tôi đang nói tới. 

Chắng hạn như, nếu có hiểu biết đúng về cái hiện giờ 
xuất hiện, khi ấy có sati. Từ “sati” là từ bằng tiếng Pali 
nhưng thực chất là tiếng Magadhi (Ma kiệt đà) ở thời Đức 
Phật. Đó là thứ tiếng mà người dân bình thường dùng ở 
thời kỳ đó. Cái gì thú vị hơn: cô găng để hiểu từ “pháp”, 
hay chỉ đơn giản hiểu cái gì đang xuất hiện hiện giờ? Nếu 
chúng ta chỉ cô muốn hiểu pháp mà không hiểu về cái đang 
xuất hiện hiện giờ, điều đó chứng tỏ rằng chúng ta chưa biết 
pháp là gì. Ở khoảnh khắc của hiểu biết, đó có phải là tôi, 
là một ai đấy hay đó chỉ là thực tại hiểu mà thôi? Và liệu 
trí tuệ có thể sinh khởi mà không có chánh niệm không? 
Điều ấy là không thê, chính vì vậy, bất cứ khoảnh khắc nào 
có hiểu biết đúng, ở khoảnh khắc đó đã có chánh niệm rồi, 
nếu không thì đó sẽ không phải là hiểu biết. Nhưng chánh 
niệm khi được nghe pháp không ở cùng mức độ với chánh 
niệm ở khoảnh khắc kinh nghiệm trực tiếp thực tại. Nếu 
bây giờ không có hiểu biết rằng cái thấy là một thực tại 
và nó sinh khởi do duyên, không có một ai ở đó, liệu có 
thể có được khoảnh khắc sinh khởi hiểu biết về cái thấy, 
rằng không có một ai ở đó cả không? Lobha- tham có thê 

67 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


dính mắc với bắt cứ cái gì, trừ thực tại là Niết bàn. Bởi vì 
con đường để chứng ngộ Niết bàn cũng là con đường của 
sự xả ly, suốt dọc con đường ấy là như vậy. Vậy ở khoảnh 
khắc muốn bắt cứ một cái gì đó thì đều là khoảnh khắc của 
sự dính mắc, không phải là sự xả ly, không phải là Chánh 
đạo. Sati cũng sinh và diệt, vậy tại sao ta lại muốn có nó? 
Nếu ta muốn có chánh niệm, ta cũng sẽ muốn có những thứ 
khác nữa. Bởi vì khi đó tham có đối tượng là chánh niệm. 
Nhưng nhờ có việc hiểu rằng không có một thực tại nào, 
kế cả chánh niệm, có thê được tạo ra do ý chí của mình, 
hiểu biết ấy dần tăng trưởng có thể làm duyên cho chánh 
niệm trực tiếp sinh khởi. Vậy thì tại sao không phát triển 
các duyên đề cho chánh niệm sinh khởi thay vì việc muốn 
có chánh niệm mà không có duyên tương ứng cho chánh 
niệm sinh khởi. 

Sarah: Bạn có nói đến khái niệm về hay biết khi ta 
đang mở cửa, hay làm những việc khác nhau. Những sự 
hay biết đó, một người chưa biết gì về giáo pháp, hay một 
đứa trẻ cũng có thê biết được nó đang làm gì, không cần 
tới một Đức Phật ra đời để biết về những việc đó. Như vậy 
thì chánh niệm mà Đức Phật nói tới không phải là những 
việc bình thường đó. 

A.Sujin: Có hai cách, cách nào là đúng đây: một là cố 
găng để có chánh niệm; và cách thứ hai là hiểu rằng chánh 
niệm là một thực tại, không phải là “ta”, nó sinh khởi do 
68 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


duyên khi có đủ điều kiện cho nó sinh khởi. Nếu không 
hiểu rõ điều ấy, bản thân chánh niệm cũng sẽ trở thành đối 
tượng của tham. 

Học viên 5: Achaan có nói các pháp tự vận hành, 
phải để cho nó vận hành tự nhiên. Ở đó chỉ có Tâm sinh 
khởi để hiểu và cái sự hiểu chỉ mang bản chất là pháp, 
chứ không định đặt, không đúng và không sal, có phải 
như vậy không ạ? 

A.Sujin: Khi bạn nói là để các pháp, thì ai là người để 
các pháp? Có ai là người có cái quyền năng “để” các pháp 
vận hành không? 

Học viên 5: “ĐỀ các pháp vận hành là ngôn từ để hiểu. 
Nếu con dùng ngôn từ [như vậy] thì là để Achaan hiểu điều 
con nói. Ngôn từ cũng chỉ là ngôn từ thôi ạ. 

A.Sujin: Nhưng thực tại thì nó đã diệt đi trước khi ta 
để cho nó diệt đi. Và đấy thực ra chỉ là một ý niệm là tôi 
buông bỏ hay tôi để cho nó, chứ thực ra thì thực tại đã diệt 
đi trước khi ta có ý niệm đó rồi. 

Học viên 5: Nếu chánh niệm nghĩa là chánh niệm về 
thực tại, cái sinh diệt liên tục. Vậy hành động đi tới đi lui 
để mình có chánh niệm thì trong lúc đó có rất nhiều thực 
tại sanh diệt liên tục mà không có hiểu biết. Điều này có 
nghĩa rằng trong lúc đó mình đang sống ở trong tâm si, 
phải không ạ? 

69 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


A.Sujin: Chánh niệm sinh khởi trước khi ta nghĩ về 
nó, hay là sau khi ta “để” cho nó sinh khởi? Cái thấy sinh 
khởi trước khi ta để cho cái thấy thấy. Điều ấy cho thấy 
rằng những gì mà chúng ta có chỉ là toàn những ý niệm về 
“tôi”, “tôi” có thể làm cái này hay cái kia. Nhưng ai có thể 
làm cho chúng sinh khởi theo ý chí đây, bạn có thê thay đổi 
ý nghĩ của bạn không? Có ai có thê thay đổi suy nghĩ của 
mình ở khoảnh khắc của suy nghĩ không? Không thê bởi vì 
nó đã sinh khởi rồi. 

Học viên 5: Nếu nó nhanh như vậy, thì việc học để cho 
có sự hiểu biết đúng, thì cũng vẫn là suy nghĩ thôi. Chúng 
ta học là để hiểu các pháp nó sinh khởi như vậy, nhưng 
mình không làm được, vẫn chưa phải là kinh nghiệm trực 
tiếp. Vậy có thể nói việc học này cũng đã là chánh kiến, 
chánh tư duy không? 

$arah: Như bạn nói, phần lớn thời gian trong ngày, 
hay việc mở cửa trong sự hay biết, nhưng vẫn là trong vô 
minh, thì đúng là như vậy. Nhưng không chỉ có vô minh, 
trong đó còn có sự dính mắc vì “muốn”, và thêm vào đó là 
ý niệm về ngã tức là è kiến cho rằng “tôi” đang có gắng 
giữ chánh niệm. Và đó không phải là con đường phát triển 
đúng. Mặt khác, tuy nhiên nếu chúng ta bắt đầu hiểu biết 
đúng về mặt lý thuyết về cái gì là thực và có sự suy xét dần 
dần thì những hiểu biết đúng đó sẽ tiếp tục được tích lũy 
và dần dần có thể làm duyên cho chánh niệm thực sự sinh 
70 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


khởi về thực tại một cách trực tiếp, một cách tự nhiên chứ 
không phải bằng việc có. 

Học viên 5: Con tất tri ân Achaan và cô. 

Học viên 10: Tại thời điểm ta biết rằng nếu không có 
đối tượng sinh khởi thì cũng không có thực tại sinh khởi để 
chánh niệm về đối tượng đó. Lúc đó ta hiểu được như vậy 
thì có phải là chánh niệm không? 

$arah: Về lý thuyết chúng ta biết chắc chắn rằng nếu 
không có đối tượng, sẽ không thê có tâm biết đối tượng đó. 
Chăng hạn phải có đối tượng thị giác thì mới có nhãn thức 
sinh khởi hay biết đối tượng đó. Tâm luôn kinh nghiệm 
một đối tượng. Nhưng khi đặt câu hỏi, như vậy có phải là 
chánh niệm hay không, [thì câu trả lời là] chánh niệm bản 
thân nó sẽ hay biết một cách rõ ràng, nên khi có sự hoài 
nghi rằng khi đó có chánh niệm hay không, điều đó chứng 
tỏ đó chưa thực sự có chánh niệm. Khi chánh niệm thực sự 
sinh khởi, sẽ không phải là chánh niệm của ai cả, không 
phải là chánh niệm của tôi, mà nó chỉ là chánh niệm mà 
thôi. Thay cho việc hoài nghi về những gì đã qua rồi, thì 
ngay tại thời điểm này, cái gì đang xuất hiện đều có thê là 
đối tượng của hiểu biết và chỉ có cái đang xuất hiện hiện 
giờ [mới có thê được hiểu] mà thôi. 

HỰ 10: Chăng hạn bây giờ tâm đang có sự hồi hộp, 
vậy sự phi nhận trạng thái tâm như vậy có phải là chánh 
niệm không? 


Z1 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


$arah: Khi ta có ý niệm rằng tôi đang có cảm xúc như 
thế này, tôi đang cảm thấy hôi hộp, thì lúc đấy ý niệm về 
tôi đã có ở đó rồi. Đó không phải là chánh niệm mà chỉ là 
suy nghĩ về cái đã xảy ra rồi thôi. Khi bạn nói đến những 
cảm xúc, thì bạn muốn nói đến cái gì, nó ở đâu? 

Khi có chánh niệm về cảm xúc, thực tại của cảm xúc 
đó là gì? 

HV 10: Lúc đó cái tâm nó nói là hãy quay về nhìn 
tâm đi, đừng để đối tượng chi phối. Sự hồi hộp nó sẽ từ từ 
xuống. Cái tâm nó ghi nhận cái tâm khác nó đang hồi hộp 
như vậy. 

Sarah: Như Achaan đã nói, chánh niệm bao giờ cũng 
rất chính xác và chỉ tiết. Thông thường mọi người hay nói 
“tôi hay biết về cảm xúc, về cái này hay cái kia” một cách 
rất chung chung. Bởi vì khi mà chúng ta nói về cái việc 
hay biết một cái cảm xúc nào đấy, nó cũng tương tự như 
việc hay biết ta đang mở cửa, nó cũng không khác gì với 
cái cách người thông thường biết về cảm xúc của họ hay 
những việc họ đang làm, Nhưng khi ta nói về chánh niệm 
mà Đức Phật đã dạy, chánh niệm đó hay biết về thực tại, 
và chỉ có một thực tại ở một thời điểm mà thôi. Nếu không 
biết rõ chánh niệm hay biết cái gì một cách chuẩn xác, sự 
hay biết ấy sẽ không phải là chánh niệm. 

Học viên 2: Lúc nãy Achaan có nói là, tại sao chúng 
ta phải đi tìm chánh niệm mà không tạo cái duyên để cho 
72 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


chánh niệm sinh khởi, bởi vì mọi pháp đều do duyên sinh 
khởi. Vậy những cái duyên để cho chánh niệm sinh khởi 
là gì? Làm sao đề tạo được những duyên này và nêu chúng 
ta nói là không có cái tôi, cái ta ở đây, thì ai là người tạo ra 
những cái duyên này để cho chánh niệm sinh khởi? 

A.Sujin: Tạm hoãn lại câu hỏi của bạn. Tôi muốn nói 
tiếp về những øì đang diễn ra ở đây. 

Dường như chúng ta đi tìm ngôn từ cho những cái gì 
mà mình kinh nghiệm, nhưng việc tìm ngôn từ cho những 
gì đã được kinh nghiệm như vậy có cần thiết không? Dù 
cho ta gọi nó là gì đi nữa thì đó vẫn là thực tại và nó là 
thực. Nó có thể được hiểu, cho nên gọi nó là gì không quan 
trọng, không cần phải biết nó có phải là sati không? Bởi vì, 
dù ta gọi cái thấy là cái thấy hay không, thì đặc tính của cái 
thấy vẫn là thấy, bất kế ta gọi nó là gì, tất cả những gì sinh 
khởi đều là đối tượng của hiểu biết, không cần phải đặt tên. 
Ta cần nói đến tên khi cần phân biệt điều đang nói tới, là về 
cái thấy, cái nghe hay là những thực tại khác, khi đó ta cần 
dùng tên. Nhưng cái đã qua rồi, sinh khởi rồi thì chúng ta 
không cần đặt tên cho nó nữa. 

Như cái thấy hiện giờ, cái thấy thấy, nó không phải là 
Việt Nam, Thái lan hay là một quốc tịch nào khác, đặc tính 
của cái thấy là một, và cái thấy sinh khởi do những duyên 
của nó, và nó là vô ngã, nó sinh và diệt đi để cho thực tại 
khác sinh khởi, chẳng hạn như cái nghe. Không có ai ở 

73 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


trong đó cả. Điều mấu chốt ở đây là hiểu được những gì 
Đức Phật dạy, và suy xét xem nó có thực không? Những gì 
Đức Phật nói tới hiện giờ có thể được kiêm chứng không? 
Nếu chúng ta thấy được một phần những gì Đức Phật nói 
tới là đúng, chắng hạn rằng cái thấy thì sinh và diệt và 
chúng ta không thê kiểm soát được nó, thì điều ấy có thể 
làm duyên cho việc tiếp tục phát triển hiểu biết, đến mức 
độ có thể kinh nghiệm trực tiếp về điều đó, để biết rằng 
Đức Phật đã nói hoàn toàn sự thực về bản chất của thế giới 
chứ không phải là nghĩ là một chủ thuyết nào đó. Hiện giờ, 
trí tuệ chưa đủ mức để hiểu tất cả những gì mà Đức Phật 
đã dạy. Như vậy chúng ta cần phải nghiên cứu một cách 
rất cần thận đề biết được Đức Phật thực sự nói những gì. 
Phải đi từng từ một, tức là nói đến một thực tại này, rồi mới 
chuyên sang một từ khác hay là một thực tại khác. Như là 
từ sati -chánh niệm, chúng ta có thể nói rất nhiều về từ đó, 
nhưng thực sự nó là gì? Liệu bây giờ có sati không? Chúng 
ta cần phải tìm hiểu để biết được ý nghĩa thực sự của từ 
sati. Ở khoảnh khắc của cái nghe, chỉ nghe thôi, liệu có 
chánh niệm ở ngay khoảnh khắc ấy không? Câu trả lời của 
các bạn là gì nào? Có chánh niệm sinh khởi cùng với cái 
nghe không? 

Ai đó Trả lời: Có. 

A.Sujin: Đức Phật không dạy như vậy, ở khoảnh khắc 
của cái nghe, nó chỉ sinh khởi để kinh nghiệm âm thanh mà 
74 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


thôi; rồi cái nghe diệt đi và có các tâm khác tiếp nối. Có rất 
nhiều loại tâm khác nhau, những tâm đó có đặc tính khác 
nhau và Đức Phật dạy về tất cả các tâm đó. Nếu không 
có giáo lý của Đức Phật, mỗi người sẽ tự nghĩ ra những ý 
niệm khác nhau. Có người có thể nói rằng có chánh niệm 
với cái nghe, và có người nói rằng không có chánh niệm 
với cái nghe, Nhưng khi chánh niệm thực sự sinh khởi thì 
nó tự biết điều ấy. Vậy thực chất sati là gì? 

Người phiên dịch: Có ai muôn trả lời không ạ? 

Trả lời: Ghì nhận 

A.Sujin: Chăng hạn như bây giờ chúng ta nhận biết 
rằng bông hoa này khác với bông hoa kia, cái đó có phải 
là sati không? 

Trả lời: Không 

A.Sujin: Vậy thì sat là gì? 

Trả lời: Ghi nhận và hiểu. 

A.Sujin: Sati là một thực tại hay biết thiện pháp, ở 
những khoảnh khắc chúng ta hay biết về việc mở cửa hay 
làm gì đó thì không phải là sati. Khi có sati, khoảnh khắc 
đó là khoảnh khắc của tâm thiện. Trong một ngày có rất 
ít thiện pháp bởi không có sati sinh khởi để biết cái gì là 
thiện. Ở những khoảnh khắc của thiện pháp, chăng hạn như 
bố thí, ở khoảnh khắc đó có chánh niệm, có thiện pháp. 
Nhưng đó không phải là “tôi” làm việc thiện, mà chính là 


kéo 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


sati làm nhiệm vụ biết cái gì là thiện. Ở khoảnh khắc của 
bố thí, có sati hay biết về thiện pháp là bố thí cho người 
khác. Ở khoảnh khắc của giữ giới, có sati hay biết về thiện 
pháp không làm tôn hại đến người khác. Ở khoảnh khắc 
có từ tâm, có sati hay biết việc không thù hận, không thù 
địch với những người khác. Ở khoảnh khắc có hiểu biết 
rằng chưa có cái hiểu về cái đang xuất hiện hiện giờ, có 
sati cùng với hiểu biết rằng cần phải phát triển hiểu biết. 
Như vậy, sati - chánh niệm sinh khởi chỉ với tất cả những 
khoảnh khắc của tâm thiện. Nhưng có nhiều mức độ khác 
nhau. Ta có thê thấy rằng có những người có thê bố thí một 
cách dễ dàng và nhanh chóng, đó là bởi họ đã có tích lũy 
bố thí. Có những người bố thí với những từ không phải 
là ái ngữ, đó là bởi người đó không có tích lũy để bồ thí 
cùng với ái ngữ. Những khoảnh khắc nói những lời từ ái 
khác với những khoảnh khắc nói những lời không từ ái. 
Tất cả những cái đó đều là do duyên, đều vô ngã. Khi có 
cái hiểu về vô ngã như vậy, ở khoảnh khắc đó cũng có sati 
nhưng không phải ở mức độ bố thí, trì giới mà có ở mức độ 
bhavana- phát triển tâm trí. Bất cứ ở khoảnh khắc nảo có 
hiểu biết đúng thì ở khoảnh khắc đó cũng có chánh niệm 
đi kèm, chúng ta không cần phải muốn có nó. Bởi vì hiểu 
biết đúng luôn sinh khởi cùng với chánh niệm, cho nên bất 
cứ khi nào có trí tuệ thì đã có chánh niệm ở đó rồi, vì vậy 
không cần phải nghĩ làm thế nào để có chánh niệm. Tuy 
76 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


nhiên khi không có hiểu biết, sati vẫn có thê sinh khởi, 
nhưng chỉ với tâm thiện bình thường mà thôi. Điều ấy cho 
chúng ta hiểu về tích lũy khác nhau của những người khác 
nhau. Trong tiếng Pali có từ dana upanissaya- nghĩa là 
người có tích lũy về bồ thí, do họ có tích lũy để bó thí một 
cách rất thường xuyên. Có người có sila upanissaya, người 
có tích lũy về trì giới - những người có những việc làm và 
lời nói chân chánh nhưng lại không có nhiều tích lũy về 
bồ thí. Có người có bhavana upanissaya, người có tích lũy 
về phát triển tâm trí. Bhavana bao gồm phát triển sự an 
tịnh - xa rời bất thiện pháp, và sự phát triển hiểu biết đúng 
về thực tại. Đức Phật dạy chúng ta hiểu đúng về mọi thứ 
và mọi người ở bất cứ thời điểm nào. Chúng ta không thê 
bắt người khác quan tâm đến việc nghiên cứu Giáo pháp, 
có những người có tích lũy về tà kiến. Trong các bất thiện 
pháp thì tà kiến là bất thiện pháp nguy hiểm nhất. Bởi vì nó 
sẽ dẫn tới tất cả các bất thiện pháp khác. Nào bây giờ hãy 
quay lại với câu hỏi ban nãy của bạn. 

Học viên 2: Nghe Achaan giải thích, con nảy sinh ra 
một câu hỏi khác là: lúc nãy Achaan nói chánh niệm luôn 
luôn đi kèm với những thiện tâm, có đúng vậy không? 

A.Sujin: Hiện giờ chúng ta mới chỉ đang học để hiểu 
về sati, nhưng đặc tính của sati chưa xuất hiện đúng không? 
Tức là chánh niệm đang không xuất hiện đề cho trí tuệ hiểu 
về nó. Như vậy là vấn đề không phải là tôi có thê phát triển 


T7 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


chánh niệm hay không, bởi cái “tôi” ấy không có, mà là liệu 
đã có duyên cho sati sinh khởi hay chưa. Không giống như 
cái thấy và cái nghe hiện giờ, cái thấy và cái nghe xuất hiện 
đối với tất cả mọi người. Cho nên ta có nói về chánh niệm 
thì nó vẫn chưa phải là đối tượng của cái hiểu hiện giờ. 

Học viên 2: Vậy khi các thiền sư dạy chúng ta phải giữ 
chánh niệm, phải hay biết trên phiền não của mình, biết 
tham, biết sân, biết si. Vậy ý nghĩa chánh niệm đó theo như 
lời chỉ bảo của Achaan thì có phải khi chúng ta có hiểu biết 
đúng thì chúng ta chánh niệm trên phiền não không? Bởi 
vì nếu cả ngày chúng ta chỉ toàn phiền não thì đồng nghĩa 
với việc chúng ta chẳng có một tí chánh niệm nào thì làm 
sao chúng ta hay biết ghi nhận và đoạn trừ được phiền não? 

A.Sujin: Khi bạn nói rằng, “chúng ta hay biết phiền 
não”, ý bạn là gì? Chúng ta dùng từ “phiền não”, nhưng 
thực chất có phiền não xuất hiện trước trí tuệ không? Có 
một hôm chúng tôi đi đến một nơi rất đẹp, rất dễ chịu, 
có một người trong nhóm đã nói là “lobha, lobha” tức là 
“tham, tham”. Cứ như thê người đó đang thực sự hiểu được 
là có lobha, nhưng thực ra đó chỉ là nhớ lại từ đó mà thôi. 
Vì đã được nghe rằng khi kinh nghiệm những thứ dễ chịu, 
sẽ có lohba sinh khởi, cho nên lập tức có ngay ý niệm “ôi 
đây là lobha”, nhưng như vậy hoàn toàn không có nghĩa 
rằng ở khoảnh khắc đó có chánh niệm về thực tại lobha, 
hiểu đúng và rõ ràng đặc tính của nó. Đó chỉ là tưởng nhớ 
78 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


lại tên gọi của tình huống ấy, như chức năng thong thường 
của nó. Mỗi khoảnh khắc của cuộc sông đều sinh khởi do 
duyên, chăng hạn như khoảnh khắc của cái thấy, cái nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm, những thực tại ấy không thể sinh 
khởi một mình, mà luôn đi kèm với bảy biến hành tâm sở. 
Ở những khoảnh khắc ngoài thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc 
chạm, ngoài bảy tâm sở đó, sẽ có thêm nhiều tâm sở khác 
sinh khởi cùng với nó. Những khoảnh khắc đó đều sinh và 
diệt rất nhiều lần trong ngày mà chúng ta hoàn toàn không 
hay biết gì về chúng. Còn Đức Phật đã xuyên thấu sự thật 
ấy và dậy cho chúng ta một cách chỉ tiết sự thật của từng 
khoảnh khắc một. 

Jondathan: Tôi muỗn làm rõ thêm câu hỏi của bạn về 
việc là, nêu sati chỉ sinh khởi với thiện tâm thôi vậy, nếu cả 
ngày chỉ toàn phiền não thì sẽ không có một chút sati nào, 
có phải vậy không? Khi mô tả về sati, Achaan có nói đến 
những mức độ sati khác nhau và có nói đến mức độ của 
sila- giới, dana- bố thí, bhavana- phát triển tâm trí. Khi ở 
mức độ của phát triển tâm trí, bất cứ thực tại nào - kế cả là 
bất thiện pháp cũng đều có thê là đối tượng của chánh niệm. 
Như vậy, chánh niệm có thê lẫy đối tượng là bất thiện pháp 
cũng như là thiện pháp, còn ở mức độ của sila (trì giớI) và 
dana (bồ thí) thì chánh niệm sinh khởi với tâm thiện. 

Tôi muốn trả lời vào câu hỏi vừa nãy, đâu là các duyên 
cho chánh niệm sinh khởi? Những duyên này đã được Đức 

79 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Phật thuyết giảng: thứ nhất, gần gũi thiện trí thức, thứ hai, 
được nghe Chánh pháp, thứ ba, suy xét chân chánh và thứ 
tư, thực hành tùy pháp. Với câu hỏi làm thế nào để tạo 
duyên, điều kiện để phát triển chánh niệm? Chúng ta có 
nói về nghiên cứu pháp, việc nghiên cứu pháp phải bắt đầu 
từ nghe pháp, nếu không nghe pháp thì chúng ta sẽ không 
thể phát triển hiểu đúng về pháp. Khi nghe pháp, cũng cần 
có cái hiểu rằng pháp được nói đến là liên quan đến những 
gì đang sinh khởi.Việc nghe pháp và suy xét về cái được 
nghe là một phần của việc tạo nhân duyên cho chánh niệm 
sinh khởi. Tuy nhiên, khi ta nói đến việc nghiên cứu pháp, 
thì chúng ta cũng cần phải hiểu rất rõ rằng không có một 
cái ngã nào, không có một tình huống nào được lựa chọn 
bởi một cái ngã cả. Bởi vì chúng ta có thê nghe pháp nhưng 
chưa chắc đã là chánh pháp. Chúng ta có thể gặp ai đấy và 
đàm luận về pháp, nhưng liệu đó có chắc là chánh pháp 
không? Cho nên cũng tùy vào duyên mà chúng ta được 
nghe loại pháp nào và như vậy bản thân yếu tố “được nghe 
chánh pháp” cũng sinh khởi do duyên. Việc chúng ta gặp 
được một bậc thiện trí thức giảng giải cho chúng ta chánh 
pháp là quả của nghiệp quá khứ. Đó là do những tích lũy 
trong quá khứ đã tạo ra quả đó, chứ không phải là một thứ 
mà chúng ta có thể lựa chọn. Theo hiểu biết của tôi, thì 
mấu chốt ở đây không phải là “thực hành”, mà là “nghiên 
cứu giáo pháp” theo nghĩa mà chúng ta đã trao đổi từ hai 
ngày nay. 

80 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Điều này cũng liên quan đến lời bình luận hôm qua của 
bạn, rằng trong Tứ niệm xứ có đề cập tới nhiều cách thức 
khác nhau, tùy căn cơ khác nhau, người thì ngồi, người thì 
giữ giới, v.v. Nhưng theo tôi, đó không phải là những cách 
thức khác nhau mà là lời mô tả các loại căn cơ khác nhau, 
những tích lũy khác nhau. Điểm chung cốt lõi trong tất cả 
các lời dạy của Đức Phật là sự phát triển hiểu biết, nhưng có 
sự khác biệt về tích lũy. Chăng hạn chúng ta đọc phần nói 
về quán niệm hơi thở: bản thân việc phát triển quán niệm 
hơi thở không thể tách biệt với hiểu biết đúng. Và luôn luôn 
phải nhớ một điều là, không một ai phát triển cả mà chỉ có 
các duyên đang diễn ra và các duyên được phát triển. Cho 
nên vấn đề ở đây không phải là nói về “ai” phát triển, mà là 
khi nào, những duyên nào có điều kiện để phát triển. 

Học viên 2: Lúc nãy ông có nói rằng không có ai ở đấy 
để tạo duyên cho chánh niệm sinh khởi. Vậy nếu nói như 
ông thì chúng ta tinh tấn để làm gì? Chúng ta phải tính tấn 
nỗ lực vun bồi chánh niệm của mình, đề tăng trưởng trong 
pháp hành chứ? 

Jonathan: Tình tân mà Đức Phật nói đến là tâm sở 
tinh tắn, chánh tỉnh tấn. Chánh tỉnh tấn là tâm sở sinh khởi 
với tất cả các tâm thiện. Khi chúng ta có sự quan tâm tới 
Giáo pháp, chúng ta ngồi nghe Pháp với sự quan tâm và 
có hiểu biết thì ở khoảnh khắc đó đã có tỉnh tắn rồi, không 
cần ai phải làm một cái gì cả thì mới được gọi là tỉnh tấn. 


81 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Thông thường chúng ta cứ nghĩ mình phải nỗ lực, nghĩa là 
phải làm một cái gì đó đặc biệt. Nhưng khi hiểu đúng về 
thực tại như Đức Phật đã giảng, thì kê cả những lúc bình 
thường như thế này - đang lắng nghe - thì đã có chánh tinh 
tấn ở đấy rồi, nếu như có sự hiểu biết. 

$arah: Khi có ý niệm rằng phải cô gắng đặc biệt để 
chánh niệm hoặc hiểu, đó chính là con đường sai- tà đạo 
- mà Achaan đã nói tới hôm qua, bởi vì nó bị thúc đây bởi 
ý niệm về một cái ngã. Tôi muốn gợi lại nhận xét của bạn 
hôm qua rằng có nhiều phương pháp khác nhau, có nhiều 
cách thức khác nhau để tiếp cận. Những cách thức khác 
nhau đó chỉ đến con đường đúng và các con đường sai, vì 
Đức Phật chỉ dạy duy nhất một con đường thôi. Con đường 
đó là phát triển hiểu biết đúng. Đức Phật có nói trong kinh 
Tứ niệm xứ ba yếu tố, đó là Tinh tấn- Chánh niệm - Tỉnh 
giác, nhưng những cái đó phải là chánh. Nếu có hiểu biết 
đúng thì cũng có tinh tấn và chánh niệm ở đó rồi. 

A.Sujin: Tinh tấn có thê sinh khởi với tham không? 
Dù chúng ta nói đến gì đi nữa, chúng ta cũng phải biết rõ 
về nó, chăng hạn khi chúng ta nói về tinh tấn, chúng ta cần 
phải hiểu tỉnh tấn có thể sinh khởi với tham không? 

Trả lời: Không 

A.Sujin: Câu trả lời đúng là Có. Các bạn thấy không, 
chúng ta cần phải nghe lời dạy của Đức Phật, nếu không 
chúng ta sẽ không thể biết được bản chất của mọi thứ. Kể 
82 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


cả tâm tham cũng cần phải có tỉnh tấn để tạo duyên cho nó 
sinh khởi. Tham không thê sinh khởi một mình, nên bất cứ 
khoảnh khắc nào của tâm tham, tinh tấn cũng có ở đó. Vậy, 
chúng ta hãy quy y Pháp chứ đừng quy y ý niệm riêng của 
mình. Kế cả ở những khoảnh khắc không có tham hoặc 
sân, ở những khoảnh khắc của tâm si, vẫn phải có viriya- 
tinh tấn sinh khởi để giúp moha (si) đảm nhận chức năng 
“không hiểu” của nó; và chúng ta không thể tự nghĩ ra 
những điều này được. Trên thưc tế thì chẳng có ai cố tình 
nghĩ “tôi sẽ cô gắng”. Nhưng bất cứ khi nào vô minh và tà 
kiến vẫn chưa được tận diệt, sẽ vẫn có cái ý niệm là “tôi 
đang có găng”. Nếu quả thật ai đó có thê làm một cái gì 
đây đề đạt được [trí tuệ] thì sẽ chăng cần phải nghiên cứu 
giáo lý làm gì cả. 


Mọi người: sadhu, sadhu, sadhul 


83 


PHÁP ĐÀM VỚI CÁC VỊ SƯ 
Sài Gòn, chiều 01.09.2013 


Vị sự I: Trước hết xin cảm ơn Achaan đã dành thời 
gian cho các sư 

A.Sujin: Rất hoan hỉ, thưa quý sư. 

Vị sự I: Thời gian của hai sư trao đổi với Achaan 
không nhiều nên sư muốn đi thăng vào vấn đề. Sư có thực 
tập, mong Achaan kiểm tra thấy điểm nào chưa đúng đắn, 
băng sự trung thực, không có ngại ngùng øì hết để giúp đỡ 
cho sư có sự hiểu biết đúng đắn hơn. 

A.Sujin: Xin mời sư cứ nói từng điểm một, thảo luận 
từng điểm sẽ dễ dàng hơn là nói cả một câu chuyện dài. 

Vị sự I: Sư không biết xuất phát từ điểm nào, nhưng 
sư muốn nói từ sự thực tập của mình được không? 

A.Suj/m: Mời sư! 

Vị sự I: Sư có chút ít kinh nghiệm đối với sự hay biết, 
trong khi mình biết nó luôn luôn xảy ra sự hay biết. Trước 
đây khi sư chưa được được duyên biết về Tứ niệm xứ, thì 
sư cho cái hay biết nó là cái thường hằng, cái chân tâm 
chăng hạn. 

84 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


A.Sujin: Thê nào là tâm? Cái gì là tâm? 

Vị sự I: Cái biết 

A.Sujin: Thê còn cái tâm hiện giờ thì sao? 

Vị sự I: Tâm hiện giờ cũng là cái đang nhận biết, nếu 
có âm thanh thì nhận biết nghe 

A.Sujin: Hiện giờ, có đúng không? Cái gì kinh nghiệm 
hiểu biết? Thế còn trí tuệ hiện giờ thì sao? 

Vị sự I: Có thể khi mình kinh nghiệm cái ý thức đó là 
hay biết. Bên cạnh đó sư có nghiên cứu từng điều Achaan 
nói, thì có thấy nó hoàn toàn là tự ngã. Chẳng hạn khi kinh 
nghiệm thì đôi lúc nó chỉ nghĩ đó là tính chất của tâm đang 
kinh nghiệm đối tượng, nhưng đôi lúc thất niệm, quên thì 
có sự nhằm tưởng là tôi đang chánh niệm. 

A.Sujin: Ở khoảnh khắc có sự hay biết, khi đó có 
những thực tại nào? 

Vị sự I: Có thê là sự hay biết về cái thấy, tại thời điểm 
của cái thấy. 

A..Sujin: Chánh niệm có khác với trí tuệ không? 

V† sự T: Chánh niệm theo sư nghĩ là kinh nghiệm cái 
trạng thái nó xảy ra, nhưng sau đó sự hiểu biết sẽ biết đó 
là trạng thái đó thuộc về khái niệm hay thuộc về chân đề. 
Đồng thời nó hiểu theo những mối nhân duyên mà tại sao 
nó lại sinh khởi ra cái này. 

A..Sujin: Những điều mà sư vừa mô tả xảy ra cùng một 
lúc hay ở những khoảnh khắc khác nhau? 

85 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Vị sự 1: Ở những khoảnh khắc khác nhau. 

A.Sujin: Đó là những mức độ hiểu biết khác nhau. Cái 
đó có tự nhiên như là bây giờ không? 

Vị sự 1: Phần lớn hiểu biết đến là do việc đọc những 
lời giảng từ Achaan về thực tại, nhưng đôi khi nó có thể có 
sự ngầm hiểu rằng không có ai ở đó 

A.Swu/m: Và sau đó có sự hoài nghi không? 

Vị sự I: Chắc chắn rồi, rất nhiều. Chăng hạn liệu mình 
hiểu như vậy được đúng chưa? Nó có nhiều sự dính mắc 
trong đó không? 

A.Su/im: Hoài nghi có phải cũng là pháp, không phải 
là ta, đúng không? 

Vị sự I: Đúng. 

A.Sujin: Và trí tuệ thì vẫn tiếp tục hiểu về các thực tại 
xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào. 

Vị sự 1: Ban đầu sư có xu hướng là thích phát triển tâm 
thiện và sợ hãi tâm bất thiện. Sau đó hiểu ra rằng thiện và 
bắt thiện là do mình đặt tên cho nó chứ thực sự trạng thái 
đang xảy ra đều là nhân duyên cho sự hay biết, dù thiện 
hay bất thiện đều làm nhân duyên cho chánh niệm sinh 
khởi. Do đó nó làm giảm thiêu sự chối bỏ hay sợ hãi. 

A.Sujin: Vậy bản thân bất thiện cũng không có gì là 
phiền, đúng không? 

Vị sự 1: Nhưng khoảnh khắc quên thì có xu hướng có 
86 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


sự sợ hãi, còn khi có sự nhớ trở lại thì thấy nó là tự nhiên, 
không có gì phải sợ hãi. 

A.Sujin: Cho đến khi nào mà mọi thứ chỉ còn là pháp 
mà thôi. Kê cả sợ hãi cũng là một thực tại. Trong cuộc đời 
của mỗi người, sau khi mệnh chung chúng ta không thể 
nhớ được những gì đã kinh nghiệm hay những gì đã đọc về 
ngôn từ. Nhưng những gì đã được hiểu thì được tích lũy và 
được chuyền sang một kiếp sống khác. 

V† sự T: Trong một đoạn sách Achaan nói, chúng ta 
có xu hướng là kinh nghiệm một đối tượng thuộc về sắc, 
chăng hạn âm thanh. Tiếp theo là xu hướng kinh nghiệm 
cái gì đó thuôc về danh, để phân biệt thế nào là sắc thế nào 
là danh. Achaan có dạy là không nên cố ý làm như vậy, sư 
muốn biết là tại sao? 

A.Sujin: Làm sao ta biết được xu hướng của mình? 

Vị sự I: Khi kinh nghiệm gì thì giống như có một 
sự lập trình theo thói quen. Chẳng hạn trước hết sư kinh 
nghiệm về âm thanh, sau đó đề ý đến sự hay biết thì thấy 
sự hay biết và âm thanh có sự khác nhau thế nào. Sư có xu 
hướng là như vậy. Nhưng khi đọc thì Achaan nói là không 
nên có ý so sánh cái nào là sắc, cái nào là danh. Điều này 
sư chưa hiểu? 

A.Sujin: Làm sao ta biết được xu hướng của mình? 
Khi thường có chánh niệm hay biết về các thực tại, ta sẽ 


87 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


nhận ra được cái đó là sự tích lũy hay là một xu hướng theo 
thói quen. Sau khi có hoài nghỉ sinh khởi thì tiếp theo hoài 
nghi là gì? 

Vị sự I: Có hai trường hợp, thứ nhất là bị cuốn theo 
trạng thái hoài nghi là bất an, nhưng đôi khi nhận thức sự 
hoài nghi cũng là đối tượng đang sinh khởi, là nhân duyên 
cho sự hay biết sinh khởi, nhận biết hoài nghi cũng là một 
bản chất tự nhiên. 

A.Sujin: Cách nào là cách đúng? 

Vị sự I1: Cách sau 

A.Sujin: Đó chính là lý do mà mọi thứ đều có thê trở 
thành đối tượng đề phát triển hiểu biết, cho đến khi mọi thứ 
đều là pháp và đó là cách duy nhất mà thôi. 

Không cần có sự cô găng thêm nảo hết bởi tỉnh tắn bản 
thân nó đã tự sinh khởi rồi. Chúng ta biết rằng trong cuộc 
sống hàng ngày, ngoại trừ khoảnh khắc của cái thấy, cái 
nghe, ngửi, nêm, xúc chạm, của ngũ song thức, đều có tỉnh 
tần sinh khởi với các khoảnh khắc của tâm. Đâu là sự khác 
biệt giữa đối tượng được thấy với con người và đồ vật? 

VỊ sự I: Đầu tiên có một sự hay biết là một đối tượng, 
tiếp đó thì sẽ định danh đối tượng đó. Nó định danh là con 
người hay đồ vật. 

A.Sujin: Nhưng đối tượng được thấy thì khác với 
những gì mà chúng ta cho là cái này hay cái kia trong cuộc 
88 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


sông của mình. Khi vẫn còn ý niệm là có một cái gì đấy 
trong cái được thấy - là con người hay là đồ vật, thì đó vẫn 
là một ý niệm về một cái gì đó. Như vậy ở khoảnh khắc của 
cái thấy, để có thể bớt dần đi những ý niệm về con người 
hay đồ vật, thì cần phải hiểu rõ hơn về đối tượng được thấy, 
hay đối tượng thị giác một cách rõ ràng hơn, kỹ càng hơn. 

Vị sự 1: Khi nhìn sự vật thì theo lý thuyết biết đó là 
khái niệm. Chính vì thế nó có xu hướng nghĩ rằng đấy chỉ 
là cái thấy đang xảy ra chứ không có con người hay sự 
vât, nó chỉ là đối tượng thị giác mà thôi. Có nên như vậy 
không? 

A.Sujin: Vẫn đề chính yếu là phát triển hiêu biết vững 
vàng về đối tượng thị giác, nó không phải là con người hay 
đồ vật, ở bất cứ lúc nào. Hiểu biết đúng sẽ biết rất rõ sự 
khác biệt giữa khoảnh khắc chỉ thấy đối tượng thị giác và 
khoảnh khắc có suy nghĩ về con người và sự vật. 

Vị sự 1: Bà nói rằng chúng ta không cần phải cỗ gắng 
để biết về danh, bởi vì khi có gắng làm như vậy thì đằng 
sau đó đã có ý niệm về ngã? 

A.Sujin: Sự cô găng đó có thể là đối tượng của hiểu 
biết và nó cũng là vô ngã, đúng không? 

VỊ sự I: Đúng vậy. 

A.Sujin: Như vậy thì hãy cứ phát triển sự hiểu biết một 
cách tự nhiên, dù thế nào đi nữa thì cả ở khoảnh khắc của 

89 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


sự dính mắc, dính mắc cũng là một thực tại có thể được 
hiểu. Hãy dũng cảm để trí tuệ tự phát triển bởi hiểu biết, 
chứ không phải bởi “ta” hay một cái ngã nào. Sư có muốn 
biết thêm về điều gì nữa không? 

VỊ sự 1: Khi được học nghiên cứu một chút về Vi diệu 
pháp, sư rất hoan hỉ với những gì Achan chỉ dạy, thấy rất 
phủ hợp với tỉnh thần của Vi diệu pháp và thấy con đường 
nó phải là như vậy. Sư đã nói sơ lược về sự thực hành của 
sư, với kinh nghiệm của mình Achaan hãy đặt câu hỏi hoặc 
triển khai thêm để sư hiểu rộng vẫn đề hơn. 

A.Sujin: Chúng ta cần phải rất kiên nhẫn, giống như 
là chờ đợi, nhưng không phải là một cái ngã chờ đợi, mà 
bởi vì chừng nào chưa đủ duyên đề hiểu được các thực tại 
đều vô ngã, hiểu biết ấy chưa thể sinh khởi, cần phải có sự 
kiên nhẫn. 

Người phiên dịch: Vừa nãy sư nói về từ “thực hành”, 
vậy sư có muốn nói thêm về cách sư hiểu về từ “thực hành” 
không ạ? 

V† sự 1: Đó là do thói quen sử dụng ngôn ngữ trước 
đây, nhưng khi đọc những tài liệu của Achaan thì khi nói 
tới sự thực hành sư hiểu đó chỉ là tính chất của tâm đang 
làm, chứ không phải là tôi đang làm, tôi đang cố gắng. 

A.Sujin: Vậy bây giờ chúng ta có nên đổi sang một từ 
khác tương ứng hơn với sự hiểu biết hiện giờ của chúng ta 
không? 

90 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


VỊ sự 1: Khi có suy nghĩ về sự thực hành hoặc là sự 
thực hành này chỉ là tâm thôi thì nó cũng chỉ là thực tại, 
hiểu như vậy là được. Sư nghĩ không cần thay đôi ngôn từ. 

A.Sujin: Nếu chính xác hơn thì phải nói là sự phát 
triển hiểu biết, bởi vì khi ta dùng từ thực hành thì nó hàm 
ý như là có người nào đó làm một cái gì đó. Nếu ta dùng 
từ ứng dụng hiểu biết và chánh niệm thì như vậy có chuẩn 
xác hơn không? 

Vị sự 2: Nó có chút gì đó ảo tưởng về ngã, vì vẫn có 
ai đó ứng dụng. 

A.Sujin: Đúng vậy. Để có thể hiểu được giáo lý của 
Đức Phật thì đều phải hiểu rõ là không có ai cả, mà chỉ là 
các thực tại mà thôi. Chính vì lý do đó mà Đức Phật đã giải 
thích một cách kỹ lưỡng về từng khoảnh khắc khác nhau 
của tâm, chỉ để tạo duyên để hiểu rằng không có một ai cả, 
mà chỉ là các thực tại khác nhau sinh khởi đảm nhận chức 
năng của mình. Mỗi một từ mà Đức Phật đã dạy đều có 
thể làm duyên cho khoảnh khắc của hiểu biết đúng về vô 
ngã sinh khởi. Chắng hạn như, nói về việc thực tại diệt đi, 
chỉ cần từ “diệt đi một cách hoàn toàn”, điều ấy có thê làm 
duyên cho cái hiểu về vô ngã, rằng không có ai ở đây cả. 
Khi mới ban đầu, chưa thể có kinh nghiệm ngay lập tức về 
sự sinh diệt của thực tại. Nếu trong một ngày, khi không 
có hiểu biết về các thực tại, ví dụ như hiểu cái cứng là vô 
ngã, thì có nghĩa không có hiểu biết nào được sinh khởi. 


91 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Như vậy là đã không có tác ý chân chánh, thất niệm, và 
vẫn chưa có nhân duyên sinh khởi để hiểu biết đúng tiếp 
tục được phát triển, để hiểu được rằng là cái cứng không 
phải là một cái gì đó như trước đây mà chỉ là một thực tại 
mà thôi. Kê cả điều đó cũng cần phải được phát triển. Kể 
cả khi có trí tuệ hiểu rằng cái cứng chỉ là một thực tại cũng 
có những mức độ khác nhau. Ở khoảnh khắc của hiểu biết 
sai về cái cứng, không có nghĩa là cái cứng không xuất 
hiện ở thời điểm đó. Như vậy, ở những khoảnh khắc thông 
thường, cũng có kinh nghiệm cái cứng hay các thực tại 
khác ở đó rồi, nhưng không có hiểu biết mà thay vào đó là 
tà kiến. Mọi người luôn muốn biết, liệu bây giờ có tà kiến 
hay không. Câu trả lời luôn luôn là: đó chỉ là sự mong cầu 
mà thôi. Chừng nào một thực tại không xuất hiện làm đối 
tượng cho chánh niệm thì sẽ không thê biết rõ. Chắng hạn 
như, bây giờ cái cứng đang xuất hiện, ta có cho nó là đây 
là chân tôi, tay tôi, hay cái gì đó không? 

Vị sự 1: Ban đầu có suy nghĩ là chân tôi, tay tôi, nhưng 
sau đó nhớ ra rằng đó chỉ là cái cứng, cái mềm thôi. 

A..Sujin: Khoảnh khắc cho đó là chân tôi, khoảnh khắc 
đó là tà kiến. Nếu không thì không có cách nào khác để 
hiểu về tà kiến, cái cũng là đỗi tượng của chánh niệm. Ở 
khoảnh khắc ấy, cái cứng không thê thay đổi, nó vẫn là 
cứng mà thôi. Nhưng sự dính mắc vào cái cứng, cho đó 
là tôi và của tôi thì diễn ra từ kiếp này sang kiếp khác. 
92 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Khoảnh khắc hiểu được thực tại cho cái cứng này là tôi và 
của tôi, đó là khoảnh khắc hiểu về thực tại tà kiến. Bằng 
cách hiểu như vậy, chánh kiến hay trí tuệ bắt đầu được phát 
triển. Cho đến khi trong một ngày, bất cứ khi nào cái cứng 
xuất hiện, hiểu biết đúng sẽ biết rằng đó chỉ là một thực tại 
mà thôi, và không còn hoài nghi nữa. Chính vì vậy, mặc 
dầu chúng ta đã nghe nói đến những thứ như là tà kiến, 
tham v.v..., những thực tại ấy cần phải trở thành đối tượng 
của trí tuệ, nếu không sẽ không thê hoàn toàn tận diệt ý 
niệm về ngã. Chúng ta nói “tưởng” là vô ngã, nhưng nếu 
“tưởng” không xuất hiện, làm sao có thể có hiểu biết rằng 
đó là vô ngã không phải là ta? 

Tất cả các thực tại mà chúng ta được nghe, được biết 
tới từ việc nghiên cứu pháp học sẽ trở thành đối tượng của 
chánh niệm và trí tuệ, nhưng chỉ một thực tại ở một thời 
điểm mà thôi. Như hiện giờ, tất cả các thực tại ấy dường 
như đều xuất hiện cùng một lúc, vì thế, sẽ không thể hiểu 
đặc tính của từng thực tại một. Do vậy, không thể nói “hãy 
chánh niệm về cái này hay về cái kia”. Nhưng chánh niệm 
và hiểu biết sẽ được phát triển bất cứ khi nào có hiểu biết 
về đặc tính của từng thực tại một. Như vậy ta có thể nói 
hiểu biết trở nên sâu sắc hơn, sắc bén hơn. Không thể có sự 
mong cầu nào, ví dụ như trường hợp của ngài Xá lợi phát, 
ngài không hề mong đợi được gặp ngài đại đức Assaji và 
nghe được lời giảng về duyên hệ. Khi hiểu biết đã được 

93 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


tích lũy đầy đủ để không còn dính mắc đến đối tượng đó 
nữa, sẽ có duyên để chánh niệm sinh khởi và hay biết đối 
tượng đó. 

Ta không thê nói rằng bây giờ đang không có sự dính 
mắc vào những thứ đang xuất hiện, nhưng đó chỉ là sự dính 
mắc thôi hay là dính mắc kèm với tà kiến mà không được 
hay biết? Khi chánh niệm về đặc tính của thực tại xuất 
hiện, nó sẽ rất rõ ràng, không trộn lẫn: tà kiến là tà kiến, 
tham là tham. Chẳng hạn khi ta được hỏi “trong một ngày 
tà kiến sinh khởi nhiều hơn hay tham dục sinh khởi nhiều 
hơn, chúng ta không thể trả lời cái này nhiều hơn hay cái 
kia nhiều hơn, vì chỉ chánh niệm mới có thê biết một cách 
chính xác và chỉ tiết. Ở khoảnh khắc này có thể có sự dính 
mắc, có thê có hoài nghi. Không ai nói chắc được răng cái 
này hay cái kia đang sinh khởi, nhưng khi có chánh niệm 
thì sẽ không thê sai được. Chánh niệm có thê sinh khởi đảm 
nhận chức năng của nó khi có hiểu biết được tích lũy về 
mặt lý thuyết đủ để cho hiểu trí tuệ trực nhận cùng chánh 
niệm sinh khởi. Chính vì thế chánh niệm là một trong các 
chi của Bát chánh đạo. Mức độ của chánh niệm trong Bát 
chánh đạo không phải chỉ ở mức độ lý thuyết, hay các 
mức độ chánh niệm khác. Chánh niệm của Bát chánh đạo 
khi sinh khởi sẽ đi kèm trí tuệ. Nhưng nếu trí tuệ chưa đủ 
mạnh, nó sẽ chỉ sinh khởi với [sự nồi trội của] chánh tư duy 
(vitaka). Vitaka (tầm) cũng là một chi của Bát Chánh đạo, 
94 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


nhưng không phải là sati (tâm sở chánh niệm). Chánh niệm 
(sati) thì hay biết đối tượng, còn vitakka thì chạm vào đối 
tượng đề cho đặc tính của đối tượng ấy được nghiên cứu 
một cách rõ ràng. Chánh niệm ở mức độ này sẽ rất khác 
chánh niệm ở các mức độ khác. Nó sẽ được phát triển như 
vậy cho đến lúc hiểu biết chuyển sang giai đoạn của Tuệ 
Minh sát. Khi ấy thế giới hoàn toàn biến mắt, con người 
hoàn toàn biến mất, cái còn lại chỉ là thực tại được kinh 
nghiệm và cái kinh nghiệm mà thôi. Nếu không có sự tuyệt 
đối như vậy thì cái gọi là vipassanã ñãna (tuệ minh sát) sẽ 
chăng khác mức độ hiểu biết thông thường của giai đoạn 
đầu của sự phát triển satipatthana. Khi chưa có tuệ minh 
sát có nghĩa là sự phát triển của chánh niệm tỉnh giác và trí 
tuệ vẫn chưa đủ. Trí tuệ và chánh niệm vẫn đang được phát 
triỀn, nhưng phát triển rất từ từ, nó không tới như một cơn 
bão đâu, mà như nước ngẫm dẫn. Hiện giờ nếu không có 
hiểu biết, chỉ có vô minh và dính mắc, các bụi ô nhiễm sẽ 
bật lên như là một vòi nước. Vì có rất nhiều vô minh cho 
nên mức độ trí tuệ phải lớn tới chừng nào đề có thể buông 
bỏ dính mắc. 

Sự thực cần phải được suy xét đi suy xét lại cho đến 
khi trở nên thật sự rõ ràng. Khi có hiểu biết về một thực 
tại kinh nghiệm một đối tượng, ở khoảnh khắc đó thế giới 
sáng hay tôi? Kế cả với trí tuệ, nó vẫn trong bóng tối, vì 
thực tại kinh nghiệm không có hình, dạng. Ở khoảnh khắc 

95 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


của trí tuệ, thế giới là tối nhưng không có ai ở trong bóng 
tối. Trong một căn phòng tối hoàn toàn, có ai ở trong đó 
không? Nhưng kinh nghiệm đó ở trong bóng tối, nó kinh 
nghiệm âm thanh trong bóng tối, mùi trong bóng tối, vị 
trong bóng tối, đối tượng xúc chạm trong bóng tối và đó lại 
là sự thực. Nhưng khi sự thực ây không hiển lộ, sẽ lại có ý 
niệm về mọi thứ và mọi người xung quanh. Và sẽ không 
có hiểu biết đúng về thực tại kinh nghiệm một đối tượng và 
thực tại được kinh nghiệm. Đó không phải là đối tượng của 
dính mắc. Tất cả đều là đối tượng của sự xả ly khi có hiểu 
biết đúng. Xả ly khỏi sự vô minh không biết cái gì là cái gì. 
Khi có cái hiểu đúng về thực tại, sẽ không có sự dính mắc 
vào cái sinh và diệt rồi. Đây chính là cách để đi tới sự tận 
diệt dính mắc về ngã. Nếu trí tuệ không ở mức đó, sẽ vẫn 
chỉ là suy nghĩ về sự xả ly, không phải là mức độ trí tuệ đủ 
để tận diệt ý niệm về ngã. 

Vậy sư hãy tiếp tục và hãy chân thành với những øì là 
thực. Hiểu biết đúng ở khoảnh khắc ấy sẽ không có hoài 
nghi, nhưng khi có hoài nghỉ thì hoài nghỉ lại có thê là đối 
tượng của hiểu biết đúng. Khi có hiểu biết đúng, sẽ không 
còn ý niệm phải làm cái này hay phải làm cái kia và ta sẽ 
không còn bị nô lệ cho những ý nghĩ như vậy, nô lệ cho 
tham ái nữa. Sự xả ly ý niệm về ngã xảy ra một cách từ từ 
và dần dần. Ta sẽ biết được ý nghĩa của giải thoát. Nhưng 
khi có ý niệm rằng “tôi” cần phải cố gắng, “tôi” cần phải 
96 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


nỗ lực, khi đó không có hiểu biết đúng về những gì Đức 
Phật dạy về vô ngã (anatta). Mọi người thường có găng để 
hiểu về vô ngã nhưng về mặt thực chất vẫn là một ý niệm 
về ngã đang cố gắng và như vậy, cái hiểu về vô ngã không 
thê đượcphát triển mà ngược lại ý niệm về ngã lại cảng 
được tăng trưởng. Đầu tiên là sẽ cần phải có sự chân thành, 
để thấy được sự khác biệt giữa khoảnh khắc có chánh niệm 
và khoảnh khắc không có chánh niệm. Như bây giờ chăng 
hạn, có ai mà không biết răng, cái cứng chỉ là cứng mà 
thôi. Vì nó xuất hiện nhiều lần trong ngày. Trong một ngày 
có nhiều lần cái cứng xuất hiện, bất cứ khi nào nó xuất 
hiện, nó xuất hiện cùng với cái kinh nghiệm nó, tức là thân 
thức. Nhưng nếu không có hiểu biết nhờ việc nghe Pháp 
thì sẽ vẫn chỉ là kinh nghiệm cái cứng bình thường như là 
thường lệ, như sự kinh nghiệm về cái cứng trong vòng luân 
hồi từ trước đến giờ mà thôi. Vòng luân hồi chính là sự 
sinh diệt của các thực tại, ngày hôm qua, kiếp trước, kiếp 
sau cũng như vậy không ngừng nghỉ. Những khoảnh khắc 
kinh nghiệm cái cứng và cho cái cứng đó là ta không thê 
không được tính là một khoảnh khắc của vòng luân hồi. 
Vòng luân hồi sẽ tiếp tục với vô minh và dính mắc cho đến 
khi có được trí tuệ tới từ việc nghe và suy xét, và có Pháp 
để làm nơi nương tựa, thực sự quy y pháp. 

Làm thế nào có thê quy y Pháp mà không có sự nghiên 
cứu? Đề có được cái mà ta gọi là “tôi xin quy y pháp”, cần 


97 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


phải có sư nghiên cứu giáo lý đề hiểu về những gì mà Đức 
Phật dạy về các thực tại hiện giờ, khi đó thì sẽ có sự quy y 
pháp. Vì vậy từng từ một phải được nghiên cứu một cách 
kỹ lưỡng: chăng hạn, những pháp nào là pháp mà ta nương 
tựa, những pháp bất thiện có thể nơi ta nương tựa không? 
Ta cần phải biết rõ pháp nào là pháp mà ta nương tựa, điều 
ấy chỉ tùy thuộc vào trí tuệ- hiểu biết mà thôi, từ đầu cho 
tới cuối luôn phải là như vậy. 

Kế cả cái cứng cũng không nên bị bỏ qua, tại sao? 
Bởi vì nó sinh khởi và rồi diệt đi như tất cả các thực tại 
khác. Không cần phải chú ý đến một đối tượng cụ thể nào 
đó, chăng hạn như hơi thở. Ở khoảnh khắc chọn một đối 
tượng nào đó, khi ấy đang có sự dính mắc, sẽ chẳng khác gì 
những khoảnh khắc dính mắc khác với cái cứng, âm thanh, 
v,v... trong cuộc sông. Khi có những ý niệm rằng các thực 
tại thường nhật không thê là đối tượng của hiểu biết ở mọi 
lúc và mọi nơi, ta không hiểu đúng về trí tuệ, cái luôn hiểu 
về các thực tại đang xảy ra hiện giờ. Vì vậy phải rất tự 
nhiên. Rất đơn giản: cái thấy sinh khởi, ai có thể cố để có 
cái thấy? Mọi thứ đang diễn ra rất tự nhiên, không phải cố 
để có cái gì đặc biệt, và đó cũng là một cách để hiểu vô 
ngã, vì tất cả những cái gì sinh khởi hay xuất hiện hiện giờ 
đều xuất hiện bởi duyên. Nếu không có ý niệm về ngã, sẽ 
có sự xả ly về những ý niệm tôi thấy, tôi nghe, tôi nghĩ, tôi 
đã sinh ra và tôi sẽ chết. Nhưng thực chất, cái gì được sinh 
98 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


ra và cái gì chết đi? Không có chúng sinh nào cả mà chỉ có 
các thực tại khác nhau mà thôi. 

Hãy phân biệt các mức độ khác nhau của hiểu biết. 
Hiểu biết ở mức độ lý thuyết khác với hiểu biết khi chánh 
niệm bắt đầu sinh khởi hay biết thực tại, và cao hơn nữa 
là mức độ hiểu biết trực tiếp khi thấy rõ từng thực tại ở 
một thời điểm. Khi có đối tượng thị giác xuất hiện, ta cũng 
không cần phải dùng ngôn từ để có thể biết được rằng đây 
là một đối tượng sinh khởi để có thê được thấy. Khi nghĩ 
như vậy thì không phải là khoảnh khắc hiểu về cái thấy. 
Vitaka- tâm sở tầm sẽ được phát triển dần dần hơn để hiểu 
đúng về cái thấy nhưng chưa thể ngay lập tức. Ta có thể 
không nghĩ đến những thứ khác và nghĩ về cái thấy, nhưng 
đó cũng chưa phải là khoảnh khắc hiểu thực sự về cái thấy. 
Sau khi nghe pháp, sẽ có duyên cho những suy nghĩ về 
pháp. Từ sutamaya panna (văn tuệ) sẽ dẫn đến citta maya 
panna (tư tuệ). Ngay cả khi không có cái thấy xuất hiện, 
nhưng suy nghĩ về cái thấy cũng có thể tạo duyên cho 
khoảnh khắc hiểu về cái thấy. Nó biết rằng hiểu biết mới 
đang chỉ ở mức độ đó mà thôi. Như vậy tuệ giác có thê hiểu 
những mức độ khác nhau của chính nó: đây là mức độ hiểu 
biết ban đầu, mức độ phát triển hơn và mức độ phát triển 
cao. Nếu không, đó sẽ không phải là tuệ giác, nếu không 
sẽ chỉ là tưởng có tuệ giác mà thôi. Ở khoảnh khắc có tuệ 
giác thì không có ngôn từ. Ở khoảnh khắc kinh nghiệm 

99 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


cái cứng, sẽ không cần phải nói “ôi đây có một cái cứng 
đang được kinh nghiệm”. Như vậy đó chỉ là suy nghĩ mà 
thôi. Từ việc nghe cho đến suy nghĩ và khoảnh khắc kinh 
nghiệm trực tiếp. 

Một số người có những kinh nghiệm khác lạ và thường 
hoài nghi, phân vân về điều ấy, và đó là sự dính mắc. Họ cố 
nhớ lại kinh nghiệm ấy đề tìm hiểu xem nó là cái gì, nhưng 
điều đó chỉ ra rằng đã không có sự xả ly, và như vậy hiểu 
biết sẽ không thể tiếp tục đc phát triển. Chẳng hạn bây giờ 
đang có cái thấy, có chừng nào để hiểu biết về cái thấy? 
Cần phải có sự chân thực để biết răng hiện giờ vẫn chưa 
thấy được răng không có ai ở đấy cả, bởi vì phát triển trí 
tuệ cần có thời gian. Không ai có thể ngừng việc suy nghĩ 
và mong muốn. Đó là cái chức năng của tham. Chừng nào 
tuệ giác vẫn chưa sinh khởi để thấy được răng cái thấy chỉ 
là một thực tại, sẽ không thể nào bỏ được ý niệm về ngã. 
Như là khi thấy một đối tượng thị giác và coi đó là một cái 
cây chắng hạn. Khi đó có sự nhớ lại cùng với dính mắc. 
Những thực tại đó sinh khởi và đảm nhận chức năng của 
chúng rất nhanh. Nếu có trí tuệ cùng với chánh niệm sinh 
khởi, sẽ biết rằng đó chỉ là các thực tại mà thôi. Cái hiện 
giờ đang xuất hiện như là một đối tượng dễ chịu được thấy 
không còn nữa. Nghĩ về nó với dính mắc có xuân ngốc 
không? Thực tại ẫây đã diệt đi rồi, nhưng vẫn tiếp tục nghĩ 
về nó với sự dính mắc. Như vậy ta có thê thấy rằng dính 
100 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


mắc cùng với vô minh xuân ngốc đến chừng nào. Sự xuân 
ngốc ấy không thể đảm nhận chức năng của panna-trí tuệ, 
nó rất ngu ngốc. Vô minh không thê phát triển để thành trí 
tuệ, vô minh vẫn cứ là vô minh thôi. Trí tuệ là một thực tại 
khác với vô minh. 

Người phiên dịch: Achaan, con có một câu hỏi, đôi 
khi bản thân việc nghiên cứu pháp hay nghe pháp cũng có 
thê trở thành một nghi lễ. Mọi người đồng ý là việc nghiên 
cứu pháp là cần thiết, nhưng điều đó nó lại trở thành một 
nghi lễ đối với một số người. 

A.Sujin: Họ cho như thế nào là nghiên cứu? 

Trả lời: Đọc sách, nghe pháp... 

A.Sujin: Có giỗng như bây giờ không? 

Trả lời: Giỗng như bây giờ ạ 

A.Sujin: Không giống như bây giờ, chỉ ở khoảnh khắc 
của hiểu biết thì mới là nghiên cứu. Có bao nhiêu loại tâm 
tất cả? 

Trả lời: S9 loại tâm. 

A.Sujin: Nếu biết con số 89 ấy, có phải là việc nghiên 
cứu pháp không? Đó không phải là nghiên cứu pháp, nghiên 
cứu là nghiên cứu đặc tính của pháp đang xuất hiện, chẳng 
hạn như hiện giờ có cái thấy, cái thấy không phải là tham, 
không phải là sân, điều ấy có thê được suy xét. Không phải 
là nghiên cứu các con số hay là ghi nhớ lại để rồi có thể 


101 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


nói là có từng này loại tâm... Có bao nhiêu loại tâm sở, 
có 7 tâm sở biến hành: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất tâm, tác ý, 
mạng căn. Nhưng tất cả những cái đó chỉ là ghi nhớ thôi 
chứ không phải là sự nghiên cứu khoảnh khắc này. Những 
gì chúng ta nhớ nó sẽ qua đi khi kiếp sống này chấm dứt, 
còn những gì được hiểu mới có thể được giữ lại và tiếp tục 
phát triển sang kiếp sau. 

Kê cả tâm kinh nghiệm đối tượng, chăng hạn như nhãn 
thức hiện giờ, vẫn hoàn toàn không được biết, bởi vì mọi 
người vẫn thường chú ý đến cái được thấy. Nếu không 
có cái thấy, nhãn thức, thì cái được thấy không thê xuất 
hiện, và cái xuất hiện hiện giờ xuất hiện với cái thấy, chỉ 
ở khoảnh khắc của cái thấy thôi chứ không ở khoảnh khắc 
của suy nghĩ. Vào ban đêm khi ta ngủ mơ cũng có những 
đối tượng xuất hiện, nhưng trước đó không có cái thấy 
như hiện giờ. Tưởng có khả năng nhớ mọi thứ. Nhưng khi 
nói về tưởng như vậy thì cũng không phải là đặc tính của 
tưởng đang xuất hiện đề có thể hiểu đúng về cái tưởng đó. 
Hiểu được đúng về các thực tại là một nhiệm vụ lớn lao. 
Nếu không có giáo lý của Đức Phật thì làm sao có thể bắt 
đầu có sự suy xét về những điều này? 

Vì vậy tất cả các loại phiền não khác sẽ không thê 
được tận diệt, nếu như không có sự tận diệt ý niệm về ngã 
trước tiên. Nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng “cần phải loại bỏ ý 
niệm về ngã” thì điều ấy là không thể, trừ phi tà kiến đó trở 
102 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


thành đối tượng của hiểu biết đúng. Chăng hạn ta nói về 
tâm sở xúc (phassa), hiện giờ phassa có xuất hiện không? 
Chúng ta nói về tâm sở tà kiến, tà kiến có xuất hiện không? 
Kể cả hiện giờ chúng đang có mặt nhưng không xuất hiện 
như một đối tượng thì làm sao trí tuệ có thể thấy được 
bản chất thực sự của chúng. Tuệ giác rất chi tiết, khi nó 
sinh khởi, nó sẽ chỉ hiểu một đặc tính ở một thời điểm mà 
thôi. Có cái hiểu về âm thanh ở khoảnh khắc trước không? 
Trong thất niệm nó đã qua rồi, và không có chút hiểu biết 
nảo sinh khởi cả. Nhưng khi có trí tuệ, nó sẽ hiểu ý nghĩa 
thực sự của cái là chánh niệm tỉnh giác. 

Khi có một thực tại, ví dụ như cái thấy, sinh khởi thì 
chánh niệm có thể đi ngay sau đó rất gần, dường như đồng 
thời với cái thấy. Cái thấy và cái nghe dường như xảy ra 
cùng một lúc nhưng đó thực chất là hai khoảnh khắc khác 
nhau. Giáo lý rất cần thiết, nêu không ta sẽ không thê biết 
được điều đó, rằng sati đi ngay sau thực tại, giống như cái 
thấy và cái nghe, dường như đồng thời. Như hiện giờ có 
thể có cái cứng ở nơi ta xúc chạm, nhưng không có sự hiểu 
biết. Còn ở khoảnh khắc có trí tuệ sinh khởi, hiểu biết đi 
sát liền với khoảnh khắc kinh nghiệm cái cứng, đó là cái 
còn lại sau khi cái cứng đã diệt đi, là nimitta, tướng của cái 
đã diệt đi. Tướng ấy có đặc tính giống hệt thực tại đã diệt 
đi. Tất cả các thực tại như chánh niệm, trí tuệ theo sát nên 
dường như nó sinh khởi cùng một lúc. 


103 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


VỊ sự I: Achaan nói là khi cái thực tại đó xảy ra, ở 
khoảnh khắc sau thì chánh niệm biết thực tại đó mới sinh 
khởi. Chánh niệm không xảy ra cùng một lúc với thực tại. 
Cái nhân duyên nào mà khi thực tại đã chấm dứt diệt đi rồi 
mà chánh niệm nhận biết được thực tại đã sinh khởi? 

A.Sujin: Chính vì vậy người ta dùng từ “/ực tại như 
nó là”, là bởi nó giống như thực tại chứ không phải là 
bản thân thực tại ấy, vì thực tại ấy đã diệt đi rồi. Chánh 
niệm hay biết “thực tại như nó là” tức là biết được đúng 
đặc tính của thực tại đó. Và nó cũng hoàn toàn khác với 
những gì chúng ta đang biết hiện giờ. Khi mới khởi đầu, 
khoảnh khắc hiểu biết về thực tại khác với thông thường, 
nhưng vẫn còn chưa có sự khác biệt hoàn toàn, thế giới vẫn 
còn đó; nhưng khi trí tuệ đủ mạnh thì thế giới hoàn toàn 
biến mất, chỉ có thực tại mà thôi. Như hiện ĐIỜ chăng hạn, 
cái cứng có xuất hiện như nó là không? Nó có thể, nhưng 
không phải do mong muốn của chúng ta. Nếu chánh niệm 
không sinh khởi một cách tự nhiên, do đủ duyên, thì thực 
ra chỉ là ý định có chánh niệm chứ không phải là chánh 
niệm. Các thực tại rất khác nhau, chăng hạn như chánh 
niệm thì không phải là tác ý (cetana) cũng không phải là 
định (ekagata). Chánh niệm là một pháp hữu vi sinh khởi 
do duyên, không ai có thể định được cái gì sẽ là đối tượng 
của nó, chăng hạn có lúc có thê là cái cứng, hoặc một thực 
tại khác là đối tượng. Nhưng bắt cứ khi nào một thực tại 


104 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


trở thành đối tượng của chánh niệm, nó sẽ rất khác với lúc 
bình thường. 

Vị sự I: Bà có thê giải thích thêm về bản chất của cái 
gọi là “fực tại như nó là”? 

A.Sujin: Khi một thực tại sinh khởi, chăng hạn đối 
tượng thị giác qua nhãn căn, nó được nhận biết trong tiến 
trình của nhãn môn và sau khi nó diệt đi, tướng (nimitta) 
của nó được biết ở trong tiến trình của ý môn. Tướng được 
biết trong tiến trình của ý môn có đặc tính giống hệt như 
đặc tính của đối tượng thị giác trong tiến trình nhãn môn, 
và nó có thê là đối tượng của trí tuệ. Cho nên khi nói đến 
“như nó là”, điều ấy có nghĩa là mặc dù thực tại đã diệt 
đi rồi, nhưng đặc tính của nó vẫn được biết đến hệt “như 
nó là”. 


Mọi người: Sadhu, sadhu, sadhu ! 


105 


Sài Gòn, sáng 02.09.2013 


Học viên 5: Hôm qua Achaan có chia sẻ về ý nghĩa 
thực sự của chánh niệm. Như vậy thì chánh niệm giống 
như lâu nay là ảo kiến, bị sai lầm nghĩ rằng mình thực 
tập có chánh niệm; chánh niệm đó không đúng vì nó thiếu 
chánh kiến, thiếu sự hiểu biết. 

Khi về nhà con có thực tập thế này không biết là đúng 
hay sai? Khi nào có chánh kiến là khi mình làm việc thiện 
lúc đó mình có chánh niệm. Bố thí là có chánh niệm, trì 
giới là có chánh niệm, tác ý thuộc về thiện là có chánh 
niệm, tinh tấn trong lúc nghe pháp là có chánh niệm. Nếu 
trong một ngày cứ để cho tâm thoải mái nổi sân nổi sỉ và 
nói là tôi đang chánh niệm về tâm tham tâm sân. Khi đó 
nếu có suy nghĩ đúng sẽ có hành động đúng, thì cái đó có 
phải là thuộc về sati? Khi đó nếu có suy nghĩ sai sẽ hành 
động sai, thì nó thuộc về tà kiến, vậy có đúng không? 

$arah: Trước hết sẽ chia sẻ từng ý một: việc bạn nghe 
và suy xét về những điều Achaan nói là rất tốt, vì nghe 
pháp và suy xét là điều nên làm. Tuy nhiên khi nói đến 
việc trở về thực hành, bản thân ý nghĩ là mình thực hành 


106 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


cái gì đó đã hàm chứa một ý niệm về một cái ngã có thể tạo 
ra chánh niệm, Liệu đó có phải là chánh niệm không? Bất 
cứ khi nào chúng ta có cái ý niệm cố gắng thực hành, hay 
mong muốn có chánh niệm, hay nghĩ đến việc bây giờ sẽ 
chánh niệm, sẽ không thê có được chánh niệm, bởi vì có 
sự dính mắc ở trong đó, dính mắc để có chánh niệm thay 
cho một sự phát triển tự nhiên, đó sẽ không phải là duyên 
để cho chánh niệm hay trí tuệ sinh khởi. 

Học viên 5: Bà có thê nhắc lại những duyên đề chánh 
niệm sinh khởi? 

$arah: Hiện giờ chúng ta đến đây nghe Achaan giảng 
pháp, nói về những gì đang sinh khởi hiện giờ, về cái thấy, 
cái nghe... Thông thường chúng ta có ý niệm rằng chúng 
ta đến đây và đang ngôi nghe pháp với những người bạn 
đạo. Nhưng về mặt chân đế, đó chỉ là những khoảnh khắc 
của cái nghe, những khoảnh khắc của cái thấy, rồi được 
tiếp nối bởi các suy nghĩ,... và tất cả những cái đó đều là 
thực tại. Khi được chỉ ra rằng đó là những khoảnh khắc của 
các thực tại sinh khởi và diệt đi tiếp nối lẫn nhau, nếu có sự 
suy xét chân chánh ở khoảnh khắc nghe, ở chính khoảnh 
khắc ấy đã có chánh niệm. Còn nếu không có hiểu biết ở 
khoảnh khắc được nghe nói về giây phút hiện tại như vậy, 
sẽ chưa thê hiểu đúng chánh niệm là gì. Nếu chưa có hiểu 
biết đúng thế nào là chánh niệm, sẽ chưa có đủ duyên để 
chánh niệm sinh khởi. 


107 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Cần phân biệt thêm các mức độ khác nhau của chánh 
niệm: chánh niệm sinh khởi với tất cả các tâm thiện, vì vậy 
chánh niệm có nhiều mức độ khác nhau: có chánh niệm 
ở mức độ khi làm các việc thiện như bố thí, trì giới, khi 
chúng ta có những lời ái ngữ - ở những khoảnh khắc đó 
là có chánh niệm. Nhưng loại chánh niệm mà ta đang bàn 
tới đây - loại chánh niệm hợp với trí (hiểu biết), loại chánh 
niệm hay biết các thực tại - thì chỉ sinh khởi với sự phát 
triển của Tứ niệm xứ . Lại nhắc lại một chút về các duyên 
để có chánh niệm, như hôm qua chúng ta có nói, đó là: 
được gần gũi bậc thiện trí thức và được nghe Chánh Pháp. 
Giải thích cụ thể hơn, khi chúng ta được nghe pháp về các 
loại thực tại khác nhau, chẳng hạn về cái thấy - cái thấy là 
một thực tại kinh nghiệm đối tượng thị giác, còn đối tượng 
thị giác là thực tại không kinh nghiệm gì cả; về tâm từ, tâm 
bi là các thực tại sinh khởi kinh nghiệm đối tượng là chúng 
sinh, đối nghịch với tâm sân v.v... điều đó có thể tạo duyên 
cho chánh niệm sinh khởi hiểu về những thực tại đó khi 
chúng xuất hiện. Khi đó sẽ có hiểu biết rõ dần hơn về sự 
khác biệt giữa khoảnh khắc có chánh niệm và khoảnh khắc 
không có chánh niệm. Nếu không có hiểu biết đó sinh khởi 
thì chúng ta sẽ bị nhằm lần, chúng ta sẽ tưởng cái không 
phải chánh niệm là chánh niệm, chăng hạn như việc hay 
biết khi chúng ta đi ra mở cửa, hoặc thực hành chánh niệm, 
chúng ta tưởng đó là chánh niệm, nhưng một khi chánh 
108 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


niệm sinh khởi đề hay biết cùng với hiểu biết đúng, lúc đó 
sẽ biết rằng đâu là chánh niệm thực sự và đâu không phải 
là chánh niệm thực sự. 

Học viên 5: Như vậy những khoảnh khắc của phiền 
não mà được phát hiện và ghi nhận thì lúc đó có được gọi 
là chánh niệm không? 

$arah: Tất cả những khoảnh khắc của thiện tâm đều 
có chánh niệm, chăng hạn khoảnh khắc có tâm từ sinh khởi 
với một người khác thì ở khoảnh khắc đó có sati (chánh 
niệm). Nhưng nếu khoảnh khắc đó không đi kèm với hiểu 
biết đúng thì nó chỉ đơn thuần là chánh niệm sinh khởi 
cùng với tâm thiện mà thôi và không có trí tuệ đi kèm. 
Nhưng khi có hiểu biết sinh khởi đồng thời thì ở khoảnh 
khắc đó có chánh niệm ở một mức độ cao hơn. Đối với tâm 
bất thiện, khi có sự dính mắc, chăng hạn dính mắc vào việc 
thực hành hay dính mắc vào việc có chánh niệm, chắc chắn 
ở khoảnh khắc dính mắc thì không có sati. Nhưng khoảnh 
khắc thấy được tính chất của sự dính mắc và hiểu đúng về 
nó thì khoảnh khắc đó lại là có sati. 

Học viên 5: Theo như lời Achaan dạy là hoàn toàn 
triệt để phá ngã không còn một chút dính mắc nảo, ngay cả 
thiện và bất thiện cũng đều là vô ngã. Nói đến khoảnh khắc 
thực tại thì không thể nào dùng ngôn từ để mà diễn đạt. Đó 
là một sự cảm nhận. Sau khi học Achaan thì có cái tâm sinh 
khởi ý muốn thực hành có sự tinh tắn nhưng ngay cái tâm 


109 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


đó nó lại nghĩ là không biết có dính vào ngã không? Nên 
muốn diễn đạt ra, muốn nói lên thì lại kẹt vào cái ngã. Vậy 
những hành động thiện như bố thí thì cái chánh niệm chỉ 
là thầm cảm nhận hay sao. Làm thế nảo có thể hoàn toàn 
sông với tinh thần vô ngã khi mà ý niệm về ngã luôn ở đó? 

A.Sujin: Hiểu biết không thể diễn ra một cách nhanh 
chóng được. Ví dụ việc tôi học Tiếng Việt. Vì không phải 
là người Việt nên tôi phải học từ từ, cần có thời gian. Ngay 
một từ như Xi: chào, ngay lập tức tôi không thể nhớ ngay 
được, mà đầu tiên phải nghe rồi nhắc lại một lần, hai lần, 
rồi sau đó dần dần mới nhớ được. Sau đó mới học đến từ 
Cảm ơn, và để học được tôi phải nghe đi nghe lại. Ngay 
vừa rồi thôi, tôi phải nghĩ mới nhớ được từ Cđm ơn và 
không chắc, tối nay còn nhớ không? Đó mới chỉ là vấn đề 
ngôn ngữ thôi, vậy mà đã không dễ dàng rồi, nói chi đến 
giáo lý của Đức Phật. Giáo lý của Đức Phật khó hơn rất 
nhiều, bởi vì chúng ta chưa nghe được là bao, kế cả chỉ 
trong kiếp này. Chính vì vậy chúng ta cần phải nghiên cứu 
từng từ một, một cách rõ ràng từng từ từ một, nếu không 
ta sẽ cho là mình đã hiểu, nhưng thực chất hiểu biết của 
chúng ta rất hời hợt. Trong 45 năm, Đức Phật đã dạy rất 
nhiều từ, không đếm được, nhưng mỗi lần chúng ta chỉ 
học được một từ mà thôi, và đã cần phải rất nhiều thời 
gian. Những gì Đức Phật giảng đều tới từ sự giác ngộ của 
Ngài và rất khác với những gi mà chúng ta vẫn quen nghĩ 


110 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


tới. Chúng ta luôn thấy con người và vạn vật, điều này đã 
xảy ra từ rất lâu rồi, từ nhiều a tăng kỳ kiếp, luôn luôn có 
ý niệm về con người và vạn vật. Bây giờ chúng ta nói đến 
vô ngã, vậy ý nghĩa của nó thực sự là gì? Nó có nghĩa là 
không có những con người thường hăng, không có những 
thứ thường hằng, không có một cái gì xuất hiện mà thường 
hằng. Thế giới của thực tại chân để rất khác với thế giới 
mà chúng ta quen nghĩ về cho tới giờ. Hiện giờ, nếu có 
hiểu biết đúng thì ở cùng thời điểm đó, có rất nhiều tâm sở 
thiện xuất hiện cùng nhau. Ai biết được điều đó? Nó xảy 
ra chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi. Nếu chưa có hiểu 
biết vững vàng ở mức độ tư duy về những những gì được 
nghe, sẽ không thể đi xa hơn như nói đến việc thực hành, 
phát triển... Như vậy, thái độ đúng khi nghe pháp là hãy 
chỉ hiểu mà thôi, chứ không để làm cái gì cả,.. Nếu không 
thì người đó sẽ thông thái hơn cả chính Đức Phật. Bởi vì 
trước khi Đức Phật giác ngộ, Ngài đã phải tích lũy các Ba 
la mật trong một thời gian rất dài và phát triển hiểu biết về 
các thực tại sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ. Cách 
mà tốt nhất đề thể hiện sự tôn kính tới Tam bảo là nghiên 
cứu Giáo lý của Đức Phật, các từ mà Ngài dạy. Đừng nghĩ 
rằng mình có thể hiểu ngay lập tức được. Mặc dù Đức 
Phật nói rằng tất cả các pháp là vô ngã nhưng khi chúng ta 
nghe điều ấy thì chúng ta lại có ý niệm, ôi “tôi” có thê làm 
được điều ấy, có thể chứng ngộ, nhưng điều đó hoàn toàn 


111 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


đi ngược với Giáo lý của Ngài. Nếu như ai đó nói răng tôi 
quy y Phật, Pháp, Tăng nhưng không có hiểu biết thực sự 
thì người đó chưa thực sự chân thành. Vậy đừng vội nghĩ 
chúng ta có thê hiểu ngay được những từ này. Kế cả những 
từ như là Ngã và Vô ngã cũng hoàn toàn không đơn giản. 
Hiện giờ cái gì được thấy và ai thấy đây? Vẫn có cái ý niệm 
rằng tôi đang thấy và cái được thấy là một cái gì đấy tồn 
tại kéo dài. Đừng vội vàng làm một cái gì đó, hay cô thực 
hành mà hãy chỉ hiểu và hiểu biết sẽ tự phát triển. Nếu như 
có ý nghĩ “tôi” sẽ thực hành hoặc “tôi” có thê làm điều ấy, 
khoảnh khắc đó là có [ý niệm về] ngã, chứ không phải vô 
ngã. Trong Tam tạng có nói, những lời dạy của các Giáo 
lý khác không thể phá bỏ được cái ý niệm về ngã, mà chỉ 
giáo lý của Đức Phật mà thôi mới làm được điều ấy mà 
thôi. Những ý niệm có hàm ý về ngã ấy được giảng dạy 
bởi những người chưa nghiên cứu giáo lý của Đức Phật 
một cách kỹ lưỡng, vậy chúng ta không nên là một trong 
số đó. Kể cả những từ đơn giản như ngã, vô ngã, cái thấy, 
cái nghe, cái ngửi v.v... là những thực tại hàng ngày nhưng 
có ai biết được sự thực về chúng nếu như không có Giáo 
lý của Đức Phật. Khi Đức Phật nói tất cả các pháp đều là 
vô ngã, Ngài không chỉ dừng lại ở đó. Ngài đã dạy cho bất 
kỳ ai, ở bất kỳ nơi nào có được hiểu biết thực sự về điều 
ấy. Những ý niệm khác không đề cập đến hiểu biết đúng 
thì không thể tận diệt được các bắt thiện pháp, nếu đi ra 
112 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


khỏi hiểu biết đúng thì không phải là lời dạy của Đức Phật. 
Chăắng hạn như bây giờ, cái gì là thực? Sự thực tuyệt đối 
và sự thực chế định rất khác nhau. Dường như phải lộn thế 
giới bên trong ra ngoài để thấy được sự thực. Cái đang kinh 
nghiệm cái được thấy hiện giờ không phải là tự ngã. 

Đêm qua tất cả mọi người đều ngủ đúng không? Có 
ai mơ không? Ô, tất cả mọi người. Chúng ta mơ về cái gì? 
Chúng ta mơ về những gì đã thấy, đã nghe, có thể là những 
thứ đã diễn ra trong ngày hôm qua. Nhưng tại sao chúng 
ta lại nói là đó chỉ là một giấc mơ thôi? Tất cả mọi người 
đều biết được sự khác biệt giữa mơ và không mơ, nhưng 
lại không chỉ ra được sự thực về điều ẫy. Vậy sự khác biệt 
giữa giấc mơ và khi không mơ, như bây giờ là gì nào? Điều 
này không thể được biết chỉ bằng việc cứ có thực hành. 
Đức Phật đã không cần phải dạy đến 45 năm nếu chỉ cần 
bảo mọi người đi thực hành mà thôi. Lời dạy của Đức Phật 
không làm tăng sự vô minh và dính mắc. Ngược lại, lời dạy 
của Đức Phật dẫn tới thêm trí tuệ, ở những mức độ khác 
nhau. Trong tiếng Đzi¡, chúng ta biết đến các từ Pariyatti- 
pháp học, Patipatti - pháp hành, Pativeda- pháp thành. 

Sarah: Pariyaii là pháp học, chắng hạn chúng ta đang 
được nghe về các thực tại khác nhau, các thực tại sinh và 
diệt. Việc nghiên cứu về các thực tại ấy không phải là việc 
chỉ đơn thuần đọc sách mà không có hiểu biết đúng. Việc 
chúng ta tiếp tục nghe, nghiên cứu và suy xét về các thực 


113 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


tại sinh khởi trong một ngày, ví dụ như cái thấy, cái nghe, 
xúc chạm, chánh niệm, hiểu biết, chánh tinh tấn v.v...sẽ 
khiến hiểu biết phát triển dần dần, hiểu rõ hơn và rõ hơn 
nữa về các thực tại Ấy, và tới một lúc, nó sẽ dẫn đến những 
khoảnh khắc kinh nghiệm trực tiếp về thực tại, khoảnh 
khắc đó chính là khoảnh khắc của pz/i›ai- pháp hành. Khi 
những khoảnh khắc của kinh nghiệm trực tiếp hay pháp 
hành diễn ra ngày càng nhiều hơn và sâu sắc hơn, đó cũng 
chính là Tứ niệm xứ. Tuy nhiên, nếu không có pháp học 
làm nền tảng- hiểu biết rõ ràng hiện giờ đâu là các thực tại 
như cái thấy, tham, sân, v.v..., sẽ không thể có sự sinh khởi 
của pháp hành, của tứ niệm xứ, sẽ không dần dần dẫn tới 
pafiveda- pháp thành. Khi sự phát triển của pháp hành đã 
diễn ra một cách thường xuyên hơn và nhiều lần hơn, dần 
dần nó sẽ dẫn tới pháp thành, tức là những khoảnh khắc 
của các vIpassanäa ñana- tuệ minh sát, và khoảnh khắc của 
sự chứng ngộ Tứ diệu đề. Nhưng để khoảnh khắc của pháp 
hành và pháp thành sinh khởi thì cần phải có pháp học ở 
bước ban đầu. Pariyati - tức là nghiên cứu các thực tại đã 
được giảng được nghe là những bước rất sơ khởi đề dần đặt 
nên tảng cho Bát chánh đạo hiệp thế. Bát chánh đạo hiệp 
thế sinh khởi khi có hiểu biết về các thực tại sinh khởi hiện 
giờ. Khi Bát chánh đạo hiệp thế được phát triển viên mãn, 
nó sẽ dẫn đến Bát chánh đạo siêu thế. 

Học viên 2: Bát chánh đạo tôi thường hiểu khá đơn 
114 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


giản, chúng ta đang hành việc là mỗi ngày chúng ta làm 
cho cái tâm tốt hơn bằng việc thực hiện các yếu tô trong 
Bát chánh đạo. Đơn giản rằng chúng ta cố gắng nói lời chân 
chánh khi thấy ta nói lời không chân chánh. Trong hành 
động cũng vậy. Đấy là việc chúng ta cho là chúng ta giữ 
giới. Trong các khóa tu thiền chúng ta đạt được một sự an 
ồn trong tâm, biết được vài phương pháp quán thân, quán 
thọ, quán pháp. Khi nghe pháp chúng ta cũng biết quan 
sát các pháp vận hành và chúng ta từ từ có một chút hiểu 
biết đúng đắn, có nghĩa là chúng ta đi vào phần tuệ trong 
con đường bát chánh đạo, cứ như vậy, mỗi ngày chúng ta 
góp nhặt một chút, chúng ta chịu khó đọc kinh sách, nghe 
pháp. Vậy có phải là đang hành trên con đường của Đức 
Phật không? Đến khi đầy đủ nhân duyên thì tuệ giác của 
chúng ta sinh khởi. Hôm qua Sarah có nói với tôi rằng, Bát 
chánh đạo như vậy chỉ là Bát chánh đạo hiệp thế. Chỉ khi 
đạt đến những tầng tuệ giác cao thì chúng ta mới thực sự 
kinh nghiệm được Bát chánh đạo. Đấy không phải là con 
đường chúng ta bước đi như chúng ta vẫn thường hiểu, mà 
phải là những øì chúng ta trực nghiệm. Điều đó làm tôi khó 
hiểu. Hôm nay tôi muốn được nghe Achaan giải thích thêm 
về điều này. 

Người phiên dịch: Vừa rồi Sarah có tóm tắt lại câu hỏi 
cho đơn giản hơn, có nói ý cơ bản nhất trong những gì bạn 
trình bày, đó là cái hiểu của bạn về Bát chánh đạo, bao gồm 


115 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Giới- Định -Tuệ, và rằng Giới - Định phải được thực hành 
trước khi Tuệ có thể sinh khởi. 

A.Sujin: Đó vẫn là ý niệm riêng của bạn về Bát chánh 
đạo mà thôi. Như vừa rồi đã chia sẻ, tôi mới học được hai 
từ tiếng Việt, và hi vọng là hôm nay sẽ học thêm được một 
từ nữa. Nhưng khi quay về Thái lan tôi không chắc có thể 
nhớ được những từ đã học hay không. Tương tự, khi chúng 
ta nghe pháp, có thể có những khoảnh khắc hiểu biết có vẻ 
rõ ràng, nhưng sau đó lại có những, khoảnh khắc của tâm 
bất thiện, những tình huống khác, những thông tin khác, 
v.v..., tất cả những cái đó che lấp cái hiểu đã sinh khởi 
và đã diệt đi rồi, khiến cho nó trở nên mờ nhạt. Chính vì 
lẽ đó, mỗi từ mà chúng ta tìm hiểu cần phải bám rễ thật 
sâu. Cũng như cái cây phải có rễ để không bị đồ ngã, cái 
hiểu của ta về từng từ phải thật sâu thì mới không bị che 
lấp bởi bóng tối, khi hiểu biết chưa thực sự chắc chắn. Và 
cũng tương tự việc chỉ học được mỗi lúc một hai từ Tiếng 
Việt mà thôi, nếu ai đó đọc rất nhiều từ trong Tam tạng mà 
không có hiểu biết thực sự thì điều đó cũng không có ích 
lợi gì. Sẽ giống như tôi nghe nhiều từ tiếng Việt mà không 
hiểu gi cả. Như vậy chúng ta nghe về những từ như Định, 
Niệm và Bát chánh đạo, chúng ta hiểu những từ đó như 
thế nào đây? Học về những gì mà Đức Phật đã dạy từ sự 
giác ngộ của Ngài cũng giống như việc học ngôn ngữ? Nó 
cũng như vậy nhưng khó khăn hơn rất nhiều. Chúng ta có 


116 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


thể nghe đi nghe lại một thứ, nhưng học được hay không 
còn tùy thuộc vào hiểu biết và trí nhớ. Chắng hạn như từ 
Anatta -Vô ngã. Có bao nhiều lần chúng ta hiểu đúng nó 
như chúng ta cần phải hiểu? Cho đến khi nó được hiểu một 
cách rất thấu đáo và được ghi nhớ vững chắc bởi tưởng 
để không bao giờ quên được ý nghĩa thực sự của nó nữa. 
Ở bất cứ khoảnh khắc nào có ý nghĩ “tôi” có thể làm, ở 
khoảnh khắc đó không có cái hiểu đúng về anatta hay là về 
từ thực hành. Cái ngã thực hành hay là vô ngã thực hành 
đây? Chính vì vậy chúng ta cần phải nghiên cứu một cách 
kỹ lưỡng, cụ thể, chắng hạn như bây giờ liệu đã có cái hiểu 
rõ về anatta chưa? Sati (chánh niệm) là có thực, đó là một 
thực tại, sati có vô ngã không? Szmad¡- định là một thực 
tại, nó có vô ngã không? Cần hiểu thực sự rằng tất cả các 
thực tại đều không thường hằng và đều là vô ngã. Hiện giờ 
có rất nhiều thực tại đề nghiên cứu mà vẫn chưa được biết, 
cũng giống như đối với tôi, nhiều từ tiếng Việt hoàn toàn 
chưa được biết. Tôi không thể nào học tất cả những từ ấy 
cùng một lúc. Hiện giờ đang có rất nhiều thực tại, các thực 
tại kinh nghiệm và những thực tại được kinh nghiệm, và 
những thực tại này cần phải được nghiên cứu để bản chất 
vô ngã của chúng được hiểu đúng. Nếu chúng ta hiểu đúng 
cách Tuệ giác phát triển, thì chẳng phải giây phút này cũng 
là thực hành hay sao? Nhiều người nghĩ rằng cần phải ở 
một nơi nào đó đặc biệt khác với bây giờ. Nhưng ở bất cứ 


117 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


nơi nào cũng có cái thấy, cái nghe, sự suy nghĩ ... cũng hệt 
như bây giờ mà thôi. Nếu hiện giờ đang có cái nghe nhưng 
không có hiểu biết về cái nghe đang xuất hiện, liệu thực tại 
đó có thể được biết ở những nơi khác, ở những thời điểm 
khác không? Hiểu biết hiện giờ sẽ dần dần là duyên cho 
những khoảnh khắc hiểu về sau và sẽ dẫn tới khoảnh khắc 
trực nhận về thực tại. Quá trình đó được gọi là bhavana - là 
sự phát triển hiểu biết về thực tại hay sự phát triển tâm trí. 
Mỗi từ trong giáo lý của Đức Phật đều là chân lý và đều có 
thê dẫn chúng ta đến việc hiểu đúng về những gì đang xuất 
hiện hiện giờ, đó chắng phải là điều tốt đẹp nhất trong vòng 
luân hồi này hay sao? Hiểu về cái xuất hiện đã sinh khởi 
bởi duyên. Dù chúng ta nghĩ về cái gì đi nữa, đó cũng là do 
duyên. Nếu các bạn nghĩ rằng có những cách thức khác để 
hiểu đúng thì hãy nói cho tôi biết đi. Để hiểu được đúng cái 
gì đang xuất hiện hiện giờ, ví dụ như cái thấy cái nghe hay 
suy nghĩ. Đối với tôi, khi nói “con xin quy y Pháp” chính 
là “pariyatI, patipati và pativeda” (Pháp học- pháp hành- 
pháp thành). Nếu ai đó nói rằng pháp hành sẽ dẫn đến pháp 
học và pháp thành thì điều ấy liệu có thê đúng không? Kể 
cả nghĩa của từ pháp hành cũng đã bị hiểu sai rồi. 

Hiện giờ chúng ta đang nghe về tất cả những thực tại 
thấy - ngửi -nêm -xúc chạm đang xuất hiện, và điều ấy sẽ 
dẫn tới sự xả ly hay bớt vô minh về những gì đang xuất 
hiện hiện giờ, ở ngay chính khoảnh khắc này. Nếu như vô 


118 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


minh dầy đặc thì làm sao có thê thấy được cái đang xuất 
hiện hiện giờ? Chính vì vậy vô minh cần phải được loại bỏ 
một cách từ từ qua việc nghe Pháp, cho đến khi hiểu biết 
đúng lý thuyết có thể đủ để làm duyên cho hiểu biết trực 
nhận. Đó chính là điều mà Đức Phật đã làm trước khi giác 
ngộ. Ai có thê thông minh hơn Đức Phật đây? Hiểu biết 
đúng là quan trọng hay thực hành là quan trọng đây? Bởi vì 
hiểu biết đúng thì không bao giờ sai cả. Còn thực hành mà 
không có hiểu biết đúng thì chắc chăn là sai. Nó không thê 
hiểu được đúng các thực tại hiện giờ. Còn trí tuệ đã được 
phát triển thì có thê hiểu bất cứ thứ gì. 

$arah: Trong buổi nói chuyện hôm qua, quan điểm cụ 
thể của bạn về Định như thế nào? 

Học viên 2: Lúc nãy Achaan nói việc học giáo lý Đức 
Phật như học một ngôn ngữ rất khó. Lấy ví dụ ngôn ngữ 
khó như tiếng Hoa tôi đang học. Mình là người lớn thì sẽ 
học kỹ ngữ pháp, từ vựng, cách kết hợp, cuối cùng thành 
khả năng tiếng Hoa. Nhưng một đứa trẻ thì nó lại được 
dạy theo cách khác thông qua các trò chơi, các bài hát, các 
đoạn phim, nhưng cuối cùng thì nó cũng nói được tiếng 
Hoa như mình, có khi còn nói hay hơn mình. Cho nên chưa 
chắc là mình cứ cố chấp vảo việc tìm hiểu hiểu biết mình 
cho là đúng thì mình sẽ đi nhanh hơn con đường khác. Trên 
con đường Bát chánh đạo, có người có thể tìm Định là yếu 
tố đề phát triển trước, khi có Định rồi họ dễ dàng học giáo 


119 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


pháp hơn. Khi tâm chúng ta định hơn thì chúng ta sẽ kiên 
nhẫn hơn, chúng ta sẽ lắng nghe giáo pháp hơn, chúng ta 
sẽ rèn luyện chánh ngữ của mình. Như thế có phải chăng 
chúng ta rèn luyện Giới Định Tuệ theo cách mà chúng ta 
hiểu thông thường thì vẫn là con đường đi đúng không? 

A.Sujin: Tất cả chúng ta đều khác nhau và sự khác 
nhau đó là do tích lũy. Khi tôi nghe Giáo lý và gặp một từ 
không hiểu, tôi sẽ không đi tìm ai đó đề hỏi, vì đó không 
phải là nơi mà tôi đã quy y, mà tôi phải đi đến cội nguồn 
của Giáo lý để hiểu rõ từ đó. Bởi tôi biết răng không ai có 
thể giảng về Giáo lý đúng đắn hơn chính Đức Phật, Ngài 
đã dạy rất chỉ tiết. Cho nên tôi đi vào kinh điển đề tìm câu 
trả lời, chứ không bỏ qua từ đó để chuyền sang từ khác. 
Chăng hạn như từ Sila - Giới. Tất cả chúng ta đều biết từ 
Giới, nhưng trong kinh điển có nói đến rất nhiều nghĩa 
khác nhau của Giới. Một bông hoa có thê giữ giới không, 
một cái bàn có giới không? Về mặt thực tại thì giới là gì? 
Nó phải là một thực tại có thể kinh nghiệm một đối tượng. 

Trước hết chúng ta cần phải biết phân biệt hai yếu tố 
thuộc về danh, đó là tâm - yếu tố dẫn đầu trong việc kinh 
nghiệm một đối tượng và tâm sở - cũng là yếu tô kinh 
nghiệm một đối tượng, nhưng nó khác với tâm- yếu tố dẫn 
đầu. Ví dụ ở khoảnh khắc của cái thấy thì cũng có cảm thọ, 
nhưng yếu tô cảm nhận đối tượng ấy rất khác với thực tại 
kinh nghiệm đối tượng ấy. Thực tại làm nhiệm vụ thấy, có 
120 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


khả năng kinh nghiệm một đối tượng thị giác đó trong tiếng 
Pali gọi là Citta - Tâm hoặc Tâm Vương. Ở mỗi khoảnh 
khắc có một tâm kinh nghiệm một đối tượng, ở mỗi cũng 
cần phải có một đối tượng được kinh nghiệm. Chắng hạn, 
ở khoảnh khắc của cái thấy phải có đối tượng của cái thấy 
(hay còn gọi là đối tượng thị giác). Đó chính là cuộc sống, 
nó tiếp nối từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, từ 
khi sinh ra đến khi chết đi nhưng với vô minh và ý niệm 
về tự ngã, về một cái gì đó trường tồn, từ vô thủy. Vậy làm 
sao vô minh có thê được tận diệt một cách dễ dàng đây? 
Như hiện g1ờ a1 biết được mức độ của bất thiện nào đã sinh 
khởi? Chính vì vậy chúng ta hãy “Con xin quy y Pháp” để 
học để hiểu về những thứ luôn luôn bị che lấp. Như hiện 
giờ cái đang được kinh nghiệm đang bị che lấp. Cái xuất 
hiện là thế giới bên ngoài, thế giới của con người và đồ vật. 
Nhưng nếu không có những thực tại như cái thấy và suy 
nghĩ thì sẽ không có gì cả. 

Một từ nữa dùng để chỉ tất cả các thực tại hữu vi là từ 
loka - thế gian hay là hiệp thế. Người Thái dùng rất nhiều 
tiếng Pali trong ngôn ngữ cho nên đối với họ việc sử dụng 
từ Pali rất đễ dàng, chẳng hạn như từ loka, tuy nhiên họ 
lại không có hiểu biết đúng về nghĩa của từ Loka, cho đến 
khi họ nghiên cứu Giáo lý. Tôi vẫn chưa biết từ loka trong 
tiếng Việt. Có ai có thê nói cho tôi biết về từ loka không? 

Học viên 11: Ý nghĩa trong tiếng việt là Đời hay thế 
ø1an. 


121 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


A.Su/im: Nhưng nó là gì? 

Học viên II: Có ba loại: đời bản chất, đời thế gian và 
hay đời vũ trụ. Đời bản chất là tâm và tâm sở; đời vũ trụ là 
toàn bộ chúng sinh; đời thế gian thì con không nhớ. 

A.Sujin: Nghĩa tỗi hậu của tâm và tâm sở là gì, khiến 
nó có thể trở thành Thế giới hay thế gian? Điều bạn nói là 
đúng nhưng chưa được đầy đủ, bạn có thê nói thêm được 
không? 

Học viên II: Trong tất cả các pháp vận hành đều gồm 
danh và sắc, danh gồm tâm và tâm sở, sắc là vật chất nó 
biến đôi hoại diệt. Tâm là sự biết thì chỉ biết thôi, tâm sở là 
nó phải phụ thuộc vào tâm. Không có chúng sinh gì cả mà 
chỉ có danh và sắc thôi, cho nên mới hình thành được thế 
giới. Do những danh sắc đó. 

A.Sujin: Khi không có gì sinh khởi thì có thế gian 
không? 

Học viên II: Không bao giờ không có cái gì sinh khởi 
cả. Luôn luôn nó sinh rồi diệt không bao giờ chấm dứt cả. 

A..Sujin: Có phải bạn muốn nói rằng nêu như không có 
gì sinh khởi thì không có thế giới, đúng không? 

Học viên 11: Con chưa được chứng kiến cho nên không 
thể khắng định, nhưng mà chắc là như vậy. 

A.Sujm: Bây giờ chúng ta mới chỉ đang thảo luận ở 
mức độ lý thuyết thôi. Chúng ta chỉ đang tìm hiểu về mặt 
122 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


lý thuyết về những gì mà trí tuệ có thể kinh nghiệm, và trí 
tuệ thì không phải là tôi, là bạn, hay là một người nào đó. 
Nhưng hiểu biết về mặt lý thuyết sẽ dẫn tới hiểu biết rằng, 
cái đang xuất hiện hiện giờ là thế gian - thế giới, và rằng 
nó không trường tồn, nó sinh và diệt một cách rất tự nhiên. 
Nếu không, sẽ vẫn có ý niệm về một ai đó thực hành, và 
vậy thì có thể có trí tuệ thực sự được không? Nhưng ở 
khoảnh khắc của sự thực hành thực sự, sẽ có hiểu biết rằng 
bất cứ cái gì sinh khởi đều có thê được hiểu, và sẽ thấy rằng 
không có ai cả, không có thế giới. Điều này sẽ dẫn đến hiểu 
biết về ý nghĩa thực sự của sila- giới, bởi vì cái không kinh 
nghiệm gì cả thì không thể có giới. Hiện giờ chúng ta đang 
ngôi đây có giới không? Bởi yếu tố kinh nghiệm có lúc 
là thiện, có lúc là bất thiện, đúng không? Hiện giờ chúng 
ta chỉ biết có thiện và bất thiện, nhưng cần phải biết thêm 
nữa. Chắng hạn như, tâm của một vị A la hán đã hoản toàn 
hết sạch ô nhiễm, không còn tâm thiện và tâm bắt thiện mà 
chỉ còn tâm duy tác - kiriya citta mà thôi. Thế giới ở bên 
trong bây giờ đang sinh và diệt trong từng khoảnh khắc. 
Ở khoảnh khắc của tâm bất thiện, thân và khâu đi kèm và 
khi ấy sẽ có giới bất thiện. Như vậy có cả giới thiện cũng 
như giới bất thiện. Ta không biết rằng trong một ngày bình 

thường, có nhiều giới bất thiện hơn là giới thiện 
Sarah: Đỗi với người bình thường, ngay khi tâm sinh 
khởi sẽ được kèm theo thiện hoặc bắt thiện, khi đó được gọi 
123 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


là giới thiện và giới bắt thiện. Nhưng với một vị Arahan thì 
sẽ có các pháp gọi là avyakafa - pháp vô ký - tức là không 
phải là thiện, cũng không phải là bất thiện. 

A.Sujin: Tất cả các thực tại này đều đang có mặt hiện 
giờ - giới thiện và giới bất thiện. Có nên biết về điều này 
không? Nếu ta hiểu càng chỉ tiết thì sẽ càng bớt dính mắc 
vào ý niệm về ngã. Sau đây tôi sẽ mời cô Sarah giải thích 
cho các bạn những mức độ phiền não rất vi tế hầu như 
không được biết tới trong cuộc sống hàng ngày, đó là 
asava - ogha -yoga. Có thê ta không biết rõ vì sao ta thực 
hành, và liệu điều mình biết có tận diệt được phiền não 
hay không. Nhưng nếu có sự nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy 
rằng là chúng ta đang rất may mắn có được một cơ hội quý 
báu trong cuộc đời là được nghe Giáo pháp, vì việc nghe 
Pháp chính là duyên cho sự tích lũy hiểu biết có thê dẫn tới 
những khoảnh khắc kinh nghiệm trực tiếp. 

Sarah: Có nhiều loại và mức độ khác nhau của tham 
ái và vô minh, tà kiến. Ở những khoảnh khắc có ý niệm 
rằng có ai đó thực hành, hay răng phải cô chánh niệm, phải 
luyện định, hay phải trở thành “người” g1ữ giới trong sạch 
chăng hạn, đó là những khoảnh khắc có tham đi kèm với tà 
kiến về ngã - tức là tâm tham hợp với tà kiến. Hôm trước 
chúng ta có nói đến các øsava - các /ậu hoặc, chủng được 
ví như thuốc độc bởi chúng rất độc hại và vi tế. Chẳng hạn, 
khi chúng ta thức dậy, ngay lập tức có sự dính mắc vào 


124 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


những đối tượng được kinh nghiệm ở khoảnh khắc đó mà 
không hề được biết, đó gọi là kama asava - dục lậu hoặc. 
Chỉ ở tầng thánh thứ ba- thánh Bắt lai, loại lậu hoặc này 
mới được tận diệt. Loại lậu hoặc thứ hai là 5hava asava - 
hữu lậu hoặc, đầy là sự dính mắc vào hữu - là sự trở thành, 
loại lậu hoặc này chỉ được tận diệt ở tầng thánh A a hãn. 
Loại lậu hoặc thứ ba là đihi asava - kiến lậu hoặc. Đó 
là sự dính mắc vào những ý niệm về ngã, có những loại 
tà kiến về ngã rất thô, chẳng hạn như cố nhắc cái ly một 
cách chậm rãi để có chánh niệm, khi đó có ý niệm về một 
ai đây có thể làm một cái gì đấy để có chánh niệm, đó là 
tà kiến rất thô. Nhưng có những loại tà kiến vi tế hơn, như 
khi chúng ta nghĩ về cái tay và cảm nhận đây là tay mình, 
khi đó cũng là một loại tà kiến nhưng nó vi tế hơn. Một vị 
Tu đà hoàn-Sotapana đã hoàn toàn diệt mọi loại đ7/h¡- tà 
kiến kê cả vi tế nhất. Với vị ấy, sẽ không bao giờ có những 
ý niệm như “có ai đó có định”, hay “đây là tay của tôi”. 
Điều đó sẽ không bao giờ xuất hiện trong tâm vị ấy, vì 
nó đã hoàn toàn bị tận diệt. Loại lậu hoặc thứ tư là avử7a 
asava- võ mỉnh lậu hoặc, avija là một từ đồng nghĩa với 
sỉ-moha, và có nghĩa là “không hiểu đúng thực tại như nó 
là”, và điều đó xảy ra thường xuyên hàng ngày. Trong một 
ngày, ngoại trừ những khoảnh khắc của bố thí, trì giới và 
phát triển tâm trí (bhavana), sẽ luôn có về mỉnh lậu hoặc, 
chỉ duy nhất vị A la hán mới hoàn toàn tận diệt được loại 
lậu hoặc này. 


125 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Một từ nữa mà Achaan có nhắc đến là từ ga có nghĩa 
là /„ (bộc). Khi các phiền não lớn mạnh thì chúng giống 
như trận lụt, một khi sinh khởi chúng sẽ như một dòng 
nước lớn cuốn đi tất cả. Dù có hiểu biết sinh khởi, nhưng 
khi có nhiều bất thiện pháp nó vẫn sẽ cuốn đi mọi thứ. Về 
mặt bản chất, ogha cùng là một loại thực tại với các lậu 
hoặc đã kể trước nhưng ở mức độ mạnh mẽ hơn, thô tháo 
hơn và dễ được nhận thấy hơn trong cuộc sống, còn mức 
độ của asava thì rất vi tế. 

Từ thứ ba là Yoke, có nghĩa là như sự trói buộc, xiềng 
xích. Một con thú bị yoke là một con thú bị giam hãm, bị 
cột trong một cái chuồng. Giống như vậy, chúng ta bị trói 
buộc, bị cầm tủ bởi phiền não. Đây là mức độ rất mạnh của 
phiền não. 

A.Sujin: Có ai trong chúng ta có suy nghĩ rằng nêu Đức 
Phật đã thuyết giảnh những điều này thì điều ấy hẵn phải 
có ý nghĩa và hữu ích? Nếu điều ấy không hữu ích thì Đức 
Phật đã không cần phải dạy về nó. Đó là lời dạy của Ngài, 
vì vậy, hăn việc học hiểu về nó là rất thiết yêu. Hiểu biết 
đúng khi được phát triển có thể tận diệt được mọi loại tà 
kiến, bất kể là ở mức độ nào. Khi nghiên cứu thêm, ta có thể 
thấy được nhiều hơn các loại phiền não sinh khởi trong một 
ngày, tất nhiên điều đó tùy thuộc vào mức độ của hiểu biết. 

Cần phải tích lũy những gì để có thể tạo duyên cho 
sự tận diệt Tà kiến? Chúng ta đã nói có 3 loại sila: kusala 
126 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


sila (giới thiện), akusala sila (giới ác), và loại thứ ba thì 
khó hiểu hơn vì nó rất vi tế, nhưng nó có đó. Có rất nhiều 
người không sát sinh, đúng không? Chúng ta không sát 
sinh hàng ngày, một số người sát sinh những con nhỏ như 
kiến hay côn trùng, động vật và sâu bọ, nhưng không sát 
sinh người chăng hạn. Khi có sát sinh xảy ra, cái đó được 
gọi là akusala sila - giới ác, khi không có sát sinh, đó được 
gọi là kusala sila- giới thiện. Tuy nhiên giới thiện có thể 
được thực hiện mà không đi kèm chút hiểu biết nào. Hiểu 
biết hiểu rằng, cả khoảnh khắc có sát sinh hoặc không có 
sát sinh đều là vô ngã. Yếu tố làm duyên quan trọng nhất 
vẫn là hiểu biết đúng. Nếu không, sẽ không có cách nào để 
thấy răng không có cái ngã nào cả, dù ta cử động, nói hay 
suy ng. 

Ngay cả cách ngồi hiện giờ của mọi người ở đây đều 
rất khác nhau, mỗi người trong một tư thế. Đó là do tích 
lũy của chúng ta từ vô lượng kiếp. Nhưng tà kiến có thể 
được tận diệt khi có thêm hiểu biết đúng. Tà kiến là một 
thực tại, cũng như Chánh kiến là một thực tại. Chính vì 
vậy Đức Phật có chỉ ra răng Bát chánh đạo khác với Tà 
đạo. Khi không có hiểu biết thì các yếu tô trở thành tà, và 
như vậy sẽ có Bát tà đạo. Vậy làm sao ta có thể biết được 
con đường đạo nảy là chánh hay tà đây? Nếu không có 
hiểu biết đúng về thực tại hiện giờ, sẽ có ý niệm về ngã. 
Bản thân hiểu biết đúng hoặc vô minh cũng là vô ngã, tất 


127 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


cả các thực tại đều là vô ngã, đều không phải là “tôi”. Và 
khi không cho các thực tại là tôi hay ta, sẽ có Cø?ø xin quy 
y Pháp thực sự. Đó là cách duy nhất để phát triển hiểu biết 
và loại trừ Tà kiến. 

Trong một ngày, khi không có sự xao lãng, sẽ có thê 
có sự suy xét liệu cái này có phải là s7/z không? Mặc dù có 
suy xét như vậy, nhưng khoảnh khắc đó vẫn chỉ là suy nghĩ 
chứ không phải là kinh nghiệm trực tiếp về thực tại đó ở 
khoảnh khắc nó sinh khởi. Nhưng bản thân việc suy nghĩ 
ấy cũng có thê dẫn tới hiểu biết kỹ càng hơn về thực tại. 
Cái thấy hiện giờ đã được hiểu là vô ngã một cách trực tiếp 
hay chưa? Những khoảnh khắc như vậy chính là quá trình 
phát triển hiểu biết mà chúng ta gọi là bhavana. Bhavana 
không phải là việc “làm” một cái gì đó mà chúng ta vẫn 
coi là thực hành. Hiện giờ liệu có thể có bhavana không? 
Liệu có thể có thực hành hiện giờ không? Liệu có cần đi 
đến một nơi nào đó đề thực hành khi vẫn chưa có hiểu biết 
về mặt lý thuyết về cái đang xuất hiện hiện giờ? 

Jonafhan: Như vậy sự thực hành đúng nhất chính là 
khoảnh khắc chánh niệm về thực tại. Khi Đức Phật nói 
đến sự thực hành, ý nghĩa thực sự mà Ngài muốn nói đến 
không phải là a đó có thể /àm một cái gì đây để chánh 
niệm, mà là nói đến sự sinh khởi của khoảnh khắc thực 
sự có chánh niệm về thực tại. Nếu chúng ta vẫn chưa hiểu 
được sự khác biệt giữa “ý nghĩa thực sự của sự thực hành” 
128 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


(là những khoảnh khắc có chánh niệm thực sự sinh khởi) 
với việc cho rằng “thực hành là ai đó làm một cái gì đó”, 
sẽ không thể nào hiểu được những phần còn lại của giáo 
lý. Điều này sẽ đưa chúng ta quay về câu hỏi ban nãy rằng 
“làm những việc thiện tách rời với hiểu biết thì có phải là 
phát triển Bát chánh đạo không?” Mặc dù Giới, Định hay 
Bồ thí là những thiện pháp sẽ hỗ trợ cho việc phát triển 
hiểu biết, nhưng bản thân chúng không phải là những bước 
để đi tới con đường phát triển Tuệ giác. Bởi lẽ, lời dạy về 
Vô ngã và về các thực tại là lời dạy duy nhất chỉ có Đức 
Phật mới thuyết giảng, không một ai khác có thể thuyết 
giảng về những điều ấy. Mặc dù chúng ta cần phát triển 
mọi loại thiện pháp nhưng chúng ta không nên nhằm lẫn 
cho rằng tất cả các loại thiện pháp đều là sự phát triển tuệ 
giác. Tất cả các thiện pháp đều cần được phát triển, nhưng 
cái mà chúng ta cần phải phát triển nhất chính là chánh 
niệm và hiểu biết về các thực tại. 

A.Sujin: Có ai muôn hỏi gì về hai loại kusala sila và 
akusala sila không? Và kusala sila- giới thiện thì có tôn 
giáo hay quốc tịch không? Nó có phải là Việt Nam hay 
Thái lan không? Giới không thuộc về quốc tịch nào cả, cả 
giới bất thiện cũng không thuộc về quốc tịch nào cả. Tất 
cả đều là pháp, không phải là ai, không phải là chúng sinh 
nào cả. Chúng chỉ là pháp thiện hoặc pháp bất thiện mà 
thôi. Hiểu như vậy mới có thê tận diệt được các ý niệm về 


129 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


“tôi”, về “người ấy” hay “cô ấy”. Nếu các bạn không có 
câu hỏi gì về sila thì chúng ta có thể chuyển sang nói về 
Định- samadhiI. 

Bất cứ ai cũng có thể giữ giới mà không có trí tuệ, 
nhưng nếu có hiểu biết, hiểu biết sẽ thấy được lợi ích của 
giữ giới và tác hại của bất thiện pháp. Chính vì vậy trí tuệ 
hay hiểu biết đúng sẽ dẫn tới càng nhiều thiện pháp hơn, 
bởi vì trí tuệ thì thấy được hiểm họa của bắt thiện pháp và 
ích lợi của thiện pháp. Chính vì vậy thực tại tốt đẹp nhất 
trong tất cả các thực tại hữu vi chính là Trí tuệ - panna, 
không phải chỉ là Giới và Định. Có câu hỏi gì về sila nữa 
không? 

Học viên 3: Xin bà nhắc lại về akusala sila- ác giới, nó 
có nghĩa là gì? 

A..Sujin: Không phải chỉ có tâm và tâm sở đúng không? 
Cũng có cả thân nữa. Thân là gì, thân là một thực tại không 
kinh nghiệm gì cả. Bản thân cái thân thì không có giới. Bất 
cứ khi nào có khẩu và thân thì về mặt thực chất, đó là do 
tâm cùng với các tâm sở đã tạo duyên để cho thân cử động 
và khẩu được phát ra. Bản thân cái thân không thê có tác ý 
làm gì cả, nó không thể tự cử động hay có bất cứ hành động 
nào hết. Như vậy chỉ ở trong tâm mới có ý niệm làm việc 
tốt hay là làm việc xấu. Khi có tâm thiện, nó sẽ tạo duyên 
để thân cử động theo cách thiện. Lời giải thích này sẽ tạo 
duyên cho hiểu biết rằng chỉ có các tâm, tâm sở và sắc (hay 
130 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


than). Khi tâm là bắt thiện, chăng hạn như tâm tham, nó 
sẽ tạo duyên cho thân cử động theo cách biểu hiện của cái 
tham đó. Như vậy ở khoảnh khắc của giới bất thiện, tâm 
sẽ tạo duyên cho thân cử động làm việc sát sinh hay trộm 
cắp. Ngược lại khi tâm là thiện, nó sẽ tạo duyên cho thân 
cử động theo cách là thiện, chẳng hạn như giúp đỡ người 
khác, hay là đảnh lễ người đáng đảnh lễ. Đó là giới thiện. 
Tuy nhiên giới thiện có thể được thực hiện với hiểu biết 
đúng hoặc không với hiểu biết đúng. Khi không có hiểu 
biết đúng về thực tại ở khoảnh khắc của giữ giới, đó không 
phải là adhi sila - thượng giới - tức là giới ở mức độ cao 
hơn. Chỉ có Đức Phật mới có được hiểu biết cụ thể, chỉ tiết 
về mọi thứ. Mức độ cao thượng của Giới Định Tuệ là adh¡ 
sila - thượng giới, adhi cittq/adhi samadhi - thượng định, 
và adđhi panna - thượng tuệ 

Sarah: Khi nói đến con đường Bát chánh đạo là nói 
đến Giới- Định- Tuệ ở mức độ cao thượng hơn tức là adhi 
sila -adhi citta- adh1 panna. Nó khác với những gì mà chúng 
ta vẫn nghĩ đến Giới- Định- Tuệ theo cách thông thường. 
Trong một ngày ở những khoảnh khắc của ác giới hoặc 
thiện giới, nêu không có hiểu biết đúng thì khoảnh khắc đó 
đều không phải là adhi sila. Nó không thê dẫn đến sự sinh 
khởi của ahi sila, tức là Giới thuộc về Bát chánh đạo. Xin 
nhắc lại, hi có nghĩa là cao hơn, cao thượng hơn. Adhi 
sila - adhi samadhi - adhi panna chính là con đường dẫn 


131 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


tới giác ngộ. Định cũng vậy, nếu Định bình thường không 
kèm với trí tuệ thì cũng không phải là chánh định của Bát 
chánh đạo. 

A.Sujin: Nói rằng nếu không có giới thì ta không thê 
thực hành là đúng hay sai? Chăng hạn bây giờ chúng ta 
đang ngồi đây, không sát sinh không trộm cắp, không làm 
việc bất thiện thì có thể gọi là đang thực hành không? Vì 
vậy để có hiểu biết đúng hơn về các thực tại là vô ngã thì 
cần phải nghiên cứu rõ hơn. Đề thấy được rằng chỉ ở những 
khoảnh khắc của hiểu biết trực tiếp về thực tại, khi đó mới 
có adhi sila - adhi samadhi - adhi panna. Nếu vẫn chưa có 
khoảnh khắc đó sinh khởi thì vẫn chưa phải là adhi sila - 
adhi samadhi - adhi panna. Nếu nói rằng không có giới thì 
ta không thể thực hành thì điều đó có nghĩa như thế nào? 

Học viên 3: Do trong quá khứ nhiều đời mình huân tập 
các hành động bắt thiện nên nó thành thói quen. Chăng hạn 
khi con muỗi cắn thì liền theo phản xạ tự nhiên là muốn 
đập con muối, nhưng khi giơ tay lên thì nhớ tới là giữ giới 
không sát sinh và mình dừng cái hành động đó lại hoặc rải 
tâm từ. Vậy lúc đó cái ý niệm biết cái tác ý muốn đập con 
muỗi và tiếp theo cái ý niệm khởi lên biết đây là hành động 
bất thiện và dừng lại thì đó có phải là thiện giới, kusala sila 
không? 

A.Sujin: Khi đó là bạn hay biết hay là chánh niệm hay 
biệt? 


132 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên 3: Đó không phải là con mà là pháp sinh 
khởi. 

A.Sujin: Về mặt bản chất thì đó không phải là một ai 
đó, mà đúng là một thực tại. Nó chỉ sinh khởi do duyên và 
thực hiện chức năng của mình. Nhưng do tích lũy vô minh 
của chúng ta nên thông thường, vẫn có sự chấp vào “đây 
là giới của tôi”, đây là sự giữ giới của tôi. Cho đến khi có 
hiểu biết đúng cùng với chánh niệm sinh khởi để hiểu rằng 
thực tại đang sinh khởi này là vô ngã không phải là a1 cả. 

Đề chúng ta có thể hiểu rõ hơn về sila. Tôi lại đặt câu 
hỏi lần nữa. Hiện giờ có sila không? Hiện giờ chúng ta 
đang ngồi, không sát sinh, không trộm cắp mà chỉ chú ý 
lắng nghe, nếu có hiểu biết, khi đó có thiện và cũng được 
coi là có sila, có giới. Tất cả các thiện pháp (kusala) đều là 
sila. Nhưng đó mới chỉ là sila thôi, chưa phải là adhi sila. 
Chỉ đến khi có chánh niệm cùng hiểu biết sinh khởi và hiểu 
được đúng thực tại hiện giờ như nó là, khi ẫây sẽ không còn 
hoài nghi về sự khác biệt giữa Giới và Giới cao thượng. Đó 
là những mức độ khác nhau của thiện pháp. 


Mọi người: Sadhu, sadhu, sadhul 


133 


PHÁP ĐÀM VỚI CÁC VỊ SƯ 
Sài Gòn, chiều 02.09.2013 


A.Swjin: Hiện giờ đang có cái thấy. Đức Phật biết rõ 
thực tại này bởi vì lúc nào cũng có cái thấy: nhiều năm 
trước, nhiều kiếp trước và trong tương lai vẫn vậy. Bây giờ 
chúng ta có thê nghĩ về cái thấy, tất cả mọi người đều có 
thê nghĩ về cái thấy, nhưng nó là gì? Có cái thấy nhưng ai 
tạo ra cái thấy? Nó không thể sinh khởi do ý chí, phải có 
duyên để cho chúng sinh khởi. Nếu không có nhãn căn, 
không có đối tượng được thấy thì không thê có nhãn thức 
sinh khởi bây giờ. Bất cứ khi nào ta mở mắt thì cái được 
thấy đã ở đó rồi. Ta luôn có ý niệm về cái được thấy, nhưng 
trước khi có suy nghĩ hay ý niệm về cái được thấy thì nó đã 
có ở đó rồi. Khi ta mở mắt, ở khoảnh khắc ấy không thể nói 
là không có gì cả. Cái xuất hiện lúc đó chỉ là một thực tại, 
dù ta không đặt tên hay gọi nó là một cái gì đó. Nó khác với 
cái thấy, nó là cái được thấy hiện giờ. Vậy hãy hiểu thực 
tại ngay chính lúc này đây. Nhưng cần phải có thời gian để 
thấy được răng tất cả những gì xuất hiện không phải là gì 
khác ngoài các thực tại khác nhau. Nhưng nếu không dùng 


134 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


ngôn từ, người khác sẽ không thấy được sự khác biệt giữa 
các thực tại ấy. Chính vì vậy ta có từ “cái thấy”, nhưng dù 
chúng ta dùng từ trong ngôn ngữ nào đi nữa thì vẫn đề chỉ 
tới thực tại đó mà thôi. Ngôn từ của bất cứ ngôn ngữ nào 
không thê thay đổi đặc tính của cái thấy hiện giờ, cũng như 
không thể thay đổi đặc tính của cái được thấy. Khi ta mở 
mắt, trong tích tắc đã có ý niệm về cái được thấy là gì. Tuy 
nhiên, khoảnh khắc của cái thấy không giống với khoảnh 
khắc có suy nghĩ về cái được thấy. Hiểu vậy chính là hiểu 
biết đúng về vô ngã, rằng không có ai ở đó cả. Nếu không 
sẽ không có cách nào hiểu được bản chất của cuộc sống, 
hay của thế giới, hay bất cứ thứ gì theo nghĩa tối hậu. 

Vị sự 2: Sư muốn nói về kinh nghiệm khi sư thực hành 
thiền, có khoảnh khắc dường như sư có thê kinh nghiệm 
sự tiếp nối của thực tại nhưng không có hiểu biết ở đó, như 
vậy có phải là thực hành đúng không? 

A.Sujin: Hãy quên những gì không có hiểu biết trong 
đó. Vì ngoài hiểu biết, cái còn lại đó thật ra là sự dính mắc 
vào kinh nghiệm và vào cái gọi là “tôi”. Bởi vì hiện giờ 
kinh nghiệm đó đã qua rồi. Cái có thể được hiểu là những 
gì đang xuất hiện trong hiện tại. Hiện giờ ai đang suy nghĩ 
về kinh nghiệm trước đây đã qua? Và hiện giờ đang không 
có hiểu biết rằng cái đó đã qua rồi. Cũng giỗng như khoảnh 
khắc trước đây thôi, nó đã diệt đi rồi không còn nữa. Đây 
chính là cách để có được sự xả ly với những dính mắc vào 


135 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


đủ loại đối tượng. Bất cứ khi nào có vô minh và dính mắc, 
sẽ không có sự xả ly. Bất cứ lúc nào có trí tuệ, khi ấy cũng 
có sự xả ly. Chúng ta phải luôn nhớ điều này, nếu không 
dính mắc sẽ lại luôn có mặt. Bất cứ khi nào có sự dính mắc 
nhưng ngay sau đó có trí tuệ sinh khởi, trí tuệ sẽ hiểu rằng 
dính mắc đó là không đúng đắn. 

V† sự 2: Trong sự thực tập có những câu thường được 
nghe nhắc nhở như “đây không phải là tôi”, “không có ai 
cả”, “đó chỉ là cái thấy”, khi đó nên thực hành như thế nào 
cho đúng? 

A.Sujin: Khi sư nói đến thực hành cho đúng, thì hàm 
ý của sư với từ “thực hành” là gì? 

Vị sư 2: Đó chỉ là cái tâm nó tự động suy nghĩ như vậy. 

A.Sujin: Chừng nào chưa có hiểu biết ở khoảnh khắc 
này thì hiểu biết chưa thể được phát triển. Không ai có 
thê vội vã hiểu nhiều hơn là cái mà ta đang hiểu hiện giờ. 
Nó cần phải được bắt đầu từ khoảnh khắc này rồi mới đến 
khoảnh khắc khác. Từng chút một, một cách rất từ từ, ở bất 
cứ lúc nào. Không phải chỉ riêng cái thấy, mà cả khoảnh 
khắc sư nói đến, suy nghĩ đó cũng không phải là ta. Chính 
vì thế nghiên cứu giáo lý là vô cùng cần thiết. Nếu không 
mỗi người sẽ lại có những ý niệm riêng của mình. 

Vị sự 2: Việc học và nghe pháp sẽ dẫn đến có chánh 
niệm. Vậy thì việc có chánh niệm thì chí phụ thuộc vào 
việc nghe và học pháp hay sao? 

136 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


A.Sujin: Nếu không phải là như vậy thì ta đi theo cái 
gì đây? Chúng ta đã nghe rất nhiều về vô minh; theo thập 
nhị nhân duyên, vô minh sẽ tạo duyên cho hành, nhưng 
chúng ta lại không hề hiểu gì về vô minh trong khi bây giờ 
đang có vô minh. Chúng ta vẫn tiếp tục nói về vô minh, 
nhưng nó có mặt ở bất cứ thời điểm nào không có hiểu 
biết và có bất thiện pháp. Bây giờ có thê có cái hiểu về vô 
minh. Còn khi có hoài nghi về vô minh là gì và nó ở đâu, 
ở khoảnh khắc đó không có hiểu biết đúng. Hiểu thế nào là 
vô minh cũng là bắt đầu của hiểu biết. Nếu chúng ta không 
biết rõ về vô minh thì làm sao chúng ta có thê thoát khỏi 
vô minh đây? Đề có thể tận diệt được các bất thiện pháp thì 
cần phải có hiểu biết đúng về cái đang có mặt. Với sự khởi 
đầu của hiểu biết về vô minh, trí tuệ sẽ dần dần biết được 
sự khác biệt (giữa khoảnh khắc có vô minh và khoảnh khắc 
không có vô minh). 

Vị sự 2: Như bà thường dạy, phải biết khoảnh khắc 
hiện tại là vô ngã. Vậy còn về vô thường và khổ? 

A.Sujin: Hiện giờ chỉ có cái thấy hay có cả những thực 
tại khác? Ở khoảnh khắc của cái nghe, sẽ không có cái 
thấy, đúng không? Điều đó có nghĩa rằng cái thấy sinh và 
diệt trước khi cái nghe sinh khởi, và rồi lại không có cái 
nghe nữa. Đây chính là sự vồ /hưởng của các thực tại, và 
tuệ giác hiểu rằng cần phải có một thực tại sinh và diệt đi 
để rồi các thực tại khác lại sinh khởi, và hiểu biết ấy sinh 


137 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


ra là bởi do duyên chứ không phải do cái gì khác. Bình 
thường mọi khoảnh khắc đều như vậy, nhưng nếu không có 
giáo lý thì ai biết được những điều ấy đây? 

Vị sự 2: Vậy còn về Khổ? 

A.Sujin: Tương tự, chúng ta hãy suy xét về các thực 
tại, chăng hạn như cái thấy, nó sinh khởi trong một thời 
gian vô cùng ngắn ngủi và rồi lại diệt đi. Vậy có hữu ích gì 
đây khi một thứ chỉ sinh khởi trong thời gian vô cùng ngắn 
ngủi, rồi lại diệt đi, không bao giờ quay trở lại? 

Vị sự 2: Ý bà nói về sự bất toại nguyện, về Khô? 

A.Sujin: Đó chính là Tứ diệu đề thứ nhất - Khổ đề. Tứ 
diệu đề là để nói đến tất cả các thực tại hữu vi sinh và diệt. 
Thực tại kinh nghiệm Niết bàn hiện giờ chưa sinh khởi. 
Vậy chưa aI hiểu được kinh nghiệm của khoảnh khắc đó. 
Bắt kế đối tượng là gì thì thực tại sinh khởi và kinh nghiệm 
đối tượng ấy đều diệt đi, chính vì vậy không phải lúc nào 
cũng có tâm siêu thế. 

V† sự 2: Ngoài việc nghe pháp, còn có nguyên nhân 
nào khác để chánh niệm sinh khởi không? 

A.Sujin: Ngoài việc nghe, cần phải suy xét về những 
gì được nghe một cách rất thường xuyên cho đến khi sinh 
khởi cái hiểu thực sự về cái được nghe. Chính vì vậy trong 
kinh điển có nói đến 3 mức độ khác nhau của Trí tuệ , tức 
là Văn tuệ - Sutta mayapamna , Tư tuệ- Citta mayapanna , 


138 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Bhavana mayapamna - Tu tuệ. Như đại đức Ananda, ngài 
đã nghe Đức Phật giảng pháp, nhưng không chỉ nghe mà 
còn suy xét rất nhiều về những gì được nghe và sau đó, 
nói lại cho những người khác về những gì được nghe. Vì 
vậy, Ngài được gọi là Pahu SŠu#a, người đã nghe nhiều, và 
Pahu Sacca là người đã nghe đúng. 

Chỉ nghe pháp thôi thì chưa đủ. Nếu chỉ nghe một hay 
hai từ thôi cũng chưa đủ. Hiểu biết cần phải rộng hơn và 
sâu hơn. Chỉ một từ Dhamma- Pháp thôi đã bao trùm tất 
cả. Bởi vì đhamma - pháp là bất cứ cái gì là thực, cho nên 
bất cứ cái gì là thực cũng là đhamma - pháp. Hiện giờ có 
ai có thể nói là mình đã hiểu dhamma một cách sâu sắc và 
rõ ràng không? Chính vì vậy chúng ta vẫn cần phải tiếp 
tục nghe, nghiên cứu. Kế cả các vị A la hán vẫn còn tiếp 
tục nghe Đức Phật thuyết giảng, các Ngài vẫn tới gặp Đức 
Phật. Bởi vì các vị biết rằng Tuệ giác của các vị không lớn, 
không vĩ đại như Đức Phật. 

Vị sự 2: Sư muốn biết thêm ý nghĩa của Tu tuệ. 

A.Sujin: Từ Bhavana ở đây có nghĩa là sự phát triên, 
đó là phát triển hiểu biết đúng, nếu nói đến phát triển, có 
nghĩa là nó phải phát triển một cách từ từ, nó lớn mạnh một 
cách từ từ, từ kiếp này sang kiếp khác. 

Người phiên dịch: Như vậy Bhavana- Tu tập có phải 
là ai đấy đang làm cái gì đấy không ạ? 

139 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


A.Sujin: Nếu cho rằng đó là “ai đây làm một cái gì 
đấy” là sai, nó có nghĩa là chỉ hiểu đúng mà thôi. Hiện giờ 
tất cả mọi người đang làm một cái gì đây, đúng không? Nếu 
theo nghĩa chế định, tất cả mọi người đều đang thấy, mặc 
dù không cần phải có để thấy. Bây giờ đang có cái nghe 
mặc dù chẳng ai phải có gắng để nghe. Như vậy chăng ai 
có thể làm cái gì cả, nhưng tất cả những thực tại ấy đều có 
thê được hiểu. Đây chính là con đường đúng, con đường 
Chánh đạo. 

Chi thứ hai của Bát chánh đạo là vi/aka- tâm sở tầm, vẫn 
được dịch là Chánh tư duy. Bản thân vitakka -tâm sở tầm 
cũng có nhiều giai đoạn khác nhau, thông thường ta mới 
chỉ hiểu được một khía cạnh nhỏ của tâm sở tầm. Nhưng 
tính chất của vitaka đã sinh khởi trước khi có cái mà chúng 
ta vẫn gọi là suy nghĩ - tư duy. Chánh tư duy và Tư duy 
khác nhau. Vitakka không sinh khởi với các tâm quả như 
thấy- nghe- ngửi -nếm- xúc chạm. Thông thường vitakka 
sinh khởi ngay sau khi các tâm quả thấy, nghe, ngửi, nếm, 
xúc chạm đó diệt đi. Bây giờ có lúc có âm thanh, rồi không 
có âm thanh, rồi lại có âm thanh, vitakka đã sinh khởi trước 
khi âm thanh diệt đi rồi. Tại sao Đức Phật lại dạy về tất cả 
những điều này? Đức Phật dạy điều ấy để những ai có tà 
kiến suy xét và hiểu được rằng không có ai cả mà tất cả chỉ 
là các thực tại sinh khởi, đảm nhận chức năng của mình 
rồi lại diệt đi. Ở khoảnh khắc của suy nghĩ, thực tại khi đó 
140 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


là gì? Vẫn không có ai cả, từ khi sinh ra cho đến khi chết 
đi, từ kiếp này sang kiếp khác. Nếu không phải vậy, chúng 
ta có thê nói Đức Phật đã giác ngộ gì đây? Nếu Đức Phật 
không biết về tất cả những thực tại hiện giờ thì Đức Phật 
biết về cái gì đây? Vậy sự giác ngộ đó là về cái gì? Nhưng 
Đức Phật đã giác ngộ bởi vì Ngài biết về tất cả những cái 
øì là thực hiện giờ. 

Vị sự 2: Khi đã hiểu rằng tất cả các thực tại đều là vô 
ngã thì tại sao Đức Phật lại chế ra giới sám hối cho các chư 
tăng. Bởi vì sám hối nghĩa là về những việc đã làm trong 
quá khứ. 

A.Sujin: Không phải chỉ có các vị tỳ kheo mà tất cả 
các chúng sinh đều có những khoảnh khắc thấy, nghe, của 
thiện và bất thiện. Là một vị tỳ kheo không có nghĩa rằng 
không còn phiền não nữa. Nhưng sau khi nghe Đức Phật 
thuyết pháp, ta bắt đầu biết được những tích lũy riêng của 
mình, đề xác định việc sẽ tiếp tục phát triển hiểu biết dưới 
hình thức của một vị ty kheo hay là một người cư sỹ. Khi 
quyết định trở thành một vị tỳ kheo, ta phải biết rõ sự khác 
biệt của việc sống cuộc đời của một vị tỳ kheo và của một 
cư sỹ tại gia. Lúc khởi đầu (khi Đức Phật mới thành lập 
Tăng đoàn), không hè có các giới luật của các vị tỳ kheo. 
Khi một số vị tỳ kheo không giữ được cuộc sống phạm 
hạnh thì Đức Phật mới bắt đầu chế ra các giới. Trước khi 
thiết lập một giới luật, Đức Phật tập hợp các vị tỳ kheo 

141 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


và hỏi ý kiến các vị là liệu có lợi ích không, có phù hợp 
không đề chế ra các giới đó. Và mỗi giới luật đều được sự 
tán đồng của tất cả các vị tỳ kheo ở thời điểm ấy. Như vậy 
bất cứ ai muốn trở thành một vị tỳ kheo cần phải biết rằng 
liệu mình có giữ được giới không? Vì vậy các vị tỳ kheo 
sẽ tự biết khi những gì mình làm là phạm giới. Nhưng Đức 
Phật có rất nhiều bi mẫn, Ngài biết rằng mọi người vẫn còn 
nhiều phiền não, chính vì vậy có những mức độ khác nhau 
trong cuộc đời của một vị sư. Điều ấy cho phép các vị tỳ 
kheo có thê sám hồi với mục đích không còn tái phạm nữa. 
Như vậy cuộc đời của các vị tỳ kheo thật sự rất thanh cao 
và đáng được kính trọng trong quyết định trở thành một vị 
tỳ kheo của mình. Nếu như một vị sư nào đó phạm trọng 
giới thì Đức Phật gọi là ác 7} kheo. Nghĩa tương ứng của 
nó là “người ăn trộm” bởi khi họ không xứng đáng với 
phạm hạnh của một vị tỳ kheo thì cũng giống như là đã ăn 
trộm vật thực cúng dường của các thí chủ. Ngài dùng từ đó 
để giúp cho các vị tỳ kheo thực sự hay biết về ý nghĩa của 
việc trở thành một vị tỳ kheo. 

Bây giờ chúng ta quay về với Vitakka, ở mỗi khoảnh 
khắc sau cái thấy, cái nghe v.v... đã có Viaka- Chánh tr 
đuy, một trong các chi của Bát chánh đạo. Và như vậy thì 
không có ai làm gì, không có ai thực hành Bát chánh đạo. 
Chỉ có các tâm và các tâm sở sinh khởi và đảm nhận chức 
năng của chúng mà thôi. Ở khoảnh khắc ta nghĩ “tôi đang 
142 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


làm cái này”, về mặt bản chất chỉ có tâm sinh khởi và suy 
nghĩ. Kê cả ở khoảnh khắc này, thân đang ngồi, nhưng sẽ 
đứng dậy chỉ khi tâm muốn như vậy. Thân không thể biết 
gì cả, nó không thể kinh nghiệm gì cả, nó thậm chí cũng 
không biết tâm suy nghĩ cái gì. Thân không thê cử động 
hay làm bắt cứ gì trừ phi có tâm sinh khởi muốn cử động, 
muốn làm việc này việc kia. Chính vì vậy thân là một thực 
tại không kinh nghiệm gì cả, còn tâm là thực tại có khả 
năng kinh nghiệm. Bắt cứ khi nào tâm sinh khởi thì nhiệm 
vụ của nó là kinh nghiệm một cái gì đó, còn thân thì không 
thể kinh nghiệm một cái gì cả và chúng khác nhau. Chúng 
ta dùng hai từ khác nhau “danh” và “sắc” bởi đặc tính của 
chúng khác nhau. Hiện giờ đang có danh và sắc. Sắc là 
thực tại không kinh nghiệm gì cả, dù nó là cứng hay mềm 
hay một tính chất nào đó, thì nó cũng không kinh nghiệm 
gì cả. Chúng ta gọi đó là sắc. Danh - thực tại có khả năng 
kinh nghiệm đối tượng bao gồm hai loại: Thực tại dẫn đầu 
trong việc kinh nghiệm một đối tượng gọi là tâm; những 
thực tại làm nhiệm vụ nhớ lại, thích hay là không thích 
v.v... được gọi là tâm sở. Hiện giờ về thực chất, chỉ có các 
thực tại đang sinh khởi và diệt đi rất nhanh do những duyên 
riêng của chúng. Ở khoảnh khắc không có hiểu biết, lúc đó 
là vô minh. Nếu không chúng ta sẽ không thể thấy được 
vô minh trong một ngày là rất nhiều, ở bất cứ khoảnh khắc 
nào không có thiện pháp. Khi chúng ta lắng nghe Giáo 


143 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


pháp của bậc giác ngộ và có hiểu biết thì ở khoảnh khắc đó 
thì không có vô minh, bởi vì với hiểu biết không sinh khởi 
cùng với vô minh. Càng có thêm hiểu biết thì càng bớt vô 
minh. Đó chính là quá trình phát triển hiểu biết đúng. Trí 
tuệ là thực tại tốt nhất trong tất cả các thực tại hữu vi. Nó 
có thê hiểu được bất kỳ những gì xuất hiện trong hiện tại, 
một khi nó được phát triển tới mức độ đó. Nhưng khi trí tuệ 
vẫn chưa đạt được tới mức độ đó thì khoảnh khắc hiện giờ 
vẫn chỉ là khoảnh khắc của phát triển trí tuệ để dần dần nó 
có thể đạt được mức độ ấy. Tiến trình ấy diễn ra từ từ, cũng 
giống như việc ta cầm chuôi một con dao vậy. Kể cả khi 
dấu ấn tay của ta không thể hiện trên cán dao nhưng một 
ngày nào đây cán dao sẽ bị mòn đi. Chính vì lý do đó, các 
vị tỳ kheo đi theo Đức Phật bất cứ khi nào Ngài di chuyên 
để họ có thể được nghe Pháp từ Ngài. Sau khi nghe, mỗi 
một người lại có những suy xét khác nhau. Chính vì vậy 
mỗi người lại có thiên hướng hay năng lực ở những khía 
cạnh khác nhau. Chắng hạn có vị là đệ nhất (thượng thủ) 
thần thông, có vị là đệ nhất trí tuệ, v.v... 

Vị sự 1: Khi có ý nghĩ kiểm tra xem trong hiện tại có 
chánh niệm không hay nó đang chánh niệm về đối tượng 
gì, phải chăng ngay khi nghĩ như vậy là đã rời khỏi chánh 
niệm? 

A.Sujin: Bất cứ khoảnh khắc nào không có hiểu biết, 
khoảnh khắc ấy đều là không có chánh niệm. Đức Phật 
144 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


dạy chúng ta về bản chất của chánh niệm, chánh niệm là 
gì? Cũng như là Đức Phật đã dạy về những thực tại như cái 
nghe, tàm, quý v.v... Chánh niệm là một thực tại thiện và 
nó sinh khởi với tất cả những tâm thiện. Khi nghe pháp nêu 
ở khoảnh khắc có cái hiểu đúng thì ngay tại khoảnh khắc 
đó đã có chánh niệm rồi. Ở khoảnh khắc của bồ thí, ở đó 
có chánh niệm, nó biết về thiện pháp. Chính nhờ đó mới 
có việc bố thí cho người khác vì lợi ích của họ. Ở khoảnh 
khắc của trì giới cũng có chánh niệm. Chánh niệm này 
không giống như chánh niệm ở khoảnh khắc bồ thí cho 
những người khác. Khi đó chánh niệm biết về thiện pháp 
không làm tốn hại đến người khác. Ở khoảnh khắc nghe 
pháp và có hiểu biết đúng cũng có chánh niệm, nhưng nó 
cũng khác với chánh niệm ở khoảnh khắc bồ thí và trì giới. 
Hiện giờ tất cả các tâm sở đều đang phát triển để đến một 
lúc nào đó, có khoảnh khắc chánh niệm sinh khởi hay biết 
về thực tại hiện giờ một cách trực tiếp, về những thực tại 
đã được nghe rất nhiều lần, ví dụ như cái thấy chăng hạn, 
rằng không có ai trong đó cả. Khoảnh khắc đólà khoảnh 
khắc kinh nghiệm trực tiếp chỉ cái đang xuất hiện. Khoảnh 
khắc đó không giống như những khoảnh khắc khác, nó là 
khoảnh khắc sinh khởi với hiểu biết về thực tại đó. Như 
vậy ta có thể xem xét xem liệu hiện giờ hiểu biết mới chỉ 
ở mức độ hiểu lý thuyết về những gì được nghe, hay đã là 
hiểu biết về đặc tính cụ thể của thực tại đó, chăng hạn đặc 


145 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


tính của thực tại sinh khởi để thấy. Vô minh không thê là 
duyên cho chánh niệm. Vô minh không phải là một chị của 
Bát chánh đạo. 

VỊ sự T: Khi Achaan nói chánh niệm kinh nghiệm thực 
tại thì liệu lúc đó có chánh niệm thực sự hay không hay là 
ý niệm về thực tại? 

A.Sujin: Chánh niệm chỉ có thể sinh khởi do duyên. 
Giống như là cái thấy và cái nghe sinh khởi do duyên, 
cũng hệt như vậy, chánh niệm cũng chỉ sinh khởi do duyên. 
Cetana hay tư tâm sở là một thực tại sinh khởi với tất cả 
các tâm thiện cũng như tâm bất thiện. Có cetana- tư với 
hành động bắt thiện như sát sinh hoặc với hành động thiện 
như nghe pháp, bố thí, v.v... Ở mọi khoảnh khắc đều có 
cetana, nhưng cetana có thê là thiện hoặc bắt thiện. 

Đức Phật chưa bao giờ nói rằng cetana là một chi của 
Bát chánh đạo. Đức Phật chỉ nói đến tám tâm sở- tám chỉ 
như ta đã biết. 

Bắt cứ khi nào có sự cô ý đề làm cái gì đó, lúc đó cũng 
đồng nghĩa với việc có ý niệm về ngã bởi khoảnh khắc đó 
không có cái hiểu về vô ngã. Việc có ý làm thế này hay làm 
thế kia cũng là một thực tại, không phải là ngã, không phải 
là “ta” cố. Bất cứ ai đọc Tam tạng nhưng không có hiểu 
biết đúng sẽ nghĩ rằng có một “ai” đây cần phải đi theo lời 
dạy của Giáo lý, thay cho hiểu đúng rằng không có một ai 
cả. Chăng hạn như giữ giới tránh xa sự sát sinh. Nếu không 


146 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


có hiểu biết đúng thì ta sẽ đọc giới đó như là Đừng sát sinh, 
như là một lời ra lệnh. Nhưng thực chất Đức Phật không 
trình bày như vậy. Điều gì xảy ra tùy thuộc vào sự hiểu 
biết. Nếu ở khoảnh khắc đó có hiểu biết rằng sát sinh là 
làm tôn hại chúng sinh khác, nó sẽ làm duyên cho việc giữ 
được giới không sát sinh, chứ không có “người” nào làm 
việc đó cả. Chính vì vậy có những từ như là thiện pháp và 
bắt thiện pháp. Nếu chúng ta nói với một ai đó rằng người 
nảy là một người tốt thì thực chất, điều ấy chỉ có nghĩa là ở 
người nảy có sự sinh khởi của tâm thiện một cách thường 
xuyên. Nhưng ở những khoảnh khắc khác, khi có những 
bất thiện tâm sinh khởi, liệu ta có thể nói rằng người ấy là 
người tốt nữa không? Nên cần phải hiểu về mặt tối hậu là 
không có người tốt hay người xấu, mà thực chất chỉ là các 
pháp bất thiện hay pháp thiện đã sinh khởi. Vậy cái thấy là 
thiện không? Hiện giờ có cái thấy, nó có thiện không? 

VỊ sự T: Nếu nói là thiện thì có thê trong khái niệm 
chứ trong thực tại thì cái thấy nó chỉ thấy, không có thiện 
và bất thiện? 

A.Suj/m: Sư đã trả lời chính xác. Những lời dạy của 
Đức Phật rất chi tiết, chính vì vậy được gọi là những lời 
chân lý. Cái thấy thì là một tâm quả, nó có thể là quả của 
nghiệp thiện hoặc bất thiện. Nếu là quả của nghiệp bất 
thiện, cái thấy sẽ thấy đối tượng không khả ái. Nếu là quả 
của nghiệp thiện, cái thấy sẽ thấy đối tượng khả ái. Nhưng 


147 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


về mặt bản chất, cái thấy chỉ thấy mà thôi. Bây giờ ta sẽ 
biết thêm một từ khác, không phải thiện mà cũng không 
phải bất thiện. Từ đó là avyakata- vô ký, nó để chỉ tất cả 
các thực tại không phải là thiện hay bất thiện. Tất cả các 
thực tại không phải là thiện và bắt thiện thì đều là avyakata 
-thực tại vô ký. 

Vậy cái thấy không phải là thiện cũng không phải là 
bất thiện mà là avyakata- vô ký. Thiện không thể là bất 
thiện, bất thiện không thể là thiện và hai thứ đó không thể 
là vô ký. 


Mọi người: Sadhu, sadhu, sadhul 


148 


Sài Gòn, chiều 02.09.2013 


Vị sự 1: Trong cách hướng dẫn của Achaan, Bà khuyến 
khích mọi người kinh nghiệm thực tại từ cái thấy, cái nghe. 
Vậy theo Bà liệu có nên kiểm tra xem trong sự kinh nghiệm 
đó có chánh kiến không hay là có tà kiến ví dụ tôi đang 
kinh nghiệm, tôi như thế này thế kia? 

A.Sujin: Hiện giờ có âm thanh không? Hiện giờ đang 
có âm thanh cũng như có các thực tại khác như thấy- nghe 
-ngửi -nêm -xúc chạm, tất cả thực tại này là vô ngã, không 
trường tồn, đều sinh và diệt, Đức Phật đã dạy cho chúng 
ta về bản chất của những thực tại đó, đều không phải là ai 
đó, mà là các thực tại sinh khởi do duyên ,và sau khi sinh 
khởi thì chúng diệt đi chứ không tổn tại kéo dài. Đức Phật 
khuyến khích chúng ta suy xét liệu những gì Ngài giảng có 
đúng hay không, chắng hạn như về cái thấy, nếu cái thây 
không diệt đi thì sẽ không thê có cái nghe, âm thanh xuất 
hiện. Hiện giờ có cái thấy, cái nghe, và suy nghĩ, điều đó 
chứng tỏ các thực tại ấy đã sinh khởi và diệt đi. Nhưng điều 
ây đã không được nhận biết. Nếu có cái ý niệm cho rằng 


đây là “tôi” thì đó cũng chỉ là một thực tại trong chuỗi thực 
tại sinh và diệt tiếp nối lẫn nhau. 


149 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Vị sự 1: Nếu ngay đó có một ý niệm nghĩ rằng tôi đang 
thấy, tôi đang nghe thì chỉ nhận biết đó cũng là một thực 
tại? 

A.Sujin: Cái thây có thực không? 

VỊ sự TI: Có thực. 

A.Sujin: Và cái đó chính là ý nghĩa của từ /c rại. Tất 
cả chúng ta đều nghe và thấy rất nhiều thứ trong một ngày 
và đều nghĩ rằng tôi đang thấy và tôi đang nghe. Nhưng cái 
thấy là gì, cái nghe là gì? Chúng đã qua rồi, chỉ có tưởng 
-sanna- ghi nhớ và tiếp tục nghĩ về cái đã diệt đi: “tôi đã 
nghe cái này”, “tôi đã thấy cái kia”. Nhưng cái nghe, cái 
thấy đã diệt đi hoàn toàn rồi, ai có thể tìm thấy được nó 
đây? 

Vị sự 1: Khi có suy nghĩ về cái được thấy, được nghe 
thì cũng có suy nghĩ là tôi đang thấy tôi đang nghe. Có phải 
Achaan muốn nói rằng chúng ta không nên cô gắng chuyên 
đổi một cái gì hết mà chỉ nhận ngay cái suy nghĩ tôi đang 
thấy, tôi đang nghe đó cũng là một thực tại. Bản thân sự 
suy nghĩ đó cũng là một thực tại đang sinh khởi. 

A.Sujin: Ta sẽ làm gì nếu không phải như vậy. 

Vị sự 1: Chỉ là chấp nhận và thấy đó là một thực tại 
chứ không có ta trong đó, có phải như vậy không? 

A.Sujin: Vậy ai là người chấp nhận? 

Vị sự 1: Đôi lúc có cái hiểu rằng chỉ là cái tâm đang 
150 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


kinh nghiệm nhưng đôi lúc có suy nghĩ rằng tôi đang suy 
nghĩ. Nó thường trộn lẫn hai cái qua lại như vậy. 

A.Sujin: Nêu như không có thực tại là suy nghĩ sinh 
khởi trước đó thì có thể có cái ý niệm răng tôi đang suy 
nghĩ không? 

Vị sự 1: Không thể có được. 

A.Sujin: Vậy bản thân suy nghĩ làm nhiệm vụ nghĩ 
chứ không phải là tôi suy nghĩ, đúng không? 

Vị sự I: Đúng vậy. 

Người phiên dịch: Cho phép con hỏi có phải ý của 
sư là muốn Achaan hướng dẫn một phương pháp hay một 
cách thức, đúng không ạ? 

Vị sự 1: Không phải. Ý sư muốn nói ở đây là: Tất cả 
thực tại là do duyên khởi, vậy cái xưa nay mình gọi là thực 
tập thì kỳ thực đó chỉ là kinh nghiệm những gì đang xảy ra 
và nó có xu hướng là không chuyền đổi hay chống đối bất 
cứ một cái gì vì tất cả những gì đang sinh khởi đều mang 
bản chất của thực tại. Như vậy cho dù bất cứ cái gì xuất 
hiện thì chỉ kinh nghiệm chứ không có ý muốn làm cái gì 
khác, phải vậy không? 

A.Sujin: Nếu nói “không làm gì hết” thì có nghĩa là 
phải có một trường hợp khác là “làm một cái gì đấy”. Vậy 


“làm một cái gì đây” là cái gì? 


Vị sự 1: Thường có xu hướng kiểm tra lại, ví dụ như 


151 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


thế này đã phải là chánh niệm chưa, đối tượng đó thuộc về 
thực tại hay khái niệm. 

A.Sujin: Cái đã xảy ra thì đã qua rồi, vậy ta còn có đối 
tượng nào để mà kiểm tra nữa đây? 

Vị sự 1: Như vậy nếu có mong muốn kiểm tra thì đó 
cũng là một sự dính mắc, một ảo tưởng về ngã không? 

A.Sujin: Chính là như vậy. Khi Đức Phật giác ngộ, 
Ngài đã nói là 7a đã nhìn thấy người xây nhà. Và ngôi nhà 
đó ở đâu? Ngôi nhà đó chính mỗi khoảnh khắc của luân 
hồi, hay một từ khác là „ẩn. Thực tại của uân là gì? 

VỊ sự I: Chỉ là cái sinh và diệt thôi, đó là nói theo lý 
thuyết. Còn nói theo một cách khác là cái đã sinh khởi. 

A.Sujin: Cái thây có phải là uân không? 

Vị sự I: Phải. 

A.Sujin: Trong ngũ uấn thì cái thấy thuộc về uân nào? 

Vị sự 1: Theo lý thuyết thì nó thuộc về thức uẫn. 

A.Sujin: Nó không “thuộc về”, nó /¿ thức uấn. thức 
sinh khởi và kinh nghiệm những đối tượng như đối tượng 
thị giác, âm thanh, mùi, vị hay đối tượng xúc chạm, tất 
cả những cái đó là thức. Đối tượng của ngũ thức là sắc. 
Sắc cũng là một uẫn. Riêng từng thứ ấy đã là uân rồi, chứ 
không phải chỉ tổng hợp những thứ ấy mới là uân. 

V† sự I: Như Achaan nói thì sự hiện bày ở đây chỉ là 
Ngũ uấn. Ngũ uân là do duyên khởi, nó biểu hiện ý nghĩa 
152 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


của Vô ngã. Vậy ví dụ trong lúc Achaan tọa thiền nhưng 
cái tâm bảo rằng không thích ngồi nữa muốn đứng lên thì 
lúc đó Achaan xử lý như thế nào? Nên tiếp tục ngồi hay 
đứng lên? 

A.Sujin: Nhưng tôi không ngồi thiền. 

Vị sự I: Vậy thì sư ngồi thiền, những lúc như vậy sư 
nên tiếp tục ngồi hay đứng lên? 

A.Sujin: Chúng ta nên làm một cái gì đấy hay là nên 
hiểu? 

Vị sự 1: Xin Achaan chia sẻ thêm chỗ này. Bây giờ sư 
cũng chưa biết thế nào là đúng. 

A.Sujm: Tôi sẽ không làm theo cái người khác bảo 
tôi làm. Nhưng tôi sẽ lắng nghe và hiểu, thay cho làm một 
cái gì đó. Tại sao Đức Phật thuyết pháp cho chúng ta? Đức 
Phật đã dạy chúng ta /vm hay hiểu? Nếu chỉ đơn giản là 
bảo mọi người hãy làm cái gì đó cụ thê thì Đức Phật đã 
không cần phải giảng pháp trong suốt 45 năm, nếu chỉ cần 
làm thôi và không cần hiểu gì cả. 

Vị sự 1: Vậy Achaan muốn nói răng việc đứng dậy hay 
ngồi tiếp tục không phải là vần đề mà vấn đề là phải có sự 
hiểu trong đó? 

A.Sujin: Hiện giờ chúng ta đang ngồi, đúng không? 
Chúng ta sẽ làm gì đây, hay là chỉ cần tiếp tục nghe pháp 
thôi? 


153 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


$arah: Tôi nghĩ rằng chúng ta luôn quên rằng tất cả 
các thực tại hữu vi đều vô ngã. Vừa rồi Achaan có nói khi 
có ý niệm phải kiểm tra xem liệu đã có chánh niệm về cái 
vừa sinh khởi hay chưa, thì khi đó đã có ý niệm về ngã có 
thê kiểm soát chánh niệm. Đúng là vậy. Bởi vì thực tại, 
chăng hạn cái thấy, đã sinh và diệt mất rồi. Vậy ý niệm 
kiểm tra hoàn toàn là ý niệm về ngã mà thôi vì có cái gì 
để kiểm tra nữa đâu? Ce/ana hay ý định, tư, là một trong 
những uẫn là Hành uần, nó là một thực tại hữu vi, nó sinh 
và diệt, nó sinh khởi do những duyên của nó và rồi diệt đi, 
không aI là cetana cả. 

Bây giờ ta có thê có ý niệm rằng chúng ta đang ngồi 
đây, nhưng về mặt thực chất, đó chỉ là suy nghĩ về ý niệm 
rằng tôi đang ngồi trong một căn phòng. Nhưng thực chất 
đều chỉ là các thực tại sinh và diệt, ví dụ như: cái thấy, cái 
nghe, sự xúc chạm, v.v..., chúng sinh khởi và tất cả đều 
chỉ là ngũ uẫn, chúng sinh và diệt tiếp nối lẫn nhau. Nếu 
có việc thay đối một tư thế nào đấy, điều đó cũng xảy ra do 
duyên, đó là hoạt động của ngũ uấn chứ không phải một 
ai đó ở bên ngoài tác ý để thay đổi theo một cách đặc biệt 
nào đó. Bất cứ khi nào có ý niệm rằng “ta” có thể lựa chọn 
một pháp khác ngoại trừ pháp đang sinh khởi hiện giờ để 
hay biết, thì đồng thời lúc đó cũng có tâm tham cùng với tà 
kiến cho rằng có một cái ngã có thể lựa chọn đối tượng của 
chánh niệm và hiểu biết. Cái mà chúng ta gọi là 8havana 


154 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


thường được dịch là 7iên, Tu thực chất là phát triển tâm 
rí, và sự phát triển tâm trí luôn xoay quanh cái hiểu của 
pháp hiện giờ đang xuất hiện, bởi vì mọi thứ đã được tạo 
duyên rồi. 

VỊ sự I: Về thực tại thì không có aI hết, không có tôi. 
Nhưng với sự hiểu biết của những người như chúng tôi và 
những người mới chưa có được sự hiểu biết đó, trong cuộc 
sông hàng ngày, nổi lên phiền não ví dụ như sân hận, muốn 
đánh người hay tham lam muốn lấy của người thì khi đó 
phải làm như thế nào? 

$arah: Tùy thuộc vào duyên khi đó. Kế cả đối với 
người chưa bao giờ được nghe giáo lý thì về mặt bản chất 
cũng chỉ là ngũ uẫn và tất cả các khoảnh khắc đó đều sinh 
khởi do duyên. Cho nên không có ai có thể quyết định 
được ở khoảnh khắc kia, loại duyên gì sẽ sinh khởi. Chăng 
hạn chúng ta không thể nào quyết định được rằng từ giờ 
tôi sẽ chỉ nói những lời ái ngữ. Kê cả có ý muốn đó thì điều 
ấy cũng không thê xảy ra nếu không có đủ duyên. Như vậy 
việc gì xảy ra không tùy thuộc vào mong muốn, vào ý định 
của mình, vạn pháp đều là do duyên. Nếu có duyên cho 
một điều nào đó xảy ra thì nó sẽ xảy ra. 

Vị sự I: Như vậy, nếu có mong muốn hoàn thiện cũng 
là dư thừa. Mỗi khoảnh khắc chỉ là do nhân duyên sinh 
khởi và khi nó sinh khởi thì ta biết là nó như vậy, chứ 
không cần thiết phải mong mỏi nó được tốt hơn hay là ta 


155 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


phải ngăn ngừa một cái gì đó đừng để không xảy ra. Tắt cả 
ta không thê đoán trước được. 

Sarah: Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái thấy. Cái thấy 
là tâm quả, nó là quả của nghiệp quá khứ, tùy vào nghiệp 
thiện hay bất thiện mà hiện giờ cái thấy nó sẽ thấy đối 
tượng dễ chịu hay khó chịu. Nó là quả của nghiệp quá khứ, 
không thể nào thay đổi được quả. Sau khi có cái thấy, một 
loại duyên hệ gọi là cận hành duyên, do những tích lũy 
trong quá khứ từ nhiều kiếp hay thói quen, có thể có tham 
hoặc sân với đối tượng vừa được thấy và được nghe. Chẳng 
hạn như hiện giờ chúng ta đang nghe Pháp, nếu có sự chú 
ý lắng nghe thì đó là bởi đã có tích lũy cho việc nghe và 
suy xét về Giáo lý. Hiểu biết từ việc nghe ấy có thể tiếp 
tục phát triển và lớn mạnh. Đó chính là sự phát triển tâm 
trí- bhavana. Nếu có hiểu biết đúng đắn về các pháp là vô 
ngã, sẽ có thể có duyên cho hiểu biết trực tiếp, bởi hiểu biết 
về lý thuyết- pháp học sẽ làm duyên cho pháp hành. Tắt cả 
các thực tại mà chúng ta nói đến như cái thấy, cái nghe, suy 
nghĩ, dính mắc, sỉ mê, trí tuệ v.v..., từng thứ trong đó đều 
là khanda- uẩn và đều là vô ngã. 

Ngoài những thực tại hữu vi mà chúng ta gọi là uẫn 
thì chẳng còn gì khác ở cuộc sống mà chúng ta đang sống. 
Nếu có những ý niệm rằng chúng ta phải thực hành hay 
làm cái gì đó đặc biệt, đó cũng chỉ là một suy nghĩ và suy 
nghĩ đó cũng được tạo duyên, nó sinh khởi do duyên. Bản 
156 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


chất của cái chúng ta vẫn gọi là thực hành hay thiền- tiếng 
Pali là Bhavana, mà dịch đúng là sự phát triển tâm trí thực 
chất chỉ là sự phát triển của trí tuệ cùng với các tâm sở 
đồng sinh. 

A.Sujin: Nếu Đức Phật ở đây thì các bạn sẽ làm gi 
nào? 

Vị sự I: Thì cũng là thấy, nghe, xúc chạm, không có 
gì khác. 

A.Sujin: Nếu có Đức Phật ở đây thì các bạn có nghe 
những gì Đức Phật giảng không? 

Trả lời: Có 

A.Sujin: Đức Phật đã không còn tại thế nhưng chúng 
ta vẫn còn những lời giảng từ khẩu ngôn của Ngài đã 
được truyền tụng cho tới ngày nay. Trước khi Đức Phật 
thuyết giảng, Đức Phật luôn nói từ 8/kk#„ve. Từ này có 
rất nhiều nghĩa chứ không chỉ có nghĩa là “tỳ kheo”. Từ 
này cũng để chỉ tất cả những người thấy được mối hiểm 
họa của vòng sinh tử luân hồi, của các thực tại hữu vi sinh 
và diệt do duyên không thê nào ngưng. Khi Đức Phật nói 
“Bhikkhuve”, đó cũng là một lời nhắc nhở để mọi người 
lắng nghe điều Ngài sẽ nói. Chúng ta có thê nói về điều này 
hay điều kia, nhưng Đức Phật luôn luôn dạy về cái đang 
xuất hiện hiện giờ, về cái thấy, về cái nghe, chúng được tạo 
ra bởi duyên hay bởi một người nào đấy? Nếu các thực tại 


157 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


ấy sinh khởi đo duyên, chúng có thuộc về ai không? Có ai 
sở hữu chúng không? Thực tại đã sinh và diệt hoàn toàn rồi 
thì không bao giờ trở lại nữa. Nếu xuyên thấu được điều 
Ấy, nó sẽ tạo duyên cho việc có sự xả ly với những thứ mà 
chúng ta vẫn cho là tôi hay là của tôi. Tuy nhiên, hiện giờ 
mức độ tuệ giác như vậy chưa sinh khởi, do chưa có đủ 
duyên cho sự sinh khởi của nó, cho nên khi có cái thấy thì 
ngay lập tức đã có một ý niệm về “tôi”; nếu không phải là 
tôi thì sẽ là ý niệm về một bông hoa, một cái bàn hay cái 
gì đó khác. 

Một trong thập thiện là sứa 72 kiến thành Chánh kiến. 
Nếu không có những lời chân lý của Đức Phật, làm sao có 
thể thấy được sự vô thường của những thực tại hiện giờ? 
Chúng ta chỉ có thể nghĩ rằng chăng có gì trường tồn mà 
thôi. Cuộc sống không trường tồn, ngày hôm qua không 
phải là ngày hôm nay và không phải là ngày mai. Và không 
có ai ở đó cả, bởi vì ngày hôm qua đã hoản toàn qua rồi. 
Ngày hôm nay của ngày hôm qua thì cũng giống như ngày 
mai của ngày hôm nay. Mọi thứ đều qua đi khi ngày mai sẽ 
tới. Cũng giống như cuộc đời này, kiếp trước và kiếp sau 
cũng vậy. AI biết được khi nào ta sẽ còn có cơ hội được 
nghe những lời những lời chân lý (vacca sacca) nữa đây? 
Vậy bây giờ hãy là lúc suy xét những gì được nghe, chẳng 
hạn như từ đhamma-pháp. Nếu chúng ta chưa từng được 
nghe thì sẽ không thê có ý niệm “pháp” là gì. Những người 
158 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


chưa nghiên cứu Pháp thì sẽ tưởng rằng từ “pháp” chỉ là có 
nghĩa là Giáo lý của Đức Phật mà thôi. 

Pháp thực chất là gì? Chính là khoảnh khắc này, bởi vì 
khoảnh khắc này cũng chính là một khoảnh khắc của vòng 
luân hồi. Nếu không có khoảnh khắc này thì có thể có vòng 
luân hồi không? Vì samsara - vòng luân hồi - là sự tiếp nối 
của các thực tại sinh và diệt, không thể kiểm soát, không 
thê có được nhờ ý chí. Không ai muốn bị đau ốm, bị mắt 
chân hay tay. Nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở bất 
cứ thời điểm nào. Ai làm cái đó? Chính là cái bàn tay vô 
hình. Thông thường, khi chúng ta làm các việc, chúng ta 
vẫn nghĩ rằng đây là cái tay đang làm, nhưng thực ra bàn 
tay ấy là cái mà không ai thấy được, là nghiệp đã tạo trong 
quá khứ. Nhân đã ở đó rồi nên nó có thể tạo ra quả ở bất 
cứ thời điểm nảo có thê. Không có ai ở đó cả. Tưởng hay 
trí nhớ thì không phải là bàn tay vô hình. Chức năng của 
tưởng chỉ là ghi nhận và đánh dấu. 

Chúng ta phải học về các thực tại mà chúng ta hoàn 
toàn chưa hay biết hiện giờ, đề hiểu rằng mỗi một thực tại 
đó đều là vô ngã. Nếu từng thực tại đều không phải là ngã 
thì làm gì có cái ngã, cái ta nào ở đây? Chăng hạn, cái thấy 
thấy chứ có ai thấy đâu? Suy nghĩ nghĩ, nó chỉ sinh khởi 
để nghĩ và rồi diệt đi, chỉ có một thế giới ở một thời điểm. 
Và cái suy nghĩ trước đó đã ở đâu rồi? Cái đã qua rồi thì 
không bao giờ trở lại, giống như một ngọn lửa đã tắt ngắm. 

159 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Tự ngã có thể năm ở đâu nữa đây? Đức Phật đã dạy tất cả 
những chỉ tiết ấy để mọi người có thể suy xét và thực sự 
hiểu rằng không có một cái ngã nào cả. 

Cái gì sinh ra, tôi sinh ra hay cái gì sinh ra? Hoàn toàn 
không có ý niệm nào về “tôi” ở khoảnh khắc của tái sinh, 
mà chỉ có thực tại sinh khởi mà thôi. Nếu không có thực 
tại thì sẽ không có chúng sinh nào cả. Nếu chỉ có thực 
tại “không có khả năng kinh nghiệm gì cả” sinh khởi thì 
cũng không có chúng sinh nào cả. Không hề có ý niệm 
rằng là “tôi” đã sinh ra khi ấy. Chỉ có cái tâm cùng với các 
tâm sở sinh khởi, là kết quả của một nghiệp đã tạo trong 
quá khứ., đề đảm nhận chức năng tái tục gọi là 2aƒisandhi 
kicca. Thức này tiếp nối tử thức của kiếp trước ngay lập 
tức không có sự gián đoạn. Như vậy tâm cùng tâm sở sinh 
khởi không có sự ngừng nghỉ. Các thiện cũng như bắt thiện 
được tích lũy từ tâm này qua tâm khác. Chính vì thế mọi 
người rất khác nhau. Ở thời Đức Phật có rất nhiều người 
đến nghe Đức Phật giảng. Một số vị đạt A la hán quả, một 
số vị đạt Thánh Bắt lai, một số vị đạt Thánh Nhất lai, một 
số vị đạt Thánh Dự lưu và một số thì không có sự chứng 
đắc nào cả. Việc chứng đắc tùy thuộc vảo trí tuệ đã tích lũy 
hiểu được chừng nào những gì Đức Phật dạy, chứ không 
dựa trên ý niệm riêng của mình hay của một người khác 
không phải là Đức Phật. Kê cả ở thời Đức Phật còn tại thế, 
cũng có rất nhiều tà kiến hiện hữu, và cũng không có ai có 
160 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


thể thay đổi tà kiến của những người ấy. Một trong những 
vị thầy lớn đương thời ở rất gần nơi cư ngụ của Đức Phật, 
nhưng cũng không bao giờ đến nghe Đức Phật giảng pháp. 
Thời đó có sáu người đứng đầu sáu trường phái triết học 
khác nhau và một trong số đó không bao giờ đến nghe 
Đức Phật giảng pháp. Chúng ta có thể thấy rằng, trong 
bất cứ cộng động nào luôn có những người không bao giờ 
đến nghe Đức Phật giảng pháp. Họ không thê tiếp nhận 
những luồng tư tưởng khác với các ý niệm mà họ bám chặt 
vào. Mặc dù Đức Phật thuyết giảng ở nhiều nơi khác nhau, 
nhưng những người không có tích lũy để nghe Ngài vẫn 
không tham dự. 

Đức Phật dạy rằng, thật ra là chúng ta sống một mình. 
Hiện giờ chúng ta có một mình không? Nếu có hiểu biết 
đúng thì sẽ thấy rằng không có ai cả nếu không có suy 
nghĩ. Cái thấy không biết có ai ở đây. Cái thấy là một yếu 
tố mà không thể sinh khởi nếu không có nhãn căn, mặc dù 
bây giờ nhãn căn chưa phải là đối tượng của chánh niệm 
và hiểu biết, nhưng chúng ta có thê thấy rằng nếu không có 
thực tại có thể tiếp xúc với đối tượng được thấy (đối tượng 
thị giác- cảnh sắc) thì không thể có nhãn thức sinh khởi để 
có cái thấy. Vậy tôi nằm ở đâu trong này? Cakkhu pasãda 
-sắc thân kinh ở mái, hay còn gọi là nhãn căn, là một thực 
tại nằm ở giữa mắt, bản thân nó không biết gì cả, nó không 
thể thấy nhưng có thể tiếp xúc với đối tượng thị giác, tức 


161 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


là cái có thể được thấy, và nó tạo duyên cho nhãn thức 
sinh khởi. Vậy có thể nói là mắt của tôi không? Đối tượng 
thị giác hiện giờ có phải là sắc của tôi không? Tâm là yếu 
tố dẫn đầu trong việc nhận biết, khi có duyên cho nó sinh 
khởi thì nó sinh khởi, nó có phải là tôi hay là ta không? 
Hay nó chỉ là một khoảnh khắc của cái có thể kinh nghiệm 
một đối tượng, nó sinh và diệt. 

Nếu không có ai từng chứng ngộ sự thực mà Đức Phật 
đã thuyết giảng dạy thì cũng không có ai có thể được coi 
là savaka -Thanh văn đệ tử phật. Khi Đức Phật giảng bài 
kinh đầu tiên, một trong số những người nghe bài pháp 
này đã có đủ tích lũy để xuyên thấu sự thật mà Đức Phật 
nói tới và đã trở thành một vị Tu đà hoàn. Cái đó có phải 
là thực hành không? Nó có giống như cái chúng ta vẫn coi 
là thực hành- thiền đi, thiền ngồi - không? Dù ta đang ngồi 
tư thế nào, đang đi hay đang làm øì, nếu không có hiểu biết 
thì không phải là theo lời dạy của Đức Phật. Nếu chúng ta 
nghe đi, nghe lại và cứ tiếp tục nghe để phát triển hiểu biết 
một cách dần dần, đến khi trở nên vững chãi, khi đó gọi là 
sacca nanãra - hiểu biết rõ rảng về Tứ đề. Đức Phật dạy 
nhiều khía cạnh khác nhau để giúp những người có ít hiểu 
biết suy xét về những thứ đó, để thấy được sự thật về mức 
độ trí tuệ của mình. 

Khi có rất ít hiểu biết, nó có thể tạo duyên cho những 
suy nghĩ che lấp hiểu biết đúng hay suy nghĩ chân chánh. 
162 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Giáo lý và các thực tại mà Giáo lý đề cập tới là vô cùng vi 
tế. Nếu ta có hiểu biết đúng về sự vi tế của các thực tại, sẽ 
giảm bớt sự dính mắc vào việc chứng đắc hay muốn đạt 
được gì đó ngoài việc hiểu biết thêm về các thực tại. Bất cứ 
khoảnh khắc nào không có hiểu biết sẽ không phải là con 
đường dẫn tới sự giác ngộ. Cái ta gọi là giác ngộ không chỉ 
là việc hiểu khi nghe. Nghe và hiểu một chút mới chỉ là sự 
khởi đầu của con đường phát triển đúng đắn. Nó vẫn chưa 
phải là sự xuyên thấu trực tiếp bản chất của thực tại, nhưng 
nó là sự khởi đầu hiểu biết về vô ngã, để hiểu biết có thể 
phát triển thêm nữa. 

Có rất nhiều câu chuyện về các đệ tử Thanh văn của 
Đức Phật. Họ đã phát triển Tuệ giác trong rất nhiều kiếp 
sông, đúng hơn là trong nhiều đại kiếp. Hiện giờ hiểu biết 
của chúng ta ở mức độ nào đây? Chúng ta cứ hi vọng, cứ 
mong muốn, cứ làm một cái gì đấy thay cho việc hiểu về 
cái đang xuất hiện hiện giờ. Đó không phải là những gì mà 
Đức Phật đã dạy về việc phát triển hiểu biết về cái đang 
xuất hiện hiện giờ, để khởi đầu cho con đường phát triển 
tuệ giác trực tiếp về thực tại. Nếu như có sự sinh khởi của 
tuệ giác về sự sinh diệt của thực tại, khi đó sẽ không còn 
hoải nghĩ về vô thường, khổ, vô ngã. Nếu không có sự trợ 
giúp của các Ba la mật, sẽ không có sự xuyên thấu bản chất 
của các thực tại đang xuất hiện hiện giờ. Chúng ta cần phải 
rất chân thực, tại sao chúng ta nghe giáo lý của Đức Phật? 


163 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


có phải là để đi đến một nơi nào đấy đề ngồi thiền? Bất cứ 
khoảnh khắc nào có hiểu biết đúng, khi đó đã là sự phát 
triển của tuệ giác rồi. Mỗi một từ mà Đức Phật đã dạy lại 
dẫn tới thêm hiểu biết và trí tuệ. Vậy khi nào còn ý niệm 
phải tới một nơi nào đấy và ở một thời điểm nào đấy, lúc đó 
vẫn chưa phải là sacca ñãna, nếu không có sacca ñãna, thì 
không thể nào có được kicca ñãna (hiểu biết về phận sự của 
Tứ để)- cái mà ta gọi là thực hành (pattipati); về bản chất 
kicca ñãna chính là trí tuệ đảm nhận chức năng của mình 
cùng với các tâm sở tịnh hảo khác, cùng với âm và quý. 
Hiện giờ có Zvm và quý không? Ở khoảnh khắc có sự lắng 
nghe đề hiểu một cách tôn trọng thì khi đó có tàm (hiri), nó 
xấu hồ với việc nghe mà không hiểu. Nhưng ai biết được 
nó đang có đó không? Có nhiều mức độ của chánh niệm 
khác nhau, nếu nói đến con đường Bát Chánh Đạo, chánh 
niệm luôn luôn phải đi kèm với trí tuệ - hiểu biết đúng. Khi 
có những kinh nghiệm kỳ lạ xảy ra, bắt đầu có hoài nghi 
không biết đấy có phải là tuệ giác không? Và cái đó tạo 
duyên cho sự dính mắc 

Học viên 9: Con không hiểu về bài kinh thứ hai của 
Đức Phật sau khi Ngài chứng đắc, có nói về vô thường, khổ 
và vô ngã. Con không hiểu nhiều về vô ngã, giữa cái ngã 
và vô ngã. Con chỉ hiểu về như người thế gian vẫn hiểu. 
Xin Achaan giải thích ý nghĩa vi tế hơn cho con được rõ. 

Jonathan: Từ ba ngày nay thì chúng ta đã nói về 


164 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


phamma- pháp. Và pháp là điều Đức Phật đã dành 45 năm 
thời gian hoăng pháp của mình đề nói về. Có lúc Đức Phật 
dạy pháp là „ẩn, có lúc Đức Phật gọi đó là giới -dhafu, 
có lúc Đức Phật gọi đó là xứ. Dù Đức Phật có dùng từ 
nào, hay cách phân loại nào, Ngài luôn nói rằng các pháp 
đó là vô thường- aniccam, là khố- dukkham, và là vô ngã 
-anatta. Đề hiểu về vô thường, khổ, vô ngã, chúng ta cần 
phải hiểu dhamma - pháp. Chứ không chỉ có ý niệm vô ngã 
một cách chung chung và trìu tượng. Bao giờ cái hiểu đúng 
về vô ngã cũng gắn với cái hiểu về pháp là vô ngã. 

Chăng hạn bây giờ đang có cái thấy và đang có đối tượng 
thị giác- đối tượng của cái thấy. Tất cả những cái đó đều là 
pháp. Cái thấy không phải là Ta, đối tượng thị giác cũng vậy 
cũng không phải là Ta. Nhưng hiểu biết về cái pháp đó, về 
cái thấy đó là vô ngã cần phải được phát triển. Vậy bước đầu 
tiên là phải hiểu pháp chỉ là pháp. Ở khoảnh khắc hiện tại có 
những pháp như cái thấy và đối tượng thị giác, âm thanh và 
cái nghe, nhưng vẫn chưa có cái hiểu về những khoảnh khắc 
hiện tại chỉ là các pháp sinh khởi mà thôi. 

A.Sujin: Cái thây có phải là pháp không? 

Học viên 9: Phải ạ. 

A.Sujin: Tại sao bạn lại nói đó là pháp? Đừng chỉ vì 
được nghe nói như vậy, Cái gì hiện giờ ở đó? Hãy nói gì về 
cái đó đi. Hay là chăng có cái gì cả? Bây giờ đang có cái gì 
nào? Ai muốn nói? 


165 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên 2: Hiện giờ có nhãn căn, có đối tượng thị 
giác. 

A.Su/im: Hiện giờ đang có suy nghĩ đúng không? 

Học viên 2: Đúng như vậy, đang có suy nghĩ. 

A.Sujin: Tại sao bạn không nghĩ giống như là bạn kia? 
Rõ ràng hai người có suy nghĩ khác nhau là bởi vì các suy 
nghĩ cũng đều được tạo duyên. Nếu không có suy nghĩ, 
liệu có thể có các câu chuyện dài không? Suy nghĩ có phải 
là pháp không? Có, bởi vì suy nghĩ là thực, cái thấy cũng 
là thực, tất cả những thực tại đó trong cuộc sống hàng ngày 
của chúng ta đều là thực và khác nhau, cái thấy không phải 
là cái nghe, bởi vì cái thấy không thể nghe, còn cái nghe 
không thể thấy. Cái thấy phải sinh và diệt rồi thì sau đó cái 
nghe mới có thể sinh khởi. Khi có một chút hiểu biết về sự 
xuất hiện ngăn ngủi của các thực tại, khi ấy sẽ hiểu rằng 
chúng không mang lại sự toại nguyện, không mang lại lạc 
thú, vì có ích gì đây khi nó xuất hiện và biến mất chỉ trong 
khoảnh khắc? Và đó chính là Khô. Cái còn lại chỉ là vô 
minh và dính mắc. 

Cái xuất hiện hiện giờ là thế giới bên ngoài, thế còn thế 
giới ở bên trong thì sao? Thế giới ở đăng sau cái xuất hiện 
như là con người và mọi thứ ấy là gì? 

Học viên 2: Khandhã- Uẫn 

A.Sujin: Đúng, nếu là ngôn từ thì là Khandhã. Khi ta 
166 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


sử dụng từ đó thì đã có nghĩa là ta thực sự hiểu về nó chưa? 
Trước khi nghiên cứu giáo lý, chúng ta có thể nói về những 
thứ thậm chí chúng ta không hiểu. 

Học viên I: Đề trả lời câu hỏi của Achaan thì câu trả 
lời là tất cả những cái thấy, nghe, ngửi, nễm, xúc chạm, tất 
cả những cái sinh khởi như vậy đều là pháp, và cuộc sống 
thì hoàn toàn chỉ có pháp mà thôi. 

A.Sujin: Đúng rồi, nhưng đó không chỉ là ngôn từ, 
mà thực sự là những thực tại đang xuất hiện và có đặc tính 
riêng. Không nhất thiết phải có những từ đó thì mới có 
thê hiểu được các thực tại ấy. Thực tại đó là thực tại kinh 
nghiệm. Nhưng chúng ta cần phải có các từ để giao tiếp, 
chăng hạn để nói về cái thấy, vì cái thấy thì không phải 
là cái nghe, chúng là những thực tại khác nhau. Chúng ta 
không cần phải nhắc đi nhắc lại “thấy, thấy” hay “nghe, 
nghe”, thấy và nghe đã xảy ra rồi. Nhưng cần phải hiểu 
rằng bản chất không nằm ở ngôn từ mà ở đặc tính của các 
thực tại ấy. 

Làm sao bạn có thê biết được rằng âm thanh là thực? 

Ai đó Trả lời: Tôi đang nghe. 

A.Sujin: Nếu không có cái nghe thì ai biết được âm 
thanh là thực? Âm thanh có phải là uân không? 

Học viên 9: Không phải ạ. 

A.Sujin: Vậy ý nghĩa từ uân là gì? Ý nghĩa của từ Uẫn 
là cái sinh rồi diệt và không phải là tự ngã. 


167 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên 2: Âm thanh là rũpa khandhã- Sắc uần. 

A.Sujm: Tại sao? 

Học viên 2: Bởi vì Đức Phật đã nói như vậy. 

A.Sujin: Nếu như Đức Phật không nói như vậy, thì nó 
có còn là sắc uấn nữa không? Âm thanh là một thực tại là 
sắc, nó là thực tại không kinh nghiệm gì cả. Bất cứ thực tại 
nào không kinh nghiệm gì cả thì được gọi là sắc uân, để 
phân biệt với thực tại kinh nghiệm một cái gì đó mỗi khi 
sinh khởi. Đôi khi khandhã cũng được dịch là không gian 
(ãkãsa). Bởi vì khi nó sinh và diệt và chăng có gì còn lại thì 
nó cũng giống như không gian vậy, không có gì ở trong đó. 

Vị sự I: Như Achaan mới nói bản chất của uẫn là sinh 
và diệt, cái gì sinh và diệt thì đều là uẫn. Sư có thắc mắc, vì 
theo lý thuyết thì uân được tạo nên bởi nghiệp, vậy những 
sắc pháp vô tri ví dụ đối tượng của cái thấy thì có thể được 
gọi là uân được không? 

Sarah: Vừa rồi Achaan có nói tất cả sắc như âm thanh, 
đối tượng thị giác thì đều là sắc uẫn. Nhưng không phải 
tất cả các sắc đều được tạo duyên bởi nghiệp mà cũng có 
những sắc được tạo bởi tâm, vật thực, thời tiết, có những 
nguyên nhân khác nhau để tạo sắc. 

Bốn uân còn lại là những thực tại có thể kinh nghiệm 
một đối tượng. Trong bốn uấn còn lại đó thì một số là quả 
của nghiệp và một số thì không phải là quả của nghiệp. 
168 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Chăng hạn nhãn thức- thức thấy hiện giờ, nó là thức uẫn 
và là kết quả của nghiệp. Sau khi nhãn thức diệt đi, lại có 
những tâm khác sinh khởi và suy nghĩ về cái được thấy, đó 
cũng là thức nhưng không phải là quả của nghiệp. Cũng 
tương tự như vậy, tâm ở khoảnh khắc của nhãn thức là 
quả của nghiệp thì những tâm sở đồng sinh như xúc, thọ, 
tưởng, nhất tâm v.v... cũng là quả của Nghiệp. Những tâm 
sở thiện hoặc bắt thiện sinh khởi sau cái thấy không phải 
là quả của Nghiệp. 

Vị sự 1: Sư có hiểu thêm một vài vấn đề. Tuy nhiên 
vẫn còn thắc mắc, chưa rõ được nghi ngờ. Sư muốn hỏi 
chăng hạn bản chất của cái ly này có sinh và diệt không? 

$arah: Cái mà chúng ta gọi là ly đó là gì về mặt thực 
tại, đó là uẫn nào? 

Vị sự I: Đó là điều sư muốn hỏi, nó có thuộc về Sắc 
uân không? 

$arah: Cái cứng hoặc đối tượng thị giác thì là sắc uẫn. 
Nhưng cái ly thì không phải là một thực tại mà là khái 
niệm, nó không sinh và diệt. Nếu không có suy nghĩ nghĩ 
về cái được thấy và được xúc chạm thì không thể có suy 
nghĩ về cái ly. Cái ly không thể được xúc chạm, không thê 
được thấy. Cái được xúc chạm là cái cứng, cái được thấy 
là đối tượng thị giác. Do vậy cái ly thì không phải là uân. 

Vị sự 1: Ý sư không phải nói đến cái ly mà là bản chất 

169 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


của cái ly tức là đối tượng được thấy, nó có sinh và diệt 
không? 

Sarah: Cái được thấy là sắc uân, đó là đối tượng thị 
giác, nó sinh và diệt. Vì nó sinh và diệt, nó là sắc uấn, 
không phải là một cái gì đấy, không phải là tự ngã. 

Người phiên dịch: Con xin phép hỏi sư, bởi vì cầu này 
con đã từng hỏi Achaan, khi con hỏi như vậy Achaan có 
nói là “Làm sao biết được đây là cái ly?” 

Vị sự I: Biết đó là cái ly thì phải có tưởng để biết rằng 
đó là cái ly. 

Người phiên dịch: Đề biết khái niệm về cái ly thì phải 
có đối tượng thị giác, phải có sự xúc chạm sinh khởi trước 
đó, đúng không ạ? 

VỊ sự I: Đúng 

Người phiên dịch: Do đó bản chất thực sự của cái ly 
là các thực tại sinh và diệt, vì thế nó là uẫn. 

Vị sự I: Trước giờ sư cứ nghĩ cái gì thuộc về uân là 
thuộc về cơ thể vật chất này còn những thứ bên ngoài chăng 
hạn âm thanh cũng sinh và diệt nhưng nó không phải là sắc 
uẫn. 

Sarah: Có 28 loại sắc và 28 loại sắc đó bao gồm tất cả 
các thực tại có thể được thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, 
là những thực tại không kinh nghiệm gì cả, mà ta vẫn gọi là 
thân người hay bàn, ghế. Vừa nãy sư có nói “ngồi thiền khi 


170 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


đau có nên đứng dậy không?” Cái mà ta coi là thân thực 
chất là sắc. Nhưng không phải chỉ sắc của thân, mà bất cứ 
cái gì không kinh nghiệm thì đều là sắc, nhưng do sự dính 
mắc nên ta mới chỉ coi thân mình là sắc uẫn mà thôi. Trong 
phần niệm thân- kayanupassana trong Tứ niệm xứ không 
chỉ nói đến sắc của thân, mà còn nói đến các sắc mà ta vẫn 
nhằm tưởng là thân của tôi. Bởi lẽ, về mặt thực chất, khi có 
kinh nghiệm về sự xúc chạm, dù sự xúc chạm đó diễn ra ở 
đây - khi chạm vào tay mình-, hay khi chạm vào cái bàn thì 
về mặt bản chất chỉ có kinh nghiệm sắc mà thôi, chứ không 
phải đây là chạm vào thân tôi còn kia là chạm vào cái bàn 
- đó chỉ là chế định. Chính vì vậy khi có ý niệm đây là thân 
của tôi đang đau, liệu tôi có cần phải cử động thân của tôi 
hay không, thì ở khoảnh khắc đó không có cái hiểu đúng 
về sắc chỉ là sắc, mà ngược lại có ý niệm là thân của tôi. 
Vị sự I: Như vậy tất cả những øì thể hiện tính chất như 
cứng mềm nóng lạnh, chuyên động thì đều là sắc uân? 
$arah: Đúng vậy. Khi chúng ta nói đến thọ khổ, và 
rằng bây giờ nên thay đổi tư thế đề bớt đau thì khi đó có ý 
niệm về sự kiểm soát, nhưng điều đó không đúng với sự 
thực, bởi cái đau là một cảm thọ, nó được kinh nghiệm bởi 
thân thức và đó là quả của nghiệp quá khứ, nếu nghiêp là 
thiện thì quả của nó sẽ là thọ lạc trên thân, nếu nghiệp là 
bất thiện thì quả của nó sẽ là thọ khổ trên thân, không có 
ai có thể kiểm soát được.Thân thức là một thực tại hữu vị, 


171 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


là thức uân, không phải là tự ngã, không phải là ai cả. Thọ 
lạc hay thọ khổ cũng đều là thực tại hữu vi, những uẫn do 
duyên tạo thành và không phải là ta, không ai có thê kiêm 
soát được. 

Học viên 5: Vừa rồi mới nói về sắc uân, tiếp theo con 
muốn được nghe chia sẻ về danh uân. Ví dụ lúc mình đói 
bụng có cảm giác cồn cào nơi bụng thì có phải thuộc sắc 
uẩn, vậy còn cảm giác thèm ăn muốn ăn thì có phải là danh 
uân không? 

A.Sujin: Đề có thê hiểu ý nghĩa từ uân một cách kỹ 
lưỡng, tôi sẽ đặt câu hỏi thay cho việc trả lời ngay vào câu 
hỏi của bạn. Liệu khandhã - uân có thê được thấy không? 

Học viên 5: Không. 

Học viên 2: Có 

A.Sujin: Loại uân nào có thê được thấy? 

Học viên 2: Sắc uân. 

A.Sujin: Vậy cái gì trong sắc uấn có thê được thấy, có 
phải là tất cả sắc uân được thấy không? 

Học viên 2: Chỉ đôi tượng thị giác là có thể được thấy. 

A.Sujin: Âm thanh cũng là sắc uân, nhưng âm thanh 
không thể được thấy, chỉ duy nhất một sắc uân có thê được 
thấy, đó là đối tượng thị giác. Đó chính là cái đang xuất 
hiện hiện giờ đối với cái thấy trong khoảnh khắc này. Cái 
được thấy không thê kinh nghiệm gì cả, nó là thực, và đó 
172 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


là nghĩa của sắc uân. Sắc uẫn có thê được thấy hoặc không. 
Chắng hạn như âm thanh, không aI có thể thấy âm thanh, 
nhưng âm thanh là thực Trong giấc mơ đối tượng thị giác 
có xuất hiện không? 

Ai đó Trả lời: Không 

A.Sujin: Bởi vì khoảnh khắc của giấc mơ thì không 
có cái thấy, không có đối tượng thị giác xuất hiện. Đó chỉ 
là sự nhớ tưởng về cái đã được kinh nghiệm, dù đó là âm 
thanh hay đối tượng thị giác hay cái gì khác. Những thực 
tại khác cũng là thực nhưng không thê là đối tượng của cái 
thấy. Chỉ có duy nhất một sắc là có thể được thấy, đó là đối 
tượng thị giác. Tắt cả các sắc là các thực tại hữu vi đều sinh 
và diệt, chúng ta không cần gọi đó là uẫn với nghĩa một 
nhóm nào đó cụ thể, nhưng chúng ta cần phải hiểu bất cứ 
cái gi đã sinh thì phải diệt, và cái sinh và diệt thì đều là uẫn. 

Cái nghe có phải là uân không? Hiện giờ đang có nhĩ 
thức, nó thuôc loại uẫn nào? Cái nghe có phải là sắc uẫn 
không? Nó là uẫn nhưng không phải là sắc uân. Bây giờ 
có nhĩ thức sinh khởi và nó kinh nghiệm một âm thanh, 
nó không thể làm nhiệm vụ nào khác, nó không thể thấy, 
không thể ngửi hay xúc chạm, nhưng nó nghe âm thanh và 
cũng sinh và diệt. Đau có phải là uân không? 

Học viên 2: Có. 

A.Sujin: Tại sao? 


173 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên 2: Bởi vì nó cũng sinh và diệt 

A.Sujin: Đau là uân nào? Nó có phải là sắc uân không? 

Học viên 2: Nó là thọ uẫn. 

A..Sujin: Đừng vội đặt tên cho nó, chúng ta hãy suy xét 
về nó, chăng hạn đau là thực đúng không? Nó thực nhưng 
nó sinh và diệt và không còn ở đấy nữa, do đó nó là uẫn. 
Khi cái đau đã diệt đi rồi thì nó ở đâu? 

Vị sự 1: Không thê nói nó ở đâu được. 

A.Swu/m: Nó không ở đâu cả, khi không có duyên cho 
nó sinh khởi thì nó không có mặt. Chỉ ở khoảnh khắc được 
tạo duyên thì nó mới sinh khởi và rồi nó diệt đi, chính vì 
vậy nó là uân. Đau thì là thọ và không phải là sắc. Trước 
khi chia thành nhóm hay đặt tên nó là loại uẫn này hay uân 
kia thì chúng ta chỉ cần biết về sự khác nhau giữa danh uân 
và sắc uân mà thôi. Chúng ta không cần vội đi sâu vào thọ 
uẩn, trước hết hãy phân biệt cái nào là danh uẫn cái nào là 
sắc uân. 

Bây giờ chúng ta sẽ bàn về đói, đói là uân nào? Đói thì 
dễ chịu hay khó chịu? 

VỊ sự 1: Khó chịu. 

A.Sujin: Cái gì kinh nghiệm sự khó chịu đó? nếu không 
có yếu tố kinh nghiệm thì sẽ không thể có cảm nhận gì cả. 
Vậy cái gì kinh nghiệm nó? Khi cái đau xuất hiện, đối 
tượng của sự kinh nghiệm đó (cái cứng, mềm....) không 
174 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


xuất hiện. Khi chạm vào một thứ rất cứng thì có đễ chịu 
không? 

Vị sự 1: Không dễ chịu. 

A.Sujin: Ở khoảnh khắc đó có thọ khổ sinh khởi tức là 
đau sinh khởi. Chẳng hạn, khi ta chạm vào một lưỡi dao, 
trước khi kịp có ý niệm về lưỡi dao thì thọ đau đã khởi lên 
rồi. Thực tại sinh khởi làm nhiệm vụ cảm nhận thì khác với 
các thực tại khác như tưởng hoặc tác ý. Nó chỉ sinh khởi 
để cảm nhận đối tượng mà thôi. Cái bàn có thê đói được 
không? Vậy cái gì đói, thế nào là đói? Về bản chất, đó là 
một thực tại cảm nhận. Chúng ta gọi đó là đói. Ở khoảnh 
khắc cái đói sinh khởi, không phải là toàn thân đói, nó chỉ 
xuất hiện ở một số nơi cụ thê, nó không phải ở mắt, ở mũi 
hay ở tay. Tại sao Đức Phật lại dạy về tất cả những thứ này, 
là để chúng ta thấy rõ bản chất vô ngã của tất cả các pháp. 
Chúng ta có thê thực sự quy y Pháp khi hiểu răng tất cả các 
pháp đều là vô ngã. 

Học viên 5: Như vậy cảm giác đói có phải là sắc uẫn 
không? Cái biết mình đang đói có phải là danh uân không? 

A.Sujm: Sự khác biệt giữa cái cứng ở trong thân và 
cái cứng ở bàn này là gì? Cái cứng không thể kinh nghiệm 
gì cả, dù ở đâu cũng thế, nó không thê cảm nhận. Chính vì 
vậy ta phải làm rõ sự khác biệt giữa sắc uẫn và danh uâẫn. 
Vậy cái đói có phải là uẫn không? 


175 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên 5: Cái đói cũng là uẫn ạ. 

A.Sujin: Cái đói có phải là sắc uẫn không? 

Học viên 5: Cái cảm giác đói thì là sắc uẫn. 

A.Sujin: Sắc thì nó có thể cảm nghiệm gì không? 

Học viên 5: Cảm thọ khổ ạ. 

A.Sujin: Vậy cảm thọ khổ có phải là sắc uân không? 

Học viên 5: Cảm thọ khỗ thì nó thuộc về danh uẫn. Dạ 
con đã hiểu rồi 

Câu hỏi online: Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì 
khi đã có hiểu biết đầy đủ ở mức độ lý thuyết về vô thường, 
khổ và vô ngã? 

A.Sujin: Tiếp tục thấy, nghe, ngửi, nêm, xúc chạm do 
duyên như thường lệ mà thôi. 

Câu hỏi online: Làm thế nào để hiệu về tâm từ một 
cách đúng đắn và kinh nghiệm nó như nó là? 

A.Sujin: Chúng ta cần phải hiểu tâm từ là gì? Nó có 
thực không? Nó có phải là sân không? Hay nó là sự thân 
thiện? Bất cứ cái gì sinh khởi đều có đặc tính riêng của nó. 
Nhưng chúng ta không hiểu rằng đó chỉ là Uân mà thôi. 

Câu hỏi online: Xin bà cho lời khuyên đối với người 
cư sỹ, làm thế nào để giữ giới trong đời sống hàng ngày? 

A.Sujin: Câu hỏi thực sự phải đặt ra là sẽ giữ giới với 
ý niệm về ngã hay với sự hiểu biết đây? Thông thường 


176 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


thì bất cứ ai cũng có thê giữ giới nhưng vẫn có cái ý niệm 
rằng tôi giữ giới. Nhưng về bản chất, đó chỉ là một thực tại 
sinh khởi với hiểu biết rằng bắt thiện pháp này sẽ mang tới 
những quả xấu, nó là bất thiện, nó không có lợi. Chính hiểu 
biết đó sẽ tạo duyên cho sự giữ giới, chứ không có ai ở đó 
cả. Một cách tuyệt đối, ai là người sẽ không bao giờ phạm 
phải ngũ giới đây? 

Người phiên dịch: Một vị Tu đà hoàn. 

A.Sujin: Đúng vậy. Chúng ta có thể thấy rằng kế cả 
những khi không phạm tội ác lớn, nhưng những nhỏ nhặt 
trong cuộc sông hàng ngày, ví dụ như khi chúng ta chơi trò 
đá bóng có sử dụng những tiêu xảo khác nhau, đó cũng là 
bất thiện, đúng không? Dù là lừa đảo lớn hay ăn gian nhỏ 
thôi thì vân là bât thiện. 

Chính vì vậy Đức Phật không ra lệnh cho mọi người 
không được sát sinh, mà Đức Phật dạy cho mọi người hiểu 
được hiểm họa của việc sát sinh để người đó hiểu và không 
còn sát sinh. Khoảnh khắc giữ giới có phải là khandha 
không? Đúng, bất cái gì sinh khởi cũng đều là khanda, 
giữ giới cũng là uân mà thôi. Ở khoảnh khắc có cái hiểu 
vê vô ngã, khi chúng ta nói về khandha, bất cứ uần nào 
cũng là vô ngã. Kể cả khi chúng ta nói câu “ ngũ uân ngũ 
uân” nhưng thực chất ý niệm về tôi, về một cái ngã vẫn 
có đó. Cho nên khi chúng ta nói “sắc uân” chắng hạn, cần 
phải hiểu thực sự sắc uân là gì, chỉ là uẫn thôi, hiểu rõ chứ 
không phải chỉ là ngôn từ. 

177 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên I: Trước tiên con xin tri ân Achaan, trong 
suốt ba ngày qua những lời giảng của Bà đã mang đến 
những hiểu biết rất mới mẻ, những điều trước đây chúng ta 
đã từng học mà tưởng là đã hiểu, nhưng vẫn chưa hiểu một 
cách thực sự. Một số người đến với chương trình này với 
ý nghĩ là sẽ học một phương pháp nào đó để họ có thê tự 
thực hành. Nhưng rõ ràng cái điểm tóm tắt về những điều 
Achaan thuyết giảng đó là: Không thể có sự thực hành nếu 
không có hiểu biết; Không có phương pháp của ai đó ấn 
định mà thực chất đó là giáo lý phải được truyền dạy bởi 
một vị có thâm quyên và hiểu biết sâu sắc về những lời dạy 
của Đức Phật; Giáo pháp phải được nghe và suy xét một 
cách chân thật đề có thể tạo duyên cho những hiểu biết và 
những hiểu biết đó sinh khởi thì nó sẽ làm duyên cho hiểu 
biết ở mức cao hơn và dẫn đến sinh khởi của Trí tuệ. Nói 
một cách khác cái hiểu biết đó nó sẽ làm duyên cho sự phát 
triển của chánh niệm và Trí tuệ. Xin Achaan cho biết con 
hiểu như thế có đúng không? 

A.Sujin: Mặc dù là đúng nhưng hiểu biết phải rất chỉ 
tiết, chắng hạn chúng ta nói về khandhã- uân. Không chỉ 
dùng từ “khandha” mà thôi, mà cần phải hiểu thực tại của 
khandha mà chúng ta đang nói tới, đặc tính của thực tại đó 
là gì. 

Học viên I: Như vậy để hiểu được thì chúng ta cần 
phải phát triển hiểu biết về các đặc tính của các thực tại? 


178 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Tức là trước khi chúng ta có thể hiểu về vô thường, vô ngã 
và khô, nêu mà chúng ta không hiểu được đặc tính của các 
thực tại thì chúng ta sẽ không hiểu được vô thường, vô ngã 
và khô. 

A.Su/imm: Chỉ có một tâm kinh nghiệm một đối tượng ở 
một khoảnh khắc mà thôi, như vậy chỉ có một thực tại có 
thể là đối tượng của trí tuệ ở một khoảnh khắc. Ở khoảnh 
khắc của cái thấy, không có ai thấy, mà là tâm và tâm sở 
thấy, chúng sinh khởi để thấy đối tượng được thấy, và rồi 
chúng diệt đi. Hiểu biết phải rất chỉ tiết. Khổ để là sự thật 
về tất cả các thực tại hữu vi. Tuệ giác có thê xuyên thấu sự 
sinh diệt của thực tại, chứ không chỉ đơn thuần nghĩ về nó 
mà thôi. Như vậy từ giờ trở đi, chúng ta không cần đi tìm 
pháp ở đâu cả, không cần đi tìm uẫn ở đâu cả, bởi vì bây 
giờ đang có uẫn, đang có pháp, nhưng không có hiểu biết 
đúng về những gì đang sinh khởi. Như vậy chỉ cần tiếp tục 
nghiên cứu và lắng nghe để hiểu hơn một cách đúng đắn 
về tất cả những gì đã có sẵn hiện giờ. Mặt trăng là gì nào? 
Mặt trăng xuất hiện đối với cái thấy chứ không thê xuất 
hiện đối với sự xúc chạm đúng không? Nhưng vì nó là đối 
tượng được thấy, nó là thực. Vậy thì nó là uẫn nào đây? 

Ai đó Trả lời: Rupa khandhã. 

A.Sujin: Mặt trăng không thể cảm nhận, không thê 
kinh nghiệm, vì vậy nó là sắc uẫấn. Nó có cứng không? 
Mặc dù chúng ta không thể chạm vào nó nhưng chúng ta 


179 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


hiểu rằng nếu không có tứ đại, sẽ không thể có cái được 
thấy, bởi vì đối tượng thị giác luôn sinh khởi với tứ đại. 
Mặt trăng cũng là cứng mềm nhưng mà ta không thê chạm 
vào nó. Ngoài ra, cùng sinh khởi với tứ đại còn có những 
sắc khác như dưỡng chất, mùi, vị luôn luôn sinh khởi cùng 
nhau không bao giờ tách rời. 


Mọi người: Sadhu, sadhu, sadhul 


180 


Sài Gòn, sáng 03.09.2013 


Học viên 5: Hôm qua Achaan có nói là Bà không ngồi 
thiền trong quá trình tu tập. Vậy trong những năm qua 
Achaan đã tu tập như thế nào? Trí tuệ phát sinh từ đâu, 
học hỏi từ đâu? Con có một sự mâu thuẫn nơi tâm, vì Đức 
Phật dạy rằng nếu mình không ngồi thiền, không có định 
tâm thì không thể gom tâm và sự hiểu biết được phát sinh 
từ Thiền, lâu nay mọi người vẫn nghĩ như vậy và bản thân 
con cũng nghĩ như vậy. Bây giờ nghe một cái mới quá cho 
nên con có sự thắc mắc. Xin Achaan giải sự hoài nghi cho 
COn ạ. 

A.Sujin: Tôi không thê tự nghĩ ra, nhưng có một người 
vô cùng cao quý, hơn tất cả mọi người khác trên thế gian 
này, đó là Đức Phật, người có hiểu biết thực sự chân chánh. 
Bây giờ Đức Phật không còn tại thế, nhưng những lời dạy 
từ kim khâu của Ngài vẫn được để lại trong Tam tạng. 

Chúng ta thử nghĩ xem, ở thời của Đức Phật, phải chăng 
mọi người cứ ngồi thiền rồi sau đó đến hỏi Đức Phật về việc 
ngồi thiền như thế nào? Thay vào đó, bất cứ ai đến gặp Đức 
Phật đều lắng nghe những gì Ngài thuyết giảng. Khi Đức 


181 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Phật kết thúc bài thuyết giảng thì những người đó hay một 
số người trong họ đã nói gì nào? Họ nói rằng, từ giờ trở đi 
chúng con xin nương tựa Phật. Không chỉ nương tựa riêng 
Đức Phật, mà cả Đức Pháp và toàn bộ Tăng đoàn bao gồm 
những đệ tử đã giác ngộ - Tam bảo trở thành nơi quy y của 
các vị ấy. Đức Phật không chỉ định ra một người cụ thê kế 
tục sau khi Ngài nhập diệt, bởi vì tất cả những øì là chân lý 
đã được dạy một cách chỉ tiết, thâu đáo và đầy đủ. 

Liệu ai đó có thể đọc toàn bộ Tam tạng, hoặc chỉ một 
cuốn trong đó và hiểu được hết ngay lập tức không? Có rất 
nhiều cuốn trong Giáo lý Đức Phật nhưng không ai hiểu 
được hết từng từ ở trong đó. Nhưng một khi có hiểu biết 
đúng về cốt lõi những gì Đức Phật đã dạy, ta có thể thấy 
rằng chân lý ấy nằm ở đó, trong bất cứ cuốn sách nào, và 
đó là về khoảnh khắc hiện tại, ngay lúc này. Nếu không 
có hiểu biết đúng ở khoảnh khắc này thì khi nào sẽ có 
đây? Như vậy sự khởi đầu là lắng nghe và thảo luận về 
pháp. Chăng hạn, cái gì đang xuất hiện hiện giờ, đó là gì? 
Hiện giờ đang có cái thấy, Đức Phật có dạy gì về cái thấy 
không? Điều Đức Phật đã dạy là, dù là cái thấy hay bất cứ 
thực tại nào, chúng đều là vô ngã, không phải là một thứ 
trường tôn. Hiểu biết ấy bắt đầu từ bây giờ, và sẽ đần được 
phát triển, cho đến khi ta thực sự hiểu Đức Phật đã dạy cái 
gì. Bây giờ là thời điểm để chuyển 7à Kiến về ngã thành 
Chánh kiến về vô ngã, từ vô minh thành minh. 


182 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Khi Đức Phật giảng kinh Chuyên Pháp luân cho năm 
vị đệ tử đầu tiên, pháp đó có phải là mới đối với các vị 
ấy không? Cũng như vậy, những gì được nói ở đây khác 
với những lời dạy của những người khác. Nó không thê 
được nói nếu Vô minh hiểu sai về nó. Trước ngày hôm 
qua, trước khi các bạn được nghe thêm về Giáo lý thì đã có 
hiểu biết đúng chưa? Đối với một số người - đó có thê là 
lần đầu tiên. Trước đó, trong cả một ngày, có thể chỉ toàn 
là vô minh, không biết sự vật với đúng bản chất của nó. 
Nhưng sau khi được nghe Pháp, đã bắt đầu có một chút 
hiểu biết, nó khác với sự vô minh trước đó. Nếu ta tiếp tục 
nghe thêm thì hiểu biết sẽ tăng trưởng, phát triển hơn thêm. 
Nhưng tiến trình ấy không thể diễn ra nhanh chóng như 
mong muốn chứng đạt ngay bây giờ của ta. Nếu ta đi tìm 
những phương thức khác thay cho việc hiểu cái hiện giờ 
đang xuất hiện, liệu đó có thể là con đường dẫn tới sự liễu 
ngộ giáo lý của Đức Phật không? Sự liễu ngộ ấy phải là về 
tất cả những gì đang có thực hiện giờ. 

$arah: Tôi nghĩ rằng chúng ta luôn luôn có sự liên hệ 
với những vị thầy khác nhau và những cách lý giải về Giáo 
lý khác nhau. Xét cho cùng, vẫn đề không phải là cần phải 
tin vị thầy này hay vị thầy kia vì vị thầy ấy được cho là có 
thâm quyền hoặc được tin là đã giác ngộ. Ngược lại, Đức 
Phật đã dạy chúng ta cần phải kiểm chứng cái gì là đúng, 
cái gì là sự thật. Chúng ta được nghe về cái thấy là một 


183 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


cái thực tại kinh nghiệm, và về đối tượng của cái thấy-đối 
tượng thị giác là thực tại không kinh nghiệm gì cả. Chúng 
ta có thê kiểm tra xem liệu hiện giờ điều ấy có thực không? 
Hiện giờ có cái thấy không? Liệu cái thấy chỉ thấy cái gọi 
là đối tượng của cái thấy - đối tượng thị giác hay là vẫn 
thấy bông hoa hay con người? Liệu chúng ta có thể dùng 
ý chí để làm cho cái thấy sinh khởi hoặc bắt nó phải thấy 
một đối tượng cụ thể nào đó không? Hay về thực chất đó 
là một pháp hữu vi, nó sinh khởi do duyên và ngay sau khi 
sinh khởi thì nó diệt đi. Như vậy phép thử ở đây không phải 
là việc các vị thầy nói chúng ta cần phải tin ở điểu gì, mà 
là liệu điều họ nói có thể được kiểm chứng ở trong khoảnh 
khắc này không? 

Nếu chúng ta nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như mình đi 
đến một nơi khác, hay là ngồi trong một tư thế đặc biệt, 
hay ở một nơi cô tịch văng vẻ trong một khu rừng, điều đó 
chứng tỏ chưa có hiểu biết đúng về thực tại hiện giờ. Đức 
Phật dạy răng cuộc sống chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc 
mà thôi. Và khoảnh khắc đó chính là khoảnh khắc hiện tại 
bây giờ. Những gì đã từng xảy ra, những kinh nghiệm đặc 
biệt, những gì đã từng tới thì đều đã qua một cách hoàn 
toàn rồi, còn kinh nghiệm trong tương lai thì vẫn chưa tới, 
chúng ta hoàn toàn chưa biết gì về chúng. 

Bây giờ chúng ta đang được nghe Giáo lý của Đức 
Phật. Đó là một cơ hội vô cùng quý báu để suy xét về 


184 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


các thực tại đang xuất hiện hiện giờ. Trước khi được gặp 
Achaan, tôi cũng đã đi theo phương pháp hành thiền của 
nhiều vị thầy khác nhau. Nhưng khi được nghe giảng rằng 
chỉ có âm thanh được nghe ở khoảnh khắc này, những thứ 
như con người và các ý niệm khác nhau chỉ nằm trong suy 
nghĩ mà thôi, đó là khoảnh khắc của sự khởi đầu hiểu rằng 
pháp là vô ngã, không có ai có thê tạo ra cái gì do ý chí của 
mình. Đối với tôi, đó chính là điều mà Đức Phật đã dạy, 
bất kế hôm nay là ai là người nhắc lại điều ấy. Nếu chúng 
ta hiểu rằng không có cái ngã nào đề kiểm soát mọi thứ, sẽ 
không còn mối quan tâm hay mong muốn đi theo một sự 
thực hành nào đó đề đạt được tới một kết quả. 

A.Sujin: Bởi vì kết quả đúng cũng là cái hiểu đúng về 
những gì đang xuất hiện hiện giờ, nếu không phải như vậy 
thì cái ta cho là kết quả đó sẽ không phải là kết quả đúng. 

Jonatfhan: Con đường mà Đức Phật đã dạy là con 
đường Bát chánh đạo bao gồm có tám chi. Con đường đó 
sinh khởi khi cả tám chi đó cùng sinh khởi một lúc. Đó là 
khoảnh khắc nhập lưu, khoảnh khắc chứng đạo quả lần 
thứ nhất. Nhưng nói đến chứng đắc đạo quả Dự lưu là nói 
đến một mức độ phát triển tuệ giác rất cao rồi. Hiểu biết 
cần phải được phát triển từ mức độ hiện giờ ta đang có. 
Phải có sự tích lũy của hiểu biết và mối quan tâm đến hiểu 
biết từ trong quá khứ thì hiện giờ ta mới tiếp tục quan tâm 
đến việc tìm hiểu Giáo pháp. Khi chúng ta nghe và tiếp 


185 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


tục suy xét về Giáo pháp, sẽ có thê có duyên cho những 
hiểu biết đã được tích lũy trong quá khứ sinh khởi và tiếp 
tục được phát triển. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta đã được 
nghe về pháp và về chánh niệm về pháp. Một số chi của 
Bát chánh đạo luôn luôn sinh khởi cùng nhau ở bất cứ 
khoảnh khắc nào xuất hiện chánh niệm. Trong đó có các 
chi như: chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định, và tất 
nhiên là chánh kiến nữa. Vậy ở bất cứ khoảnh khắc nào 
có chánh niệm thì đã có chánh định ở đó rồi. Chánh định 
nằm trong Bát chánh đạo hiệp thế khác với định trong sự 
vun bồi samatha, sự vun bồi an tịnh. Chức năng của định 
giống nhau trong hai trường hợp phát triển Samatha và 
trong Bát chánh đạo, nhưng mức độ hiểu biết đi kèm là 
khác nhau. Mặc dù định dẫn đến thiền chứng (jhana) trong 
sự phát triển Samatha cũng là một loại thiện pháp rất cao, 
nhưng nó không cao quý bằng thiện pháp của định trong 
Bát chánh đạo. Vì vậy chúng ta không nên nhằm lẫn giữa 
hai loại định này: Chánh định của Bát chánh đạo và định 
trong samatha. Mặc dù tất cả các loại thiện pháp đều cần 
được phát triển nhưng không phải thiện pháp nào cũng là 
chi đạo. Chánh niệm tỉnh giác - hay chánh niệm cùng với 
chánh kiến của satipatthana - sẽ chỉ sinh khởi khi đã được 
nghe Giáo lý của Đức Phật. 

$arah: Nếu chúng ta cố gắng tập trung vào một đối 
tượng nào đó đề có thể có định thì khi ấy vẫn có ý niệm về 
186 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


ngã, một ai đấy đang cố găng đạt được cái gì đó, khi ấy đã 
bị thúc đây bởi tham ái chứ không phải bởi sự xả ly. Cũng 
cần nói thêm rằng, định là tâm sở nhất tâm (ekagata) - một 
trong bảy biến hành tâm sở, nó luôn luôn luôn sinh khởi, 
kể cả khi chúng ta đang ngồi nói chuyện như thế này, khi 
đi lại hoặc làm bất cứ điều gì, bản thân định lúc nào cũng 
có đó rồi, nhưng tùy thuộc vào các tâm sở sinh khởi cùng 
nó, nó có thể là chánh, là thiện hay ngược lại. Khi chúng 
ta cô gắng tập trung vào công việc gì đó, khi ấy dường như 
có định, nhưng định đó là micha Samadhi (tà định), bởi vì 
nó không sinh khởi cùng tâm thiện. 

Jonathan: Nếu chúng ta nói VỀ sự phát triển an tịnh thì 
nó là một chuyện khác. Một số người cho rằng tập trung 
vào một đối tượng nảo đó thì là đang phát triển định nhưng 
không phải như vậy. Đó không phải là cách mà sự an tịnh 
được phát triển ở giai đoạn sơ khai. Nếu ta lựa chọn một 
đối tượng ngay từ đầu để có gắng tập trung vào, thì rất dễ 
ngay từ đầu đã không phải là thiện, không phải là chánh 
định. Bởi vẫn chưa có hiểu biết thực sự về sự khác biệt giữa 
khoảnh khắc của tâm thiện và khoảnh khắc của tâm bất 
thiện khi chúng sinh khởi thường xuyên trong hoạt động 
hàng ngày. Nếu chưa có được hiểu biết về sự khác biệt 
giữa khoảnh khắc của thiện và bất thiện vi tế khi chúng 
xuất hiện một cách tự nhiên trong ngày, sẽ không thể nào 
có được sự phát triển của samatha. 


187 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Sarah: Chúng ta thường nhâm lẫn samatha là định 
(ekagatä), nhưng về mặt bản chất, samatha là sự phát triển 
của tâm sở an tịnh (passaddhi cefasika). Tâm sở này là 
một loại tâm sở thiện và nó cần phải bắt đầu được nhận 
biết từ những khoảnh khắc nó xuất hiện trong cuộc sống 
hàng ngày. Ở khoảnh khắc của bồ thí, hay ở khoảnh khắc 
có thân thiện (tâm từ) với người khác, khi đó tâm rất an và 
có samatha ở đó rồi. Khi có những lời nói hành động xuất 
phát từ thiện tâm, khi đó tâm là thiện và khoảnh khắc đó 
cũng có samatha vì lúc ấy tâm cũng có sự an tịnh. Hiện giờ 
chúng ta đang lắng nghe pháp, nếu như có sự chú ý chân 
chánh vào những gì được nghe, khi đó tâm cũng có sự an 
tịnh (samatha) chính ở khoảnh khắc đó. Khi có hiểu biết 
về thực tại thì song song với nó, samatha cũng đang được 
phát triển. Chúng ta không cần phải đi đến một nơi nào 
đấy hay nghĩ đến việc tập trung vào đối tượng nào đây để 
phát triển samatha. Bái cứ khi nào có sự phát triển về các 
thiện pháp trong cuộc sống hàng ngày cùng với hiểu biết, 
như bây giờ chẳng hạn thì đó là sự phát triển samatha rồi. 
Nếu không có hiểu biết kỹ, chúng ta sẽ nhằm tưởng sự dính 
mắc của mình vào việc tập trung vào một đối tượng là sự 
an tịnh. Nhưng thực tế, đó không phải là sự an tịnh mà chỉ 
là tâm tham cùng với thọ hỉ, có sự yêu thích ở trong đó và 
đó không phải là thiện pháp. 

Jonathan: Khi chúng ta đang nghe pháp và có sự suy 
xét về những gì được nghe, có thê có những khoảnh khắc 
188 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


của thiện sinh khởi trong đó, song nó lại xen kẽ giữa những 
khoảnh khắc của cái thấy và dính mắc với cái được thấy. 
Như vậy ta không thể nào hồ đồ giả định rằng cái đang 
xuất hiện là thiện hay bắt thiện. Đặc tính của thiện tâm và 
đặc tính của bất thiện tâm rất khác nhau. Hiểu biết về đặc 
tính của thực tại đang xuất hiện hiện giờ là thiện hay bất 
thiện chính là chìa khóa trong sự phát triển của samatha. 
Như vậy dù cái đang xuất hiện là thiện hay bất thiện cũng 
không thực sự quan trọng, bởi nếu có hiểu biết một cách rõ 
ràng về các đặc tính của chúng thay cho chỉ giả định rằng 
đó là thế này hay thế kia, thì đó đã là sự phát triển dần dần 
của samatha. 

Học viên 5: Như vậy ở các trung tâm thiền chỉ chuyên 
về pháp hành, những người vào đó hành thiền sẽ không 
mang được sự lợi ích gì hay sao? 

$arah: Tất cả những điều này còn tùy thuộc vào từng 
khoảnh khắc, vì tất cả chỉ là các khoảnh khắc mà thôi. 
Nhưng chắc chắn ở khoảnh khắc có ý niệm “tôi đang thực 
hành”, “tôi đang có chánh nệm”, “tôi đang có thiện pháp”, 
ở khoảnh khắc đó chắc chăn có tà kiến, và đó là con đường 
tà đạo như Achaan đã nói. Như vậy, mỗi người phải tự xem 
xét xem, với những điều mình được học, thì liệu cái gì đã 
được phát triển (khi ấy)? Một điều Achaan đã nhân mạnh rất 
nhiều, đó là cần phải có hiểu biết đúng, nếu không có hiểu 
biết đúng thì chứng tỏ một điều là chỉ có vô minh mà thôi. 


189 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Jonathan: Chúng ta đã nói rất nhiều trong những ngày 
qua về những duyên để phát triển chánh niệm tỉnh giác. 
Chúng ta có thể thấy rằng muốn có chánh niệm tỉnh giác 
không phải là duyên để cho chánh niệm tỉnh giác sinh khởi, 
mà ngược lại nó là một vật cản cho sự sinh khởi và phát 
triển của chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì, thay cho suy xét về 
Giáo lý và để cho chánh niệm sinh khởi một cách tự nhiên, 
chúng ta lại cố gắng tìm kiếm đối tượng hay là cố ý quan 
sát, ghi nhận, đặt tên (niệm). Điều đó chứng tỏ là chưa có 
suy xét kỹ lưỡng về những gì Đức Phật đã dạy. Việc đó 
luôn đưa chúng ta ra khỏi khoảnh khắc hiện tại. 

Học viên 12: Con nghĩ hầu hết mọi người ở đây đều 
đồng ý là chánh kiến hay hiểu biết rất cần thiết, phải là yêu 
tố đi đầu trước khi có bất cứ sự thực hành nào. Đồng ý rằng 
việc hành thiền đó cũng là công việc của tâm chứ không 
phải là một ai đó làm và cũng hiểu được cái tâm đó không 
phải là tôi mà chỉ là pháp vô ngã mà thôi. 

A.Sujin: Nhưng làm thế nào để có thê hiểu được rằng 
tâm không phải là tâm tôi? 

Học viên 12: Nhờ đọc Giáo pháp của Đức Phật. 

A..Sujin: Lời dạy của Đức Phật là vậy, nhưng với người 
đọc và học, làm thế nào đề có thể hiểu được như Đức Phật 
dạy rằng không có cái ngã nào, không có gì là của tôi? 

Học viên 12: Đề có được sự hiểu biết về mặt lý thuyết 


190 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


cho đến hiểu biết về mặt thực hành thì đó là một con đường 
cần phải phát triển rất dài và trong đó thì có phát triển về 
trạch pháp. Vậy con hiểu điều Bà mà bà thường nói rằng 
phải sự suy xét từng pháp một thì có phải là trạch pháp 
không? 

A.Sujin: Nếu không có cái hiểu về cái đang xuất hiện 
hiện giờ thì có thể có cái thuộc về Thất giác chỉ không? 
(Khi bạn nói về trạch pháp, đó là một yếu tô của Thất giác 
chị). 

Học viên 12: Đồng ý là chúng ta cần phải hiểu về các 
pháp là các thực tại sinh khởi và diệt đi ngay tại khoảnh 
khắc hiện tại thế nhưng tại khoảnh khắc hiện tại chỉ có một 
pháp kinh nghiệm thôi, trong khi nó sinh khởi thì không 
chỉ mình nó mà sinh khởi cùng nhiều tâm sở và sắc pháp 
khác mà không được kinh nghiệm. Ở mức độ ngủ ngầm thì 
ngay khoảnh khắc đó thì nó chưa sinh khởi nhưng nó có 
tiềm năng sẽ sinh khởi. Thứ ba, các cái sinh khởi và diệt đi 
tại khoảnh khắc hiện tại nhưng nó có mối quan hệ rất phức 
tạp liên quan đến Thập nhị nhân duyên. Ý nữa, trong Thất 
giác chỉ thì niệm giác chỉ là yếu tô đi đầu. 

A..Sujin: Có phải bạn muốn nói rằng hiểu đúng hay Trí 
tuệ thì không đủ không? 

Học viên 12: Nếu sự hiểu biết những giáo pháp của 
Đức Phật thì nguyên nhân của khổ không chỉ là vô minh 
mà còn là tham ái. 


191 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


A.Swu/im: Thực tại hiện giờ thường hay và vô thường? 

Học viên I2: Vô thường. 

A.Sujin: Đó là ý nghĩa của từ Dukkha- khổ 

Học viên I2: Khi nói mọi thứ sinh và diệt bây giờ là 
Khổ thì đường như đó là một suy nghĩ logic vì Đức Phật đã 
đạy là mọi thứ sinh và diệt là Khô. 

A.Sujin: Chắc chắn rồi, đó chỉ mới là suy nghĩ thôi và 
nó không phải là hiểu biết trực tiếp về thực tại. Hiện giờ có 
thể nói “cái thấy không phải là ta”, “cái nghe không phải là 
ta”, nhưng đó chỉ là suy nghĩ. Hiểu biết cần được phát triển 
một cách từ từ đề có thể xả ly khỏi ý niệm về ngã. Hiện giờ 
các thực tại đang sinh khởi và diệt đi, nhưng nếu không 
có cái hiểu ngay từ lúc ban đầu rằng thực tại sinh khởi là 
vô ngã và hiểu biết ấy dần dần được phát triển, sẽ không 
thể có khoảnh khắc hiểu được thực tại sinh và diệt, tức là 
hiểu về vô thường. Ta có thể nhận ra rằng hiểu biết hiện 
giờ chưa đủ bởi vẫn chưa có khoảnh khắc hiểu trực tiếp về 
thực tại, chưa có khoảnh khắc hiểu về sự sinh diệt của thực 
tại và cảng chưa thể ở mức độ của các vị Thánh nhân đã 
hiểu xuyên thấu bản chất của các pháp, những người thực 
sự hiểu ý nghĩa của từ Dukkha- Khổ trong Tứ Thánh Đề. 

Học viên 12: Đấy là điều mà nhiều người hành thiền 
quan tâm, làm sao đề phát triển từ mức độ hiểu biết về mặt 
lý thuyết đến mức độ hiểu biết về mặt thực hành? 

192 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


A.Sujin: Hiêu biết rằng tất cả mọi thứ hiện giờ đều là 
vô thường đã ở mức độ đủ đề tạo duyên cho trí tuệ trực tiếp 
kinh nghiệm sự sinh diệt của các pháp hay chưa? Như vậy 
sẽ chăng có tác dụng gì khi dùng từ “chánh niệm” chừng 
nảo vẫn có ý niệm rằng “tôi có thể làm”, chứ không phải là 
chánh niệm sinh khởi do có các nhân duyên đầy đủ của nó. 

Học viên I2: Mặc dù nói là chánh niệm nhưng mà thực 
ra không phải là tôi chánh niệm mà là tâm chánh niệm. 

A.Su/m: Tâm không phải là chánh niệm, xúc không 
phải là chánh niệm, thọ không phải là chánh niệm. Chỉ 
duy nhất có một tâm sở là tâm sở sati -chánh niệm. Nó làm 
nhiệm vụ hay biết về thiện và bắt thiện ở các mức độ khác 
nhau. Hiện giờ hiểu biết về vô ngã vẫn chưa đủ vững mạnh 
vì vẫn chưa được nghe và suy xét đủ về Giáo pháp. Bởi vì 
vẫn chưa thấy TỐ rằng, tất cả các thực tại đều sinh khởi do 
duyên, chứ không phải là do mong muốn nào đó. 

Học viên 12: Có thể có nhiều người hiểu rằng Đức 
Phật đã dạy sắc không phải là tôi, sắc không phải là của tôi, 
không có tự ngã, và không có tự ngã ở trong ngã, tương tự 
như vậy với các uân còn lại. 

A.Sujin: Sắc nào không phải là tôi? Khi chánh niệm 
thực sự sinh khởi và hay biết thì chỉ có một thực tại xuất 
hiện ở một thời điểm, nếu không như vậy thì chỉ là sự suy 
nghĩ về nó mà thôi. 


193 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên 12: Tại một khoảnh khắc thì chỉ có một pháp 
được kinh nghiệm bởi cái tâm, nhưng vấn đề ở chỗ là tại 
khoảnh khắc đó có rất nhiều tâm sở hay các sắc pháp cùng 
sinh khởi với thứ được kinh nghiệm ấy. Vì vậy rất dễ bị 
chấp vào những cái đấy coi là ai đó hay cái thân này hay 
ngũ uẫn này. 

A.Sujin: Khi đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, suy nghĩ 
về sắc, tâm và tâm sở. Suy nghĩ như vậy về những yếu 
tố ấy cũng giống như suy nghĩ về ngôi nhà, về đồ ăn hay 
những chủ đề khác, cũng chỉ là các suy nghĩ mà thôi. Bởi 
vì hiện giờ các thực tại đang sinh và diệt, nó sinh và diệt 
cực kỳ nhanh mà không hề có hiểu biết về nó, khi nó diệt 
đi rồi, cái còn lại chỉ và vô minh, và tiếp tục là các suy nghĩ 
về nó mà thôi, không phải là chánh niệm thực sự của Bát 
Chánh đạo. 

Học viên 12: Có thê nhiều người đã có kinh nghiệm 
về đặc tính của nóng lạnh cứng mềm, sự chuyền động hay 
đặc tính của những tâm khác hoặc có thê hiểu được sự khác 
biệt giữa nội xứ vả ngoại xứ. 

A.Sujin: Ý bạn nói là tất cả mọi người đều biết cái 
cứng đúng không? 

Học viên 12: Con không nói là bất kỳ ai. 

A.Sujin: Ai biết điều ấy? Một đứa trẻ cũng có thê biết 
rằng đây là cứng, cái cứng rất thông thường, nó được kinh 


194 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


nghiệm qua thân thức, bất cứ khi nào có sự xúc chạm thì 
sẽ có cái cứng. Cái cứng thì không thê được thấy mà chỉ 
có thể được kinh nghiệm qua sự xúc chạm bởi thân thức, 
các loại tâm khác không thể kinh nghiệm cái cứng. Nhưng 
đó cũng chỉ là sự kinh nghiệm cái cứng thông thường. Một 
con chó có kinh nghiệm cái cứng không? 

Học viên 12: Con hiểu rằng nóng lạnh cứng mềm chỉ 
được kinh nghiệm qua thân căn. 

A.Sujin: Ở khoảnh khắc của kinh nghiệm cái cứng thì 
có tồn tại con chó, con mẻo, con người hay gì đó không? 

Học viên 12: Tại khoảnh khắc kinh nghiệm cái cứng 
thì không có khái niệm về ai đó. 

A.Sujin: Nếu không có hình dạng và thân thẻ, liệu ai 
đó có thể nói rằng, một con chó hay là con chim hay con 
người đang kinh nghiệm cái cứng không? 

Học viên 12: Không thê nói rằng con chó hay ai đó 
kinh nghiệm cái cứng mà về mặt bản chất chỉ có cái thân 
căn kinh nghiệm đối tượng xúc chạm và khi đấy thì thân 
thức sẽ sinh khởi. 

A.Sujin: Đây chính là sự khởi đầu để hiểu các pháp 
đều là vô ngã, kế cả pháp kinh nghiệm cũng không thuộc 
về ai, tất cả các pháp sinh khởi khi có duyên tương ứng của 
chúng, hiểu về cái cứng và sự xúc chạm là vô ngã, vì nếu 
không có thân thức sinh khởi cùng với cái được xúc chạm 


195 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


qua thân căn, không thể có sự xuất hiện của cái cứng dù 
là đối với ai, ở đâu, khi nào. Đó là các pháp sinh khởi do 
duyên chứ không phải do al tạo ra 

Học viên 12: Con đồng ý đó là sự khởi đầu của sự phát 
triển hiểu biết. 

A.Suj/m: Cái cứng có phải là ta không? 

Học viên 12: Không 

A.Sujm: Cái kinh nghiệm cái cứng có phải là ta không? 

Học viên I2: Không phải là ta 

A.Sujin: Nếu không gọi nó là thân thức thì có được 
không? Hay phải đặt tên cho nó là thân thức? Ở khoảnh 
khắc cái cứng xuất hiện, buộc phải có yếu tô kinh nghiệm 
cái cứng, bất kế là với ai, ở đâu. Khi không có hiểu biết 
sinh khởi, họ cho cái cứng đó là ngã, là một cái gì đó, chứ 
không phải là vô ngã; và cho thực tại kinh nghiệm đó là 


^As»*% 


ngã, là “tôi”, chứ không phải là vô ngã. 

Khi cho cái cứng là ngã thì đó là Thánh đề hay không 
phải là Thánh đê? 

Học viên 12: Cái cứng thì nó thuộc về sắc pháp và sắc 
là khô. 

A.Su/m: Hiện giờ cái cứng đang sinh khởi, đó là Thánh 
đê hay không phải là Thánh đê? Đức Phật đã dạy vê điêu 
đó hay không dạy vê điêu đó? 

Học viên 12: Khi cái cứng có thể được hiểu theo nhiều 
196 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


góc độ rằng cái cứng là ngoại xứ hoặc cái cứng là sắc, dù 
có phân tích khác nhau thì nó cũng chỉ là khô và vô ngã 
mà thôi. 

A.Sujin: Tại sao cái cứng là Khổ? 

Học viên 12: Cái cứng là khô vì theo giáo pháp Đức 
Phật nói rằng cái cứng sinh và diệt ngay lập tức vì thế mà 
nó là Khô. 

A.Sujin: Vậy ai hiểu cái cứng là khổ đây? 

Học viên 12: Đức Phật hiểu cái cứng là Khổ và Ngài 
có để lại Giáo pháp nói rằng đó là Khổ 

A.Sujin: Liệu đệ tử của Đức Phật có thê biết được điều ấy 
không? Nếu không thì Giáo lý ấy hoàn toàn vô ích hay sao? 

Học viên 12: Đức Phật dạy chúng ta như thế và chúng 
ta tin lời dạy của Ngài. 

A.Sujin: Đức Phật cũng chỉ ra con đường để kinh 
nghiệm trực tiếp về cái cứng là Khổ, đúng không? Chúng 
ta có thê cứ nói về “con đường” nhưng thực chất con đường 
đó là gì? Bởi vì con đường Bát chánh đạo bắt đầu với chánh 
kiến, Nếu không có chánh kiến là yếu tố dẫn đầu, sẽ có thê 
có rất nhiều con đường khác nhau và nó có thê bắt đầu với 
tà kiến đúng không? 

Học viên 12: Ở đây chúng ta đều hiểu rằng, Bát chánh 
đạo bắt đầu với chánh kiến, và chánh kiến là hiểu biết về 
Tứ Thánh đế, rằng các mọi thứ là vô thường, khổ, vô ngã 


197 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


A.Sujin: Đức Phật đã dạy giáo lý của Ngài để cho mọi 
người cùng có thể hiểu, hay chỉ để tin mà thôi? Ta biết rằng 
nghe Pháp một lần thôi thì chưa đủ. Chẳng hạn Đức Phật 
dạy về cái cứng là vô ngã, thì điều đó không phải chỉ để 
tin, mà đặc tính của nó là có thể được kinh nghiệm, sau khi 
sinh khởi nó diệt đi, nó là pháp sinh khởi do duyên. Nhưng 
đặc tính thực của nó không thể xuất hiện với vô minh. 

Học viên 12: Đức Phật dạy chúng ta về con đường Bát 
chánh đạo. Tất cả mọi người đều có thể hành theo và có 
được sự hiểu biết. 

Sarah: Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng Đức Phật đã 
dạy về vô thường, khổ, vô ngã, và rằng Đức Phật đã dạy 
con đường chứng ngộ trực tiếp về Sự thực của tất cả các 
thực tại. Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng chánh kiến hay 
Trí tuệ là yêu tố quan trọng nhất để dẫn đến khoảnh khắc 
kinh nghiệm trực tiếp về thực tại. Chúng ta cũng đồng ý 
về bảy chi còn lại của Bát chánh đạo. Hôm qua chúng ta 
có nói về giới (sila) và về ba chi là các tâm sở tiết chế- 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tôi nghĩ có vẻ là 
bạn đang muốn thảo luận chỉ thứ hai là Chánh tư duy, cái 
mà thực chất là tâm sở tầm và về chánh tỉnh tấn là tâm sở 
tinh tấn viriya. Vậy bạn có thể chia sẻ hiểu biết của bạn về 
những chỉ này bởi vì tôi nghĩ rằng bạn cho rằng chúng tôi 
đang không nhắn mạnh đủ về những yếu tố ấy. Bạn có nói 
đến Chánh tinh tấn và nói đến việc có tác ý để có chánh 
niệm, có đúng như vậy không? 

198 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên 12: Con nghĩ là con muốn hỏi Achaan một 
câu hỏi khác. Chúng ta đã được nghe rằng không có con 
người nào cả, không có Achaan mà chỉ có ngũ uân thôi. Lại 
có một sự hiểu biết rằng có một Bộ ngũ uẫn là Achaan thì 
sự hiểu biết đó có đúng không? Hay tất cả sắc ở đây hay ở 
kia, quá khứ hay tương lai đều thuộc về sắc uâẫn và tương 
tự như thế về bốn uẫn còn lại? 

A.Sujin: Có thê nói rằng tất cả các pháp hữu vi đều là 
uân không? 

Học viên I2: Đây là điều con muốn thảo luận, rằng 
mọi thứ đều chỉ được chia về một trong năm cái uân đấy 
thôi có phải không? 

A.Sujin: Không phải là vẫn đề là chia một cách ngẫu 
nhiên, tất cả các pháp sinh và diệt đều là uẫn, nhưng Đức 
Phật lại phân nhóm là ngũ uần. Vậy tại sao lại là năm? 


Học viên I2: Vì không còn cái gì khác ngoài năm cái 


A.Sujin: Ngũ uẫn có khác với pháp không? 

Học viên 12: Ngũ uân là pháp nên không khác với bây 
gIỜ. 

A.Sujin: Tất cả các pháp hữu vi sinh và diệt thì đều là 
uân nhưng tại sao Đức Phật lại xếp thành năm uẫn? 

Học viên 12: Bởi vì mỗi loại pháp thực hiện một chức 
năng khác nhau. 

199 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Sarah: Tại sao lại là năm? Có rất nhiều pháp khác 
nhau trong ngũ uẫn này mà tại sao lại chia cụ thể thành 
Sắc uân, hành uân, Tưởng uân mà không chia thành 20 hay 
nhiều hơn. 

Học viên 12: Mặc dù thế giới bên ngoài tưởng như rất 
phong phú nhưng Đức Phật đã dạy rằng những thứ ấy chỉ 
øom về từng nhóm uấn đấy thôi bởi vì các chức năng khác 
nhau trong các uẫn này. 

A.Sujin: Pháp bao trùm tất cả. Tất cả những gì là thực 
là pháp. Các pháp đều rất vi tế và có nhiều khía cạnh khác 
nhau, chính vì vậy Đức Phật có cách chia nhóm khác nhau 
về thực tại, có lúc là ngũ uân, có lúc là sáu xứ, mười hai 
xứ, có lúc là mười tám giới, thật ra tất cả các thực tại đều 
là giới (dhatu) nhưng Đức Phật lại chỉ chia thành mười tắm 
thôi. Bởi vì những cách phân chia nhóm như vậy đều có 
thể tạo duyên cho Trí tuệ sinh khởi theo những cách khác 
nhau để thấy chúng là vô ngã. 

Học viên 12: Những yêu tô gió như ở trong bụng, hơi 
thở hay chuyền động cái tay, cơ thể thì thuộc về Phong giới 
và Phong giới đó không phải là tôi, nó chỉ là vô ngã. Với 
con thì hiểu như thế dễ hơn việc hiểu là toàn bộ sắc này chỉ 
là sắc uân thôi hoặc kinh nghiệm cái thọ này chỉ là thọ uẫn 
thôi. Điều này hơi mới và khó nên con muốn hỏi lại bà để 
cho chắc chắn về sự hiểu biết đúng về những điều đó. 

A.Sujin: Thọ có thuộc về Đức Phật hay không thuộc 
về ai cả? 


200 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên 12: Lúc trước con hiểu ngũ uẫn là vô ngã 
theo ý rằng là tâm sở thọ nơi con hay bất cứ ai khác kinh 
nghiệm các cảm thọ thì đều giống nhau. Chứ con không 
hiểu theo nghĩa rằng tất cả cái mà kinh nghiệm cái cảm thọ 
ấy đều chỉ là thọ uân mà thôi. 

A.Sujin: Thọ sinh khởi do duyên và rồi diệt đi, chứ 
không thuộc về ai cả, đúng không? 

Học viên 12: Trước đây con nghĩ là mọi cảm thọ là kết 
quả của Nghiệp nhưng sau biết Đức Phật dạy rằng nghiệp 
chỉ là một nguyên nhân của thọ thôi, ngoài nghiệp ra còn 
có những nguyên nhân khác. 

Sarah: Venada- Thọ sinh khởi với tất cả tâm, đúng 
không? 

Học viên 12: Đúng thế 

Sarah: Một số tâm là kết quả của Nghiệp - như cái 
thấy (nhãn thức), cái nghe (nhĩ thức), cái ngửi (tỷ thức). 
Thọ sinh khởi cùng với những tâm là quả của Nghiệp cũng 
là quả của nghiệp. Một số tâm không phải là kết quả của 
nghiệp, chẳng hạn tâm thiện và bất thiện. Chính vì vậy thì 
thọ cùng các tâm sở đi kèm với những tâm như thế đều 
không phải là quả của nghiệp. Chính vì vậy những tâm 
nào là quả của Nghiệp, thọ đi kèm cũng là quả của Nghiệp, 
Những tâm nào không phải là quả của Nghiệp thì thọ đi 
kèm cũng không phải là quả của Nghiệp. 

201 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên 12: Con được biết rằng thọ sinh khởi tại 
khoảnh khắc cùng với tâm khi kinh nghiệm đối tượng qua 
ngũ quan thì đều chỉ là thọ trung tính? 

§arah: Khi nhãn thức sinh khởi thì khoảnh khắc của 
nhãn thức là quả của Nghiệp và thọ sinh khởi kèm nhãn 
thức luôn là trung tính, bất kế đó là quả của nghiệp thiện 
hay bất thiện, cũng tương tự như vậy với nhĩ thức, tỉ thức, 
thiệt thức. Trong trường hợp của thân thức thì khác, ở 
khoảnh khắc thân thức sinh khởi kinh nghiệm đối tượng 
như nóng lạnh, cứng, mềm, thọ sẽ là thọ lạc hoặc thọ khổ. 
Ngày hôm qua, khi chúng ta nói đến đói chẳng hạn, đói 
được kinh nghiệm khi thân thức sinh khởi kinh nghiệm 
một đối tượng là đối tượng xúc chạm và thọ kèm theo là 
thọ khổ. Tất cả những tâm và tâm sở vừa kể trên tức là 
Ngũ song thức cùng với các tâm sở đi kèm đều là quả của 
Nghiệp. 

Học viên 2: Xin hãy cho thêm giải thích về sự khác 
biệt giữa tâm và tâm sở? 

Jonathan: Vừa rồi chúng ta nói đến hai loại thực tại 
là danh và sắc, trong danh cũng có hai loại thực tại là tâm 
và tâm sở. Ở mỗi khoảnh khắc, tâm sinh khởi bao giờ cũng 
đi kèm theo các tâm sở. Citta- Tâm làm nhiệm vụ dẫn đầu 
trong việc kinh nghiệm đối tượng. Nhưng mỗi tâm lại cần 
một số tâm sở khác nhau sinh khởi cùng, mỗi tâm sở đảm 
nhận một chức năng riêng biệt khác nhau trong việc kinh 
202 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


nghiệm đối tượng ấy. Chẳng hạn /ưởng (sanna) làm nhiệm 
vụ đánh dấu và ghi nhớ về đối tượng, ekagafa (tâm sở 
nhất tâm) làm nhiệm vụ hướng tâm vào đối tượng đó, xúc 
(phassa) làm nhiệm vụ tiếp xúc với đối tượng đó. Tâm và 
các tâm sở cùng nhau kinh nghiệm một đối tượng. Chẵng 
hạn bây giờ đang có thọ dễ chịu -thọ hỷ - khi thú vị với lời 
bình luận của bạn thì thọ hỷ này chính là một tâm sở, nó đi 
kèm với tâm kinh nghiệm đối tượng. Ví dụ khác: khi chúng 
ta nhìn vào một người và chúng ta nhận ra người đó là ai 
thì ở khoảnh khắc đó chính là tâm sở tưởng-sanna đang 

đảm nhận chức năng của mình. 

Học viên 2: Tầm sở có kinh nghiệm cái gì không? 

Jonathan: Các tâm sở sinh khởi cùng tâm, tâm thì dẫn 
đầu trong việc kinh nghiệm đối tượng, đó là chức năng của 
tâm, và các tâm sở cũng kinh nghiệm đối tượng ấy. Chúng 
ta đang nói về các pháp sinh khởi trong từng khoảnh khắc. 
Ở khoảnh khắc hiện giờ, nhãn thức đang kinh nghiệm đối 
tượng thị giác. Cái nghe hay nhĩ thức thì kinh nghiệm âm 
thanh. Những tâm này sinh khởi tiếp nối lẫn nhau, xen kẽ 
lẫn nhau. Xen kẽ giữa những khoảnh khắc của các thức đó, 
có các loại tâm sinh khởi suy nghĩ về cái được thấy, được 
nghe, v.v.... Trong tiến trình khi có một ý niệm về đối 
tượng đã được kinh nghiệm thì ý niệm đó là khái niệm về 
đối tượng đã được kinh nghiệm trong tiến trình trước đó. 
Nếu có một giả thiết là không có các tâm sở thì sẽ không 
203 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


có ý nghĩa gì nữa cả, bởi vì không ai có thê biết được gì đã 
được thấy. 

Học viên 2: Khi ông nói Tâm dẫn đầu kinh nghiệm đối 
tượng thì điều ông muốn nói tới là gì? 

Jonathan: Tâm thì chỉ làm công việc kinh nghiệm đối 
tượng ấy thôi, các tâm sở cũng kinh nghiệm đối tượng ấy 
nhưng chúng có chức năng riêng biệt. 

$arah: Đề rõ hơn thì chăng hạn hiện giờ đang có cái 
thây. Nhãn thức thì chỉ kinh nghiệm đôi tượng thị giác, 
nó không thê cảm thọ đối tượng thị giác đó, nó không thể 
tiếp xúc hay ghi nhớ đối tượng thị giác đó. Nó chỉ làm 
một công việc duy nhất là kinh nghiệm đối tượng mà thôi. 
Chính vì vậy cần phải có các tâm sở khác hỗ trợ, ví dụ cần 
xúc (phassa) để tiếp xúc đối tượng, nhất tâm (ekagata) để 
trụ trên đối tượng, tưởng (sanna) ghi nhớ và đánh dấu đối 
tượng, v.v.... Tâm và tâm sở phải luôn sinh khởi cùng nhau 
để có được sự kinh nghiệm như chúng ta có hiện giờ. 

Học viên 2: Vậy sự khác biệt giữa tâm và thức? 

Sarah: Tâm và thức là hai từ để chỉ về cùng một thực 
tại. Thức là vinnana, tâm là citta, nhưng về thực tại thì 
chúng là một, tùy từng hoàn cảnh mà mỗi từ được sử dụng. 

Jonathan: Các tâm sở thuộc về hành uấn, trừ hai tâm 
sở được tách riêng biệt là tưởng và thọ. Tất cả những cái đó 
đều là các thực tại, có đặc tính riêng biệt có thể được kinh 
nghiệm và hiểu bởi Trí tuệ. 


204 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Sarah: Mục đích của việc nghiên cứu và xem xét kỹ 
lưỡng về tất cả thực tại này là để chúng ta có thể thấy rõ 
được rằng tất cả các pháp thực sự là vô ngã, nếu không, ta 
sẽ luôn có ý niệm “tôi thấy”, “tôi nghe”, “tôi tác ý”, v. V... 
Đó chính là con đườn dẫn tới sự xả ly với ý niệm về ngã. 
Chăng hạn khi chúng ta nghe rằng thọ sinh khởi với tất cả 
các tâm, chúng ta sẽ có thê biết được rằng không có khoảnh 
khắc nào không có thọ. Có những người có thê đọc Thập 
nhị nhân duyên, trong đó có nói thọ được làm duyên bởi 
xúc, nhưng họ có thê không thấy được rằng bản thân thọ và 
xúc là hai tâm sở cùng sinh khởi với tất cả các tâm. Họ có 
thể có ý tưởng rằng có thể ngăn vedana- thọ để không có 
sự dính mắc vào thọ. Nhưng khi ta thực sự thấy được rằng 
tất cả những thực tại như thọ, xúc, ái đều là những thực tại 
do duyên thì chúng ta có thể hiểu rằng là không ai có thể 
ngăn những thực tại ấy sinh khởi. 

Học viên I2: Tại một khoảnh khắc thì tâm chỉ nhận một 
đối tượng. Khi tâm đã nhận một đối tượng danh hoặc sắc 
pháp nào đó thì nó sẽ không nhận đối tượng là thọ lúc đó. 

A.Suj/m: Tại sao lại không? 

Học viên 12: Theo tích lũy sự huân tập của mỗi người 
thì tại khoảnh khắc đó, thọ sẽ là yếu tố được kinh nghiệm 
hay là sắc được kinh nghiệm hay là thức được kinh nghiệm. 

A.Sujin: Ở khoảnh khắc kinh nghiệm thọ đau chẳng 
hạn, khi ấy thọ là đối tượng của tâm, phải không? 

205 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên I2: Vầng. 

A.Sujin: Vậy thì thọ có thể là đối tượng của tâm, tâm 
có thể kinh nghiệm bất cứ thực tại nào. 

Học viên 12: Khi cảm thọ là thọ khổ hay thọ lạc thì cái 
nguy cơ, mối nguy hiểm của cảm thọ đấy là có thể mang 
đến sự tham ái dính mắc ở khoảnh khắc về sau. Khi có sự 
hiểu biết đúng về sự nguy hiểm đó thì sẽ có tác ý hướng 
đến đối tượng khác. Khi ấy nó sẽ không tiếp tục hay biết 
trên cái đối tượng là thọ và nó có thể là duyên dẫn đến 
chấm dứt sự tham ái về sau. 

A.Sujin: Bây giờ chúng ta đang nói về câu chuyện về 
các thực tại giống như ta đang nói về một người mà ta chưa 
bao giờ gặp cả. Chúng ta nói về thọ trong khi thọ đang sinh 
khởi và diệt đi trong vô số khoảnh khắc mà ta không thê 
đếm được. Ta vẫn chưa bao giờ gặp mà chỉ nói về chúng 
mà thôi. Vậy bạn cứ nói về người đấy mãi hay bạn muốn 
thực sự gặp người đó? Thọ có phải là uẫn không? 

Học viên 12: Thọ là Uẫn. 

A.Sujin: Đừng chỉ nghe, đừng chỉ nói về nó mà hãy 
biết thật rõ thế nào là thọ uân. Khanda- Uầấn nghĩa là gì? 

Học viên I2: Đó là sinh và diệt. 

A.Sujin: Đó chính là câu trả lời, nó là lời nhắc nhở 
rằng dù là thọ lạc thọ khổ, hỷ hay ưu, thọ cũng là thực tại 
sinh và diệt luôn luôn. Chúng không thuộc về ai cả. Khi 
206 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


có duyên cho chúng sinh khởi, chúng sinh khởi. Thọ sinh 
khởi và cảm nhận. Thọ không phải là tâm, tâm không thê 
cảm nhận. Kê cả khi ta nói như vậy thì không có nghĩa là 
ta đã gặp được thọ. Tại sao? Bởi vì chúng sinh và diệt luôn 
luôn kế cả bây giờ cũng vậy. Làm thế nào đề biết được Thọ 
là vô ngã? Chúng ta đang nói về Thọ uần là thứ sinh và diệt 
và nó là vô ngã, làm sao ta biết được điều ấy đây? 

Đề thực sự biết về Thọ thì không thể chỉ nói về nó. 
Chính vì vậy không chỉ dừng lại ở hiểu về mặt lý thuyết 
mà thôi. Có những khoảnh khắc có thể biết được thọ một 
cách gần gũi hơn và kinh nghiệm nó một cách rõ ràng hơn. 
Không ai có thể cô tạo ra điều ấy. Có vẻ như có sự mong 
mỏi để có được kinh nghiệm ấy trong khi không có duyên 
để cho kinh nghiệm ấy sinh khởi. Có một số người hỏi, 
làm thế nào để đến gặp “người ấy' ' đây, điều đó không 
thể xảy ra chỉ bằng suy nghĩ và mong muốn gặp người ấy. 
Phải có đủ duyên đề có thể biết được rằng thực tại đó hoàn 
toàn khác với những thực tại khác, để có thể thực sự biết 
được răng chúng ta đang nói về cái gì, Chúng ta cần phải 
bắt đầu ở chính khoảnh khắc này còn nếu không thì không 
còn lúc nào khác nữa cả. Và hiện giờ thì những thực tại đó 
ở đâu? Đó không phải gì khác mà chính là những thực tại 
hiện giờ đang có mặt ở đây để có thể nhận biết, chúng là 
øì hiện giờ? 

Học viên I2: Là pháp 

207 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


A.Sujin: Có rất nhiều pháp hiện giờ nhưng không thê 
có nhiều pháp sinh khởi cùng một lúc, chỉ có một pháp ở 
một thời điểm, vậy thì pháp đang xuất hiện hiện giờ là gì 
đây? 

Học viên I2: Sinh và diệt. 

A.Sujin: Chưa thể. Nếu không hiểu chúng hiện giờ là 
gì, sẽ vẫn chỉ là nghĩ và nói về chúng. Chúng hiện giờ đang 
có mặt ở đây nhưng không có cách nảo biết chúng bởi vì 
hiện giờ chưa có đủ trí tuệ, và vô minh thì không thể nào 
biết được. Hiện giờ cái thấy đang sinh khởi để thấy, đó là 
một thực tại kinh nghiệm, khác với thực tai không kinh 
nghiệm gì cả. Chưa thể nào tiếp cận được trực tiếp VỚI nÓ 
ngay lập tức, nhưng nếu có việc nghe pháp và hiểu rằng cái 
đang nói đến chính là cái đang sinh khởi hiện giờ, thì dần 
dần có thê biết được cái đang sinh khởi hiện giờ một cách 
cụ thể hơn. Hiện giờ có cái thấy không? 

Học viên 2: Hiện giờ đang có cái thấy... 

A.Sujin: Cứ từng thứ ở một thời điểm thôi. Hiện giờ 
có cái thấy thì nó thấy cái gì? 

Học viên 2: Thấy đối tượng thị giác. 

A.Sujin: Cái thây có phải là ai không? 

Học viên 2: Không phải là aI cả. 

A.Sujin: Nếu như có cái hiểu như thế ở thời điểm ấy 
thì đó sẽ là sự khởi đầu, còn nếu không thì chúng ta sẽ tiếp 
208 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


tục nhắc đi nhắc lại các ngôn từ “ thấy, nghe, uân, thánh 
đề, v.v...”, mà không có sự hay biết về đặc tính của thực 
tại xuất hiện trong lúc này đây. 


Mọi người: Sadhu, sadhu, sadhu ! 


209 


Sài Gòn, chiều 03.09.2013 


Vị sự 2: Hồi sáng, sư có nghe sưma¿ha là sự phát triển 
Sở hữu an tịnh, vậy sở hữu an tịnh là gì? Vì trước đây sư 
vẫn nghĩ là samatha là phát triển sở hữu nhất hành- ekagata 
cetasika. 

Ghi chú: Tâm sở an tịnh là passaddhi cefasika gồm 
käya-passaddhi (trạng thái an tịnh của tâm sở) và Citta- 
passaddhi (trạng thái an tịnh của tâm vương). (có một số 
tài liệu dịch Việt từ 2assadd¡ với nghĩa khinh an) 

A.Sujin: Mỗi từ cần phải được nghiên cứu một cách 
rất kỹ lưỡng, ví dụ từ szma/ha, trước khi nghe Giáo lý, 
chúng tôi không biết rõ nghĩa của từ sđna/ha trong tiếng 
Thái. Người Thái sử dụng rất nhiều thuật ngữ Pali nhưng 
không có sự nghiên cứu về các thuật ngữ ấy. Đối với người 
Thái, từ samatha có nghĩa là một người không quan tâm 
tới tiện nghi, xa xỉ. Vậy là bất cứ ai cũng có thê hiểu nhằm 
nếu họ không thực sự hiểu nghĩa của các thuật ngữ. Nhưng 
khi chúng ta nghiên cứu Pháp, chúng ta hiểu rằng không có 
một ai cả mà chỉ có các thực tại sinh khởi mỗi ngày. 

210 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Vậy samafha là gì? Nó phải là sự an tịnh, nhưng là một 
tâm sở chứ không phải là tâm, bởi vì tâm chỉ là thực tại có 
chức năng kinh nghiệm đối tượng mà thôi. Và sự an tịnh 
không có nghĩa là ngồi một mình. Bởi vì bất cứ ai cũng 
có thể ngồi một mình với tâm bắt thiện. 4n fjnh là khoảnh 
khắc của thiện tâm, khi văng mặt tham, sân, sỉ. Nếu không 
đúng như vậy thì ở khoảnh khắc đó tâm không phải là an 
tịnh. Một số người có thể thích sống một mình. Nhưng 
như vậy không có nghĩa răng, khi họ ở một mình thì tâm 
họ an tịnh. Họ có thể sống một mình, nhưng suy nghĩ về 
rất nhiều thứ khác nhau: suy nghĩ với sự dính mắc, sân hận 
hay các bắt thiện khác. Như vậy, sống một mình với ít tiện 
nghi xa xỉ chưa có nghĩa răng đã có sự an tịnh. Saatha 
chỉ có nghĩa là khoảnh khắc của sự tĩnh lặng nội tại gắn 
liễn với thiện pháp (mà ta gọi là an tịnh) mà thôi. Trong 
một ngày, dễ có duyên cho tâm bắt thiện (akusala) sinh 
khởi. Sau khoảnh khắc của cái thấy, cái nghe, ngửi, nễm 
xúc chạm, có suy nghĩ sinh khởi. Như vậy tâm thiện không 
thê sinh khởi một cách dễ dàng. Cần phải có mười chín tâm 
sở tịnh hảo đề làm duyên cho khoảnh khắc của thiện pháp. 
Ở khoảnh khắc của bất thiện, mười chín tâm sở tịnh hảo 
này không có mặt. Vậy làm sao ta có thể biết răng ở một 
khoảnh khắc cụ thể nào đó có sự an tịnh không? Nhất thiết 
nó phải là một khoảnh khắc của thiện pháp. Các thiện pháp 
chỉ nằm trong ba nhóm: bố thí, trì giới và bhavana -phát 

211 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


triển tâm trí. Theo Tam tạng, chúng ta có thê nói rằng, mỗi 
một khoảnh khắc của tâm thiện thì có là sự an tịnh, hay 
samatha. 

Những người không nghiên cứu Giáo lý một cách kỹ 
lưỡng tưởng sự nhất tâm (định) là sự an tịnh. Sở dĩ như vậy 
là bởi họ chưa hiểu đặc tính của thực tại nhất tâm. Định là 
một tâm sở, đó là tâm sở nhất tâm (ekaggata). Nhất tâm là 
một tâm sở sinh khởi cùng với mỗi tâm. Nó giúp cho tâm 
chỉ kinh nghiệm một đối tượng ở một thời điểm mà thôi. 
Tâm sở nhất tâm mà chúng ta vẫn gọi là định sinh khởi với 
mọi tâm. Nhờ có tâm sở nhất tâm làm duyên cho tâm chỉ 
kinh nghiệm một đối tượng ở một thời điểm nên, chẳng 
hạn, ở khoảnh khắc của cái thấy thì nhãn thức không thể 
kinh nghiệm một đối tượng nào khác ngoài đối tượng là 
cái được thấy. Trong một khoảnh khắc có rất nhiều âm 
thanh nhưng chỉ một âm thanh trong đó mới là đối tượng 
của nhĩ thức mà thôi. Ví dụ, ngay bây giờ mọi người có 
thê nghe những âm thanh khác nhau. Từng âm thanh một 
là đối tượng của tâm nhờ có tâm sở nhất tâm làm nhiệm vụ 
của nó. Bởi lẽ nhất tâm là tâm sở biến hành, nó sinh khởi 
với tất cả các tâm, cho nên khi sinh khởi với tâm bất thiện 
thì nhất tâm đó là bất thiện, khi sinh khởi với tâm thiện thì 
nó là thiện. 

Nhất tâm là một trong bảy biến hành tâm sở bởi vì nó 
cần phải sinh khởi với tất cả các tâm. Ở khoảnh khắc này 
212 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


khi tâm sinh khởi thì đã có tâm sở nhất tâm. Hiện giờ tâm 
kinh nghiệm các đối tượng khác nhau, một cái ở một thời 
điểm, đối tượng này sau đối tượng khác. C”ính vì vậy đặc 
tính của tâm sở nhất tâm chưa xuất hiện với tính chất của 
định, cho đến khi có sự tập trung vào một đối tượng cụ thể. 
Và khi ấy thì đặc tính của nhất tâm có thể xuất hiện. Nhưng 
mỗi người đều có thể tập trung vào một cái gì đó vào lúc 
nào đó, như là tập trung vào hay ngắm vào một đối tượng 
trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như là viết 
chăng hạn: chúng ta có thể viết với sự chú tâm, và khi ấy 
đặc tính của định xuất hiện. Mặc dù nhất tâm sinh khởi với 
mỗi tâm nhưng đặc tính của nó lại không xuất hiện (trừ khi 
có sự tập trung vào một đối tượng trong một khoảng thời 
gian nhất định - ND). Như vậy, ta thấy rằng, nhất tâm có 
thê là thiện, bắt thiện hoặc là quả. 

Nếu không có hiểu biết đúng về sự an tịnh, cái mà ta 
tưởng là khoảnh khắc của sự phát triển samatha sẽ dễ là 
bất thiện, và khi đó nó sẽ trở thành tà định, tức là không 
có sự an tịnh thực sự ở đó. Mọi người tưởng mình đang 
vun bồi samatha khi ngồi một mình và cố tập trung vào 
một đối tượng nào đó. Nhưng thực chất đó không phải là 
phát triển samatha. Bởi vì dù trong sự phát triển samatha 
hay vipassanä, yếu tố luôn cần thiết là hiểu biết đúng. Một 
người không có hiểu biết rõ ràng sẽ không thê phát triển 
dù samatha hay vipassanã. Khi ấy cái được phát triển là Tà 
định, và như vậy sẽ có Bát Tà đạo. 


213 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Mỗi lời trong giáo lý của Đức Phật đều tạo duyên cho 
hiểu biết, mỗi lúc một sâu sắc hơn. Bởi vì những lời ấy 
biểu đạt những gì đang xuất hiện hiện giờ. Chính vì vậy, 
nếu một người không hề nghiên cứu giáo lý mà nghĩ rằng 
mình có thể có trí tuệ thì đó là một hiểu lầm. Đức Phật là ai 
và chúng ta là ai đây? Nếu chỉ đọc thôi, không nghiên cứu 
kỹ lưỡng mà lại cho rằng chúng ta có thể hiểu được những 
gì Đức Phật dạy là một sai lầm. Bởi vì mỗi một từ trong 
Giáo lý đều là về bây giờ và mọi lúc. Đó là những thực tại 
sẵn sàng cho hiểu biết sinh khởi để hiểu chúng một cách 
đúng đắn, hoặc ngược lại cho những hiểu biết sai lầm sinh 
khởi khi không có hiểu biết đúng. Chẳng hạn, sáng nay 
chúng ta nói về cái cứng, khi có duyên chín muồi để cho 
cái cứng được kinh nghiệm thì khi đó sẽ có kinh nghiệm về 
cái cứng. Kinh nghiệm ấy không giới hạn ở riêng cõi người 
hay một số cõi chư thiên, nó xảy ra ở nhiều cõi khác, kể 
cả địa ngục và bảng sinh. Đây chính là sự thực tuyệt đối 
không bao giờ thay đổi. Chính vì vậy, tại khoảnh khắc kinh 
nghiệm cái cứng, không phải ai cũng có cái hiểu đúng. Bất 
cứ chúng sinh nảo cũng có thê kinh nghiệm cái cứng: chó, 
cá, mèo, v.v..., nhưng chúng không thê có hiểu biết về cái 
cứng, điều ấy là không thể đối với chúng, bởi vì chúng sinh 
ra với thức tái tục không đi kèm tâm sở trí tuệ. Chúng có 
thể nghe âm thanh. Nhưng chúng không có hiểu được ý 
nghĩa của âm thanh ấy. Nhưng con người lại có thê hiểu ý 
214 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


nghĩa của âm thanh. Chính vì vậy, khi ta sinh ra trong cõi 
súc sinh, sẽ không có cơ hội để phát triển hiểu biết đúng. 

Vì các thực tại vi tế đến như vậy, nếu như không có sự 
nghiên cứu một cách kỹ lưỡng thì chúng dễ hiểu nhằm lời 
Đức Phật. Chắng hạn, nếu không có sự an tịnh thực sự, nếu 
đó không phải là khoảnh khắc của thiện pháp, thì đó không 
phải là sự phát triển samatha. Đâu là sự khác biệt giữa 
sự phát triển samatha và sự phát triển vipassana? Trước 
khi Đức Phật giác ngộ đã có nhiều người có đủ Trí tuệ để 
hiểu được sự khác biệt giữa khoảnh khắc của thiện và bất 
thiện. Họ hiểu được mối hiểm họa của việc kinh nghiệm 
đối tượng của ngũ quan với tâm bất thiện. Họ hiểu được 
những đối tượng mà nếu hướng tâm về thì có thê tạo duyên 
cho sự an tịnh. Với hiểu biết ấy thì họ có thể phát triển sự 
an tịnh đến mức độ của các tầng thiền, nhưng không có 
hiểu biết rằng những thực tại đó không phải là ngã, không 
phải là ta. Nhưng sau khi Đức Phật giác ngộ, bất cứ ai có 
được tích lũy để hiểu được những lời Ngài dạy, dù người 
ây đã từng phát triển samatha trước đây hay không, họ đều 
thấy được lợi ích của việc phát triển hiểu biết đúng ở bất 
cứ khoảnh khắc nảo. 

Chính vì vậy sau khi Đức Phật giác ngộ, Ngài đã dạy 
suốt 45 năm, cho đến cả giây phút cuối. Bởi vì mọi người 
đều có những phiền não chưa hề được tận diệt. Nhưng sau 
khi nghe pháp, Trí tuệ bắt đầu được phát triển một cách từ 


215 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


từ. Kể cả ở thời của Đức Phật, không phải tất cả mọi người 
đều có thể giác ngộ. Cần phải có thời gian để trở nên trung 
thực ngay với việc hiện giờ hiểu biết của mình ở mức độ 
nào. Chẳng hạn bây giờ cái thấy đang là thực, suy nghĩ đang 
là thực, mọi thực tại trong cuộc đời của chúng ta đều là thực 
và chúng không phải là tự ngã. Tất cả các pháp đều sinh 
khởi do duyên. Nếu như không có duyên thì không có gì có 
thể sinh khởi. Wiệc tận diệt được ÿ niệm và sự dính mắc về 
ngã là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Bởi vì cần có một 
sự tích lũy về hiểu biết trong một khoảng thời gian rất dài, 
nhiều a tăng kỳ kiếp. Làm sao ta có thê tận điệt được ý niệm 
về ngã đó chỉ bằng việc ngồi và suy nghĩ mà không có hiểu 
biết đúng đăn về những gì đang xuất hiện trong hiện tại? 
Kiếp sống này sẽ là kiếp sống để có thể có sự tích lũy về 
thiện pháp và hiểu biết để cho kiếp sau và các kiếp sau nữa, 
cho đến lúc Trí tuệ viên mãn và chín mui để có thể xuyên 
thấu được bản chất của thực tại đang xuất hiện. 

V† sự 2: Sadhu, sư xin cảm ơn. 

$arah: Trong vài ngày qua có những người có kế về 
kinh nghiệm về samatha ở thời trước đây hoặc khi còn 
nhỏ, nhưng như chúng ta vừa nghe Achaan giải thích về 
samatha, nếu không có hiểu biết về sự khác biệt của khoảnh 
khắc của thiện và bắt thiện, không hiểu về đối tượng có thê 
làm duyên cho sự an tịnh sinh khởi như thế nào thì việc nói 
về samatha hoàn toàn vô nghĩa. 


216 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên 2: Trong mẫy ngày qua, khi nghe Giáo pháp 
con rất hoan hỉ. Có một vẫn đề mà con rất quan tâm, xin 
achan cho một bài pháp về chủ đề Nghiệp. Và con có một 
câu hỏi nhỏ muốn làm rõ chủ đề sáng nay về Tâm và tâm 
sở. Nếu tâm chỉ hay biết và kinh nghiệm đối tượng thôi, 
còn lại là các hoạt động của Tâm sở, vậy thì tại sao lại nói 
Tâm thiện và tâm bất thiện? Nếu Tâm chỉ hay biết thôi thì 
nó đâu có thiện và bất thiện? 

A.Sujm: Hiện giờ có cái gì đang ở đây? 

Học viên 2: Dhamma - pháp. 

A.Sujin: Bạn gọi đó là pháp, nhưng có rất nhiều pháp 
khác nhau. Mỗi pháp có một đặc tính riêng, nhưng ở mỗi 
khoảnh khắc chỉ có một pháp xuất hiện, vậy pháp đang 
xuất hiện đó là gì nào? 

Học viên 2: Có thể là cái nghe. 

A.Sujin: Còn gì nữa? 

Học viên 2: Cái thấy, cái nếm, cái ngửi, chẳng hạn 
ngửi mùi cafe. 

A.Sujin: Bạn có thích càfe không? 

Học viên 2: Con thích. 

A..Sujin: Cái ngửi thì khác cái thích đúng không, chúng 
là hai chứ không phải là một. Vậy ta bắt đầu hiểu cái được 
gọi là tâm sở. Nếu không có cái ngửi thì có thể có thích hay 
không thích không? Ngửi là tâm và thích thì là tâm sở, đó 


217 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


là những thực tại khác nhau. Tâm và tâm sở sinh khởi cùng 
nhau kinh nghiệm cùng một đối tượng. Khi tâm sinh khởi, 
có ít nhất bảy biến hành tâm sở sinh khởi cùng nó. Cái 
thấy là tâm, và cái thích cái được thấy là tâm sở. Sân cũng 
là một tâm sở. Khi sân sinh khởi, nó kinh nghiệm một đối 
tượng mà nó không thích. Bạn không thích cái gì? 

Học viên 2: Con không thích thời tiết lạnh. 

A.Sujin: Cái không thích ấy là một thực tại, một tâm 
sở, nó có đặc tính khác với thích, đó là hai đặc tính khác 
nhau. Và bây giờ chúng ta bắt đầu hiểu được sự khác biệt 
giữa tâm và tâm sở. Không hiểu là thực đúng không? Hiểu 
biết đúng hay trí tuệ cũng là thực đúng không? Theo Đức 
Phật thì không hiểu chính là vô minh hay là si (moha/ 
avijja). Hiểu biết đúng cũng có nhiều mức độ và nhiều từ 
đồng nghĩa, ví dụ như chánh kiến, trí tuệ hay tuệ giác. Vậy 
hiểu biết đúng hay trí tuệ là tâm hay là tâm sở? 

Học viên I: Cetasika- Tâm sở. 

A.Sujin: Vậy thì trong một ngày, bất cứ cái gì sinh 
khởi thì bạn biết đó không phải là bạn, đó chỉ là một pháp 
sinh khởi cùng với tâm ở khoảnh khắc đó mà thôi. 

Học viên 2: Khi mình nói là tâm thiện và tâm bắt thiện 
thì không chính xác mà phải nói là tâm sở bất thiện và tâm 
sở thiện, có đúng không ạ? 

Jonathan: Vừa rồi chúng ta có nói đến các biến hành 


218 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


tâm sở, gồm có bảy. Chắng hạn xúc- tiếp xúc với đối tượng, 
ưởng- sanna đánh dấu đối tượng, và /ho - cảm nhận đối 
tượng . Một số tâm sở chỉ là bất thiện mà thôi. Chắng hạn 
như tâm sở /obha- (ham và tâm sở dosa- sân. Một số tâm 
sở khác luôn là thiện, chẳng hạn tâm sở vồ fhzm -alobha và 
võ sán- adossa và tâm sở chánh niệm -safi, tầm Sở trí tuệ 
-panna. Tùy thuộc tâm sở nào sinh khởi cùng với tâm, nó 
sẽ quyết định tâm đó là thiện hay bắt thiện. Một số tâm sở 
được gọi là nhân, chăng hạn như các tâm sở tham sân sĩ là 
những nhân bắt thiện, trong tiếng Pali là hetu. Những tâm 
sở tịnh hảo như vô tham, vô sân, trí tuệ thì là những nhân 
thiện. Bản thân tâm thôi thì trong sáng nhưng nó có tính 
chất thiện hay bất thiện tùy thuộc vào những tâm sở đồng 
sinh với nó. 

$arah: Liên quan đến câu hỏi của bạn về Nghiệp, 
thì như sáng nay chúng ta đã nói, khoảnh khắc của thấy, 
nghe, ngửi, nếm, xúc chạm là các khoảnh khắc của quả 
của nghiệp, và mỗi tâm như vừa kể trên thì đều sinh khởi 
với bảy biến hành tâm sở và các tâm sở này cũng đều là 
quả của Nghiệp. Cính vì chúng là quả của Nghiệp cho 
nên chúng ta gọi những tâm đó là quả, và những tâm sở 
đó cũng là quả, chúng không hệ có tính chất thiện hay bất 
thiện. Nhưng sau đó, các tâm ấy có thê được tiếp nối bởi 
những tâm thiện hoặc bắt thiện -thích hoặc không thích cái 
vừa được kinh nghiệm, hoặc có hiểu đúng về đối tượng ấy. 


219 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Chỉ ở trong những khoảnh khắc đó thì ta mới có thê nói 
rằng những tâm sở bất thiện đó làm duyên cho tâm trở nên 
bất thiện. Và ngược lại khi tâm sở thiện sinh khởi thì tâm 
cũng là thiện. Cho nên, mặc dù tâm sở nhất tâm sinh khởi 
với tất cả các tâm và luôn có đặc tính là trụ vào đối tượng, 
bản chất của nhất tâm thiện (kusala ekaggata) và nhất tâm 
bất thiện (akusaka ekaggata) là hoàn toàn khác nhau. Cũng 
tương tự như vậy với các tâm sở tợ tha khác. Tương tự như 
vậy, tính chất của tâm thiện đồng sinh với những tâm sở 
thiện hoàn toàn khác với tính chất của tâm bất thiện đồng 
sinh với tâm sở bắt thiện. 

Học viên 2: Như vậy sự hiểu biết đúng đóng vai trò 
như thế nào trong tiến trình này? 

$arah: Chăng hạn bây giờ đang có cảm thọ dễ chịu, 
cảm thọ dễ chịu này có thể sinh khởi cùng với sự dính mắc, 
hoặc với tâm thiện có sự an tịnh trong đó. Vậy liệu có thể 
biết được có samatha trong khoảnh khắc này không? Điề 
ấy chỉ có thể được vun bồi qua sự phát triển của hiểu biết 
đúng, cái bắt đầu biết được đặc tính của tham và đặc tính 
của sự an tịnh, đặc tính của cái thấy, đặc tính của sự dính 
mắc vào cái được thấy - những thực tại khác nhau đang 
xuất hiện hiện giờ trong cuộc sống hàng ngày của chúng 
ta. Chính vì vậy, Achaan nói rằng dù cúng ta nói đến phát 
triển samatha hay phát triển vipassana thì ngay từ đầu vai 
trò của hiểu biết đúng hay trí tuệ là vô cùng quan trọng. 
220 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Chỉ thông qua sự phát triển của hiểu biết đúng thì mới có 
sự chân thực với những gì đang xuất hiện hiện giờ. Nếu 
không, ta sẽ cho rằng cảm giác dễ chịu yên ả nảy là sự an 
tịnh, hay chẳng hạn, cho rằng chánh niệm là có sự hay biết 
khi ta mở cửa. Đó chính là lý do mà Achaan nói rằng chúng 
ta phải nghiên cứu kỹ từng từ một và luôn luôn phải quay 
về với khoảnh khắc hiện tại. 

A.Sujin: Tắt cả mọi người đều có thể trả lời cái gì đang 
xuất hiện hiện giờ. Cái gì đang xuất hiện hiện giờ? 

Học viên I: Hiện giờ đang có cái nghe. 

A.Sujin: Hiện giờ cái nghe đang xuất hiện, liệu có thể 
có cái hiểu rằng cái nghe chỉ là một thực tại đang xuất hiện 
mà thôi không? Để có thể hiểu một thực tại thì không phải 
chỉ nghĩ về cái đang không xuất hiện, trong khi cái đang 
xuất hiện hiện giờ không được nhận biết. Kê cả khi chúng 
ta đã nghe về những từ như pháp, danh hay sắc, thì tất cả 
vẫn chỉ là ngôn từ mà thôi. Nhưng đặc tính của cái đang 
xuất hiện thì khác với những thực tại khác, chăng hạn âm 
thanh thì không phải là cái nghe. Nếu ở khoảnh khắc đó 
mà nghĩ đến việc hiểu những thứ khác thì liệu có thê được 
không? Vì vậy nếu như chúng ta đã hiểu đúng một thực tại, 
thì có thể hiểu thêm một từ nữa, đó là từ chánh niệm. Nếu 
không thì tất cả sẽ chỉ là ngôn từ mà thôi. Cái nghe vẫn là 
chỉ là một tên gọi mà thôi, âm thanh cũng vậy và vô minh 
cũng thế, vẫn chỉ là ngôn từ. Trên thực tế, ở khoảnh khắc 


221 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


của cái nghe, không hề có suy nghĩ về ngôn từ. Nhưng do 
chúng ta đã được nghe trước đây rằng: nghe là một thực 
tại, chính vì vậy khi nó xuất hiện, nó rất thực. 

Chúng ta không cần phải nghĩ đến từ puáp, nhưng khi 
hiểu rằng nó là thực, đó chính là hiểu ý nghĩa của từ pháp. 
Pháp xuất hiện đôi với vô minh bất cứ khi nào không có 
tác ý chân chánh hướng tâm đến đối tượng ấy. Chúng ta nói 
đến chánh niệm và trí tuệ, chúng không có ở đó khi chúng 
không xuất hiện, và như vậy vẫn chỉ là nghĩ về những thực 
tại ấy mà thôi. Những thực tại ở mức độ ấy sẽ không thể 
sinh khởi nếu như không có hiểu biết vững chắc về Giáo lý 
ở mức độ tư duy, cái là nhân duyên duy nhất để cho chánh 
niệm và trí tuệ phát triển. 

Chúng ta được nghe rằng âm thanh là thực, và rằng nó 
khác với thực tại là cái nghe. Cái nghe kinh nghiệm thực 
tại là âm thanh đó và nó khác với thực tại là âm thanh. Nếu 
không học một cách từ từ về những kinh nghiệm xuất hiện 
, rằng đó chỉ là kinh nghiệm mà thôi, thì sẽ luôn luôn có 
ý niệm về “tôi” ở đâu đó, bởi sakaya ditthi-thân kiến tức 
là tà kiến về ngã đã được bắt rễ rất sâu dầy. Chúng ta luôn 
học một cách rất hời hợt: chúng ta đã nghe về từ ngũ uẫn. 
Chúng ta có thê tụng, chúng ta có thể đặt tên, trích dẫn về 
nó bất cứ lúc nào, nhưng không có hiểu biết thực sự về bất 
cứ uân nào. Chắng hạn, ở khoảnh khắc của cái nghe, thực 
tại không thể kinh nghiệm gì cả được gọi là sắc. Để có thể 
222 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


hiểu được đặc tính của âm thanh, cần phải hiểu rõ âm thanh 
là thực tại không kinh nghiệm gì cả. 

Dường như chỉ là sự nhắc đi nhắc lại về cái thấy và 
cái nghe, về đối tượng thị giác và âm thanh. Chừng nào 
vẫn chưa có hiểu biết một cách cụ thể và chính xác, ta vẫn 
cần phải nghe nữa, để không bao giờ quên rằng bất cứ cái 
gì xuất hiện chỉ là thực tại mà thôi và cái kinh nghiệm nó 
thì không phải là tự ngã. Nếu không, ta sẽ luôn luôn quên 
lãng. Câu hỏi là ở đâu, khi nào và lúc nào là pháp, có thể 
được hiểu ở ngay chính khoảnh khắc này. Hiểu biết có thể 
phát triển sâu dần, sâu dần, để đến mức độ có thê xuyên 
thấu sự sinh và diệt của các thực tại. 

Ở khoảnh khắc của cái thấy chúng ta có cần phải nghĩ 
đến những tâm sở khác nhau không, có tâm sở nào trong 
đó đang xuất hiện không? Vậy thi cái gì có thể là đối tượng 
của hiểu biết để có thê phát triển sự hiểu biết ở ngay khoảnh 
khắc này? Không phải chỉ đơn giản nhớ rằng có bảy tâm 
sở sinh khởi cùng với tâm ấy, bởi vì hiện giờ không có tâm 
sở nào trong số đó đang xuất hiện đề được hay biết. Ai biết 
được cảm thọ ở khoảnh khắc có cái thấy? Có thọ đây nhưng 
nó có xuất hiện không? Nhưng bây giờ cái thấy đang thấy, 
nó đang thấy và nó đang kinh nghiệm đối tượng được thấy 
một cách trong sáng. Trong tiếng Pali có một từ để phân 
biệt giữa tâm và tâm sở, đó là từ /rong sáng - pandara, bởi 
vì nếu không có tâm sở thì tâm hoàn toàn trong sáng. Vậy 
thì nó là akusala pandara, bởi vì chúng ta mới chỉ nói đến 

223 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


yếu tô kinh nghiệm mà thôi, chứ chưa nói đến các thực tại 
sinh khởi cùng với thực tại ấy (tức là yếu tố kinh nghiệm 
hay tâm) hiện giờ. Việc nghiên cứu tiếng Pali sẽ tạo duyên 
cho cải hiểu kỹ hơn về vô ngã, trước khi có khoảnh khắc từ 
bỏ ý niệm về ngã trong cái thấy, cái nghe, suy nghĩ hay bất 
cứ khoảnh khắc nào. Ta có thể thấy được sự khác biệt giữa 
avijja- vô minh và panna-trí tuệ. Nếu không nghe thêm 
về citta- tâm thì liệu đã có thể có cái hiểu về tâm hiện giờ 
hay chưa? Cái vẫn xuất hiện mà không được hiểu đúng thì 
chỉ có thể xuất hiện trở lại để cho ứzí tuệ hiểu khi có thêm 
các hiểu biết nền tảng về lý thuyết. Chăng phải sẽ cần đến 
nhiều z-£ăng-k) kiếp để có thể phát triển trí tuệ xuyên thấu 
được chân lý này hay sao? Các vị đệ tử của Đức Phật đã 
phải tích lũy rất nhiều ba la mật đề có thê xuyên thấu được 
Tứ Thánh Đề khi nghe giảng Pháp. Hiện giờ chúng ta đang 
ở đâu? Mức độ hiểu biết của chúng ta như thế nào? Chúng 
ta đã nghe Pháp được bao nhiêu rồi? Để hiểu được thực tại 
thì cần phải nói về một thực tại ở một thời điểm. 

Học viên 2: Xin Bà hãy chia sẻ hiểu biết về nghiệp. 

A.Sujm: Bây giờ chúng ta sẽ học từng từ. Kamma 
(nghiệp) là gì? Nó có thực không? Cái thấy có phải là 
nghiệp không? Nếu không có sự nghiên cứu, ta sẽ dễ cho 
rằng cái thấy là nghiệp. 

Học viên 2: Nhưng tác ý (cetana) sinh khởi ở khoảnh 
khắc thấy là nghiệp. 
224 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


A.Sujin: Vậy nó là loại nghiệp nào? Nếu không nghiên 
cứu Giáo lý, chúng ta sẽ không thể biết được một cách 
chính xác. Cetana sinh khởi ở bất cứ tâm nào và có hai 
khía cạnh khác nhau. Ở khoảnh khắc của cái thấy, cetana 
sinh khởi theo đồng sinh duyên (sahajata -jata: sinh khởi, 
saha: cùng nhau). Cetana ở khoảnh khắc đó không có năng 
lực tạo quả, không phải là nana khanika kamma (có thê tạo 
nghiệp về sau). Không ai là người thu xếp để cho các tâm 
sở sinh khởi cùng với những tâm ấy theo cái cách như vậy, 
nó chỉ sinh khởi theo các duyên tương ứng như thế mà thôi. 
Ở Thái lan, mọi người sử dụng những từ như là thiện và 
bất thiện, nhưng họ chỉ nói về nhân mà không nói về quả. 
Trong tiếng Pali thì quả là vipaka. Có hai nhân thiện và bất 
thiện, nghiệp thiện thì sẽ tạo duyên cho quả thiện, nghiệp 
bắt thiện thì tạo duyên cho quả bắt thiện. Nhưng chỉ những 
từ như vậy thôi thì không giúp chúng ta hiểu được khoảnh 
khắc này, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu. 

Bắt đầu từ khoảnh khắc đầu tiên của cuộc sống, khoảnh 
khắc của thức tái tục, là khoảnh khắc của sự sinh khởi của 
các tâm, tâm sở và sắc được tạo duyên bởi nghiệp. Nếu 
không có nghiệp thiện hoặc bắt thiện thì quả sẽ không thể 
sinh khởi. Tâm đó (thức tái tục) sinh khởi do một nghiệp đã 
được tạo, có thê trong kiếp trước hoặc nhiều kiếp trước đó. 
Vậy có ai biết được kiếp sau của chúng ta sẽ là gì không? 
Điều ấy sẽ được tạo bởi duyên không chỉ bởi các nghiệp ở 

225 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


kiếp này. Nhưng để có thê được tái sinh làm người thì chắc 
chắn đó là kết quả của nghiệp thiện. Có ai biết được nó là 
kết quả của nghiệp thiện bồ thí, nghiệp thiện trì giới hay 
nghiệp thiện bhavana không? Nghiệp tạo duyên cho thức 
tái tục tập hợp tất cả những nghiệp có thể tạo quả trong 
kiếp sống ấy. Chính vì vậy sau khoảnh khắc của thức tái 
tục, một cuộc sống mới, một cuộc sống khác bắt đầu. Tất 
cả các anh chị em của chúng ta đều có những quả khác 
nhau của nghiệp. Vậy thì khoảnh khắc đầu tiên của kiếp 
sông là nghiệp hay là quả của nghiệp? 

Ai đó trả lời; Vipaka- quả của Nghiệp. 

A.Sujin: Nghiệp không chỉ tạo ra khoảnh khắc của 
thức tái tục. Vẫn nghiệp ấy cũng tạo duyên cho thức tiếp 
theo sau khi thức tái tục diệt đi. Tâm tiếp nói sau thức tái 
tục không đảm nhận cùng một chức năng với thức tái tục. 
Nghiệp đã tạo ra thức tái tục đó sẽ tiếp tục tạo quả để duy 
trì cái gọi là một con người cụ thể nào đó cho đến phút lâm 
chung. Chính vì vậy mới có cái gọi là một con chim sinh 
ra, rồi một con chim chết đi. Tất cả những nghiệp thiện 
mà ta tạo được trong kiếp này vẫn chưa tạo được quả làm 
chư thiên được cho đến khi tử thức sinh khởi. Sau khi tử 
thức đã diệt đi, thức tái tục đầu tiên của kiếp sống mới lại 
được tạo duyên để có một con người khác, bởi một nghiệp 
khác. Không ai có thể trở thành một người cũ một lần nữa, 
dù trong một khoảnh khắc mà thôi. Nghiệp không chỉ tạo 
226 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


nên khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống, mà nghiệp 
cũng tiếp tục tạo nên khoảnh khắc của cái nghe, cái thấy, 
Cái ngửi, nếm, xúc chạm ở thời điểm chín muỗi. Nếu chưa 
phải là thời điểm của cái thấy thì có thể có cái thấy được 
không? Nhưng khi nghiệp đã trô quả đề có thê có cái thấy 
thì liệu cái thấy không thể không sinh khởi không? vậy 
bất cứ khoảnh khắc nào của cái thấy là quả của nghiệp. Ở 
bất cứ khoảnh khắc nào của nghe, ngửi nếm xúc cham, đó 
cũng là quả của nghiệp. Không ai có thể lựa chọn khoảnh 
khắc cho các thực tại ấy sinh khởi. 

Học viên 2: Achaan đã nói rất kỹ về các nhân duyên 
khi tâm sở thiện và bắt thiện đi kèm với các tâm khác nhau 
do nhân duyên, và nhân duyên ấy cũng lại được các nghiệp 
quá khứ quy định. Vậy làm sao có thể dùng hiểu biết một 
cách đúng đắn để thay đổi cái hướng đi của nghiệp? Nếu 
chúng ta không tu tập thì nghiệp sẽ dắt chúng ta đi hoài đến 
những dòng tâm sở bắt thiện. 

A.Sujin: Bây giờ chúng ta hãy nói về một thực tại thôi, 
đó là cetana hay tác ý hoặc còn gọi là Tư. Cetana là một 
tâm sở trong bảy biến hành tâm sở sinh khởi với mọi tâm. 
Ở khoảnh khắc của thức tái tục, thức tái tục sinh khởi cùng 
với cetana. Không chỉ với cetana mà còn với cả các tâm sở 
khác được xác định bởi cái nghiệp đã tạo ra thức đó. Với 
các tâm sở thiện hay các tâm sở bất thiện thì tùy thuộc vào 
nghiệp đã tạo. Như vậy ở khoảnh khắc này nghiệp đã làm 


227 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


duyên cho tâm cùng với cetana và các tâm sở khác đồng 
sinh. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu rõ đặc tính cũng như 
chức năng của mỗi thực tại, của các tâm và tâm sở khác 
nhau, chăng hạn như tâm thì đảm nhiệm chức năng kinh 
nghiệm đối tượng và mỗi tâm sở thì lại đảm nhận chức 
năng riêng của chúng. Thông thường chúng ta vẫn chỉ biết 
về cetana trong cuộc sông hàng ngày qua các tác ý (ý định) 
thiện và bất thiện, nhưng thực chất cũng có cetana là quả 
(vipaka) nữa. Xin mời Jonathan nói về các khía cạnh khác 
nhau của cetana. 

Jonathan: Mỗi một tâm sở có một chức năng cụ thê. 
Cetana có chức năng điều phối các tâm sở khác để hoạt 
động cùng hỗ trợ tâm. Cetana cũng còn một chức năng 
khác nữa. Khi sinh khởi cùng với tâm thiện hoặc tâm bắt 
thiện, nó có nhiệm vụ thúc đây tâm làm việc thiện hay bất 
thiện. Chính vì vậy, Achaan đã đề cập tới hai khía cạnh 
khác nhau của cetana. Khía cạnh sau của cetana chính là 
chức năng tạo nghiệp, cái sẽ mang tới quả về sau. 

Sarah: Tóm tắt lại, cetana sinh khởi với mỗi tâm theo 
duyên hệ được gọi là đồng sinh duyên (sahajata). Ở khoảnh 
khắc đầu tiên (ở một kiếp sống), tâm là tâm quả. Ở khoảnh 
khắc đó, cetana làm nhiệm vụ điều phối các tâm sở khác 
để giúp tâm đảm nhận chức năng của mình. Khoảnh khắc 
này chăng hạn, cái thấy bây giờ cũng là quả của nghiệp, cái 
thấy đó cũng đồng sinh với cetana. Cetana điều phối các 
228 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


tâm sở cùng với tâm, giống như là một người lớp trưởng, 
để tâm kinh nghiệm đối tượng thị giác đó. Cái đó được gọi 
là sahajata kamma (đồng sinh nghiệp duyên), mà thực chất 
là quả của nghiệp quá khứ, đó cũng là vinaka cefana, vì 
nó sinh khởi cùng với tâm quả. Sau đó, có thể có sự dính 
mắc hay khó chịu với cái được thấy. Ở những khoảnh khắc 
đó, cetana lại có một chức năng khác, được gọi là nana 
khanika kamma. Khoảnh khắc có tham và sân thì tham và 
sân được tích lũy. Như bây giờ chẳng hạn, có thể có một 
chút tham, một chút sân nhưng mà nó vẫn chưa đủ mạnh 
để tạo nghiệp. Nếu những dính mắc đó được tích lũy đến 
mức độ có thể khiến cho ta lấy một món đồ không phải là 
của mình, hay sân trở nên mạnh mẽ đến mức giết một con 
côn trùng hay con vật nào đó, khi đó sẽ trở thành kamma 
patha- nghiệp đạo, tức là nghiệp được thê hiện qua thân và 
khẩu và sẽ tạo ra quả trong tương lai. Như vậy nghiệp luôn 
có cetana dân đầu nhưng không phải nghiệp nào cũng tạo 
ra quả. 

A.Sujin: Hiện giờ có cetana không? Chắc chắn tồi. 
Mặc dù là hiện giờ cũng có cetana nhưng chúng ta không 
biết gì về nó cả. Khi có những ý định thiện hoặc bắt thiện, 
cetana có thê được nhận biết. Nhưng ở khoảnh khắc của 
cái thấy, cetana chỉ có một vai trò là điều phối, thúc đây các 
tâm sở đảm nhận chức năng của mình. Cetana không phải 
là lobha (tham), nhưng khi nó sinh khởi cùng với tham 

229 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


và các tâm sở khác, nó thúc đầy những tâm sở đồng sinh, 
chăng hạn như tham đi theo nó. Giống như với một người 
lớp trưởng, các tâm sở khác sẽ đi theo cetana. Và khi tham 
rất mạnh mẽ, cetana sẽ muốn làm một việc không đúng 
đắn. Chính vì vậy, mặc dù có rất nhiều tâm sở cùng đồng 
sinh tại khoảnh khắc đó, chỉ cetana mới đóng vai trò tạo 
nghiệp. Tham có thể là nghiệp không? Sân có thê là nghiệp 
không? Tham có chức năng là dính mắc vào đối tượng, 
bất cứ khi nào nó sinh khởi thì nó bám víu vào đối tượng. 
Nhưng cetana thúc đẩy khiến cho tham mạnh hơn nữa. Dù 
cái mà nó thúc đây là thiện hay bắt thiện, nó cũng sẽ đảm 
nhận chức năng của nó. 

Học viên 2: Bà có nói là mặc dù nhiều tâm sở cùng 
sinh khởi nhưng chỉ có tâm sở cetana mới tạo nghiệp thôi. 
Con muốn hỏi rõ hơn một chút. Lấy ví dụ, con nhìn thấy 
một cô gái rất là xinh thế xong con có cái thích thì đó là cái 
tham nhưng mà con chưa có tác ý tạo nghiệp gì cả. Nhưng 
cái tham ấy lại biến chuyển là con bắt đầu tưởng tượng là 
con sẽ chiếm đoạt cô ấy bằng cách nào vân vân. Vậy những 
suy nghĩ ấy thì có phải là ý nghiệp không? 

$arah: Có ba mức độ là ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu 
nghiệp. Nếu chỉ dừng ở mức độ tham và sân trong suy nghĩ 
thì nó ở trong ý nghiệp, nhưng khi tham và sân được tích 
lũy và trở nên lớn mạnh hơn, nó sẽ thúc đây hành động qua 
khẩu và qua thân. Khi có hành động qua khẩu và qua thân, 
230 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


nó sẽ tạo nghiệp và được gọi là nghiệp đạo (kamma patha). 
Còn lúc trước, nó là ý nghiệp nhưng chưa có khả năng tạo 
quả, nó chỉ làm duyên cho sự tích lũy tiếp theo của tham và 
sân, cái về sau có thể làm duyên cho nghiệp đạo. 

A.Sujin: Các thực tại sinh khởi cùng nhau và tạo duyên 
cho nhau, chắng hạn như cetana sinh khởi cùng tham thì 
không chỉ có cetana làm duyên cho tham, mà ngược lại 
tham cũng làm duyên cho cetana. Cho nên khi tham ở mức 
độ nhỏ thì cetana không đủ mạnh, nhưng khi tham ở mức 
độ mạnh hơn thì nó cũng làm duyên cho cetana trở nên 
mạnh mẽ hơn và thúc đây tạo ra nghiệp đạo. 

$arah: Tất cả phiền não như tham hoặc sân thì đều rất 
là nguy hiểm. Bởi vì tuy bây giờ nó chưa đủ mạnh đề dẫn 
đến nghiệp thân và nghiệp khâu nhưng nó có thể tạo duyên 
cho tham và sân tiếp tục tăng trưởng và tạo nghiệp dẫn đến 
quả về sau. 

Học viên 2: Sau những lời giải thích chỉ tiết về nghiệp, 
đề nghị Achaan nói rõ thêm với những hiểu biết đúng đắn 
thì làm sao ta có thể giảm được tác động của nghiệp và làm 
sao chúng ta có thể tăng hiểu biết trong quá trình tu tập? 

Jonathan: Trước hết chúng ta cần phải phân biệt hai 
thứ, một là những nghiệp đã tạo và thứ hai là những xu 
hướng được tích lũy. Bởi vì nghiệp một khi đã được tạo 
sẽ tạo ra quả, chứ sẽ không tạo ra cái cách mà chúng ta sẽ 
là trong tương lai. Như vừa rồi Sarah có nói, các tâm sở, 


231 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


chăng hạn như thiện và bất thiện, cũng được tích lũy, mặc 
dù nó sinh và diệt, nhưng sau khi diệt đi, những xu hướng 
được tích lũy vẫn tiếp tục được chuyền tiếp cho tâm tiếp 
theo và cứ như thế. Chăng hạn, không thích lạnh cũng là 
một xu hướng được tích lũy. Thích một số vị cụ thể nảo 
đó cũng là một xu hướng được tích lũy. Sở dĩ chúng ta có 
những phiền não là bởi vì những phiền não cũng được tích 
lũy. Tương tự như vậy, thiên hướng thiện cũng được tích 
lũy, trong đó cũng bao gồm cả trí tuệ. Những hiểu biết đã 
từng sinh khởi và được tích lũy trong quá khứ đã diệt đi 
hoàn toàn rồi, nhưng xu hướng của nó vẫn còn được tích 
lũy trong những tâm tiếp theo. Tâm thiện hoặc bất thiện 
sinh khởi phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau, nhưng 
một phần trong đó là các xu hướng đã được tích lũy từ 
trước đến giờ. Nếu nói đến hiểu biết, ở đây chúng ta nói 
đến hiểu biết và chánh niệm về thực tại, và điều này tùy 
thuộc rất lớn vào việc được nghe pháp và suy xét về những 
gì được nghe. Nếu như có sự suy xét một cách chân chánh 
thì nó có thể tạo duyên cho sự sinh khởi Trí tuệ sau đó. Đó 
là lý do Achaan nhân mạnh đến việc nghiên cứu giáo lý. 
Đó là việc cần phải được làm bởi vì chúng ta đã sinh ra 
trong kiếp này là để nghiên cứu giáo lý Đức Phật. 

Học viên 2: Tâm sở sinh và diệt rất nhanh nhưng nó 
vẫn tạo xu hướng, tạo duyên cho tâm sở trong tương lai, 
chính vì vậy tạo nghiệp trong tương lai Như vậy tất cả các 
232 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


pháp đều sinh và diệt. Vậy thực tế nghiệp nó được tích lũy 
như thế nào, nó nằm ở đâu? Nghiệp ở đâu? 

A.Sujm: Bạn có thích bông hoa này không? 

Học viên 2: Có 

A.Sujin: Thế bạn có lẫy nó mang về nhà không? 

Học viên 2: Không. 

A.Swu/m: Rõ ràng là tùy thuộc vào mức độ của sự dính 
mắc. Nếu như sự dính mắc không đủ mạnh, nó sẽ không 
tạo duyên đưa đến hành động, nhưng trong quá trình đó thì 
vẫn có cetana. Như thế chúng ta có thể thấy được sự khác 
biệt giữa cetana và tham, nhưng chúng tạo duyên qua lại 
với nhau. 

Học viên 2: Vậy làm thể nào mà nghiệp được tích lũy 
và nó tích lũy ở đâu? 

A.Sujin: Các tâm và tâm sở đồng sinh và đồng diệt, cái 
đã sinh khởi rồi thì lại làm duyên cho tâm tiếp theo. 

Jonathan: Nó chẳng phải giỗng như những xu hướng 
của chúng ta hay sao? Những cái chúng ta thích và không 
thích. Liệu chúng ta có thê phân vân là nó ở đâu và làm thế 
nảo mà những xu hướng ấy được chuyên từ khoảnh khắc 
này sang khoảnh khắc khác. Thế nếu đặt câu hỏi ““Kamma 
ở đâu?”, bạn có muốn biết tham ở đâu, sân ở đâu không? 

Học viên 2: Nêu tôi biết được thì rất là tốt, nhưng mà 
tôi vẫn chưa biết. 

233 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Jonathan: Bạn nghĩ rằng nếu như bạn biết được thông 
tin này thì bạn sẽ có thê tận diệt được phiền não của mình 
hay sao? 

NV 2: Tôi hi vọng như vậy 

Jonathan: Bạn có biết là tâm sở nào đảm nhận chức 
năng tận diệt các phiền não ngủ ngầm không? 

Học viên 2: Panna- Trí tuệ. 

Jonafhan: Như vậy thì không phải là một người nào 
đây có thê tận diệt được phiền não mà đó là tâm sở Trí tuệ, 
khi nó được tích lũy một cách đầy đủ, nó sẽ đảm nhận được 
chức năng của nó là tận diệt phiền não. 

Học viên 2: Thế còn những nghiệp mà tích lũy hàng 
bao nhiêu tiền kiếp trước thì nó được cất giữ ở đâu? 

Jonathan: Biết nó được cất trữ ở đâu không có ích gì. 
Chỉ cần biết rằng chúng ta không thể thoát khỏi chúng là đủ. 

Học viên I: Tôi có một kiến giải cho câu hỏi này, mình 
không thể biết được nghiệp nó tích lũy ở đâu cả chỉ khi nào 
nó cho cái quả thì mới biết được, giống như cái quả trên 
cây, trước khi nó trở thành cái quả thì mình có biết được 
nó nằm ở chỗ nào không? Không biết được đúng không? 

Học viên 2: Những cái mà mình chưa biết thì chưa 
chắc nó không có ở đấy, đó có thể là do vô minh cho nên 
mình mới không biết, do đó phải hỏi Achaan là nó ở đâu và 
làm cách nảo để biết. 


234 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


$arah: Thê như điện chắng hạn, liệu chúng ta có biết 
là điện được chuyền hóa như thế nào, nó được dẫn dắt như 
thế nào không? 

Học viên 2: Chúng ta thì không biết nhưng các nhà 
khoa học thì biết. 

$arah: Đức Phật có dạy về hai tư duyên hệ. Trong đó 
có giải thích rất chỉ tiết về các loại duyên hệ khác nhau và 
những nghiệp khác nhau. Những gì thuộc về nghiệp và 
quả của nghiệp thì chỉ có một mình Đức Phật mới có thể 
có hiểu biết chi tiết mà thôi. Trong kinh điển có nói rằng, 
chúng ta sẽ bị điên nếu như cố gắng hiểu cái điều mà chúng 
ta không thể hiểu, một trong những điều được gọi là “bất 
khả tư nghì”. 

Một trong hai tư duyên hệ là vô gián duyên, nghĩa là 
mỗi tâm diệt đi lại tạo duyên cho sự sinh khởi của tâm tiếp 
theo. Điều này có nghĩa là tất cả những xu hướng đã được 
tích lũy trong tâm trước sẽ chuyên qua tâm sau, bao gồm 
tất cả những xu hướng thiện cũng như bắt thiện ngủ ngầm 
trong đó. Sự diệt đi của tâm đó lại tạo duyên cho sự sinh 
khởi của những tâm tiếp theo, và khi có những duyên khác 
thì các xu hướng ngủ ngầm sẽ sinh khởi. Chẳng có cái gì 
mất đi cả, nhưng ta không thể nói về một cái kho nơi cất 
giữ những thứ đó. 

Học viên 2: Chúng ta không biết nhưng có thể Đức 
Phật biết và có thê Ngài đã nói gì đó về điều này. 


235 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


$arah: Đó là một trong những điều bất khả tư nghì đã 
được ghi lại trong kinh sách. Điều duy nhất mà chúng ta có 
thể nói đến đó là vô gián duyên: tâm này diệt đi làm sinh 
khởi tâm tiếp theo và mang theo tất cả những gì đã được 
tích lũy từ tâm trước sang tâm sau. 

Học viên 1: Bà có nói tầm quan trọng của sự phát triển 
hiểu biết. Chúng ta được nghe là không phải chúng ta bắt 
đầu với một phương pháp hành thiền mà Achaan nhấn 
mạnh đến việc phải nghe pháp và suy xét và phải phát triển 
hiểu biết về giáo pháp một cách chân thực. Sự hiểu biết ở 
đây bao gồm các tầng Tuệ khác nhau và cho đến cái cuối 
cùng là cái khoảnh khắc giác ngộ. Vậy xin Bà cho biết làm 
thế nào đề phát triển các tầng mức khác nhau của Trí tuệ? 

A.Sujin: Sự phát triển của Tuệ giác rất từ từ, bắt đầu 
với sự tìm hiểu một cách chỉ tiết về các thực tại, chăng hạn 
vừa rồi ta có nói về cetana và chúng ta được biết rằng nó là 
vô ngã, nó khác với các thực tại như tham và các thực tại 
khác. Càng biết thêm chi tiết về các thực tại như vậy, thì 
chúng ta càng hiểu thêm tính chất vô ngã của những thực 
tại ấy, và khi hiểu biết về tính chất vô ngã của thực tại ấy 
được tăng trưởng thì nó sẽ tạo duyên cho sự xả ly, nhưng 
kế cả khi ấy cũng chưa phải là lúc kinh nghiệm trực tiếp 
thực tại xuất hiện như nó thực là. Bây giờ chúng ta đều 
được nghe là cái thấy thì không phải là cái nghe, kể cả khi 
chúng ta đã được nghe điều ấy, thấy điều ấy là thật thì hiểu 
236 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


biết ở mức độ ấy vẫn chưa xóa bỏ được ý niệm về ngã ở 
khoảnh khắc của cái thấy và cái nghe, hiểu biết ấy cần phải 
được lặp đi lặp lại cho đến khi sinh khởi trí tuệ trực nhận. 
Chúng ta vẫn được nghe về cái thấy và cái nghe, và vẫn 
cần phải nghe tiếp cho đến khi cái thấy và cái nghe xuất 
hiện một cách thực sự là vô ngã, một cách trực tiếp và dần 
dần tiếp tục được phát triên đến mức độ Tuệ giác có thể tận 
diệt một cách vĩnh viễn tà kiến về ngã. 

Cho đến giờ chúng ta mới nói về hai đặc tính của hai 
loại thực tại khác nhau. Chúng ta đã nói về thực tại có thể 
xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nhưng cũng có loại 
thực tại không thê được kinh nghiệm nhưng chưa xuất hiện. 
Chắng hạn như có ý niệm có cặp mắt đây, nhưng mắt thực 
sự có xuất hiện không? Ai kinh nghiệm được mắt đây? Cái 
được thấy thì chỉ là đối tượng thị giác chứ không phải là 
nhãn căn - thực tại có thể tiếp xúc với đối tượng thị giác. 
Hãy nghĩ đến khoảnh khắc trí tuệ có thể xuyên thấu được 
đặc tính của một thực tại sinh và diệt để không còn hiểu 
biết sai lầm về những khoảnh khắc đó, hiểu một cách hoàn 
toàn trọn vẹn, ở khoảnh khắc đó không có gì cả, không có 
thế gian, không có con người. Nhưng bây giờ Trí tuệ vẫn 
chưa ở mức độ đó bởi vì vẫn còn có vô minh sinh khởi sau 
khoảnh khắc của cái thấy, nghe, ngửi, nêm, xúc chạm. 

Nhờ có việc nghe, hiểu biết đúng có thê sinh khởi thay 
cho vô minh. Tuệ giác cũng hiểu mức độ hiểu biết của nó 


237 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


về cái đang xuất hiện hiện giờ. Vậy đó sẽ là một con đường 
rất dài. Mỗi một lời của Đức Phật đều là những lời chân 
lý (vacca sacca). Không ai có thể thấy được tâm và tâm 
sở, không ai có thê thấy âm thanh. Nhưng âm thanh thì 
có thể xuất hiện như là những âm thanh khác nhau - cao, 
thấp, hay nặng, nhẹ. Tâm thì không có hình dạng, màu sắc 
hay mùi vị, nó là một yếu tố rất thanh tịnh, chỉ sinh khởi 
để kinh nghiệm một đối tượng mà thôi. Tâm thì rất khác 
với sắc, dù là loại tâm nào đi nữa. Cái thấy hiện giờ cũng 
giống như bất cứ tâm nào, nó sinh khởi chỉ để kinh nghiệm 
mà thôi. Tuệ giác có thể sinh khởi để xuyên thấu được bản 
chất thực sự của thực tại chỉ khi chúng sinh khởi. Khi sân 
chưa xuất hiện thì làm sao ai có thê biết được đặc tính của 
chúng là nhiều hơn hay ít đi đây? Trong một ngày, tham và 
sân vặt vãnh sinh khởi, chúng không phải là tự ngã. 

Các bạn thích màu gì? Tham có thê thích bất cứ cái 
gì, tham có thể thích một màu cụ thể nào đó, tùy thuộc 
vào tích lũy khác nhau, một số người thì thích màu đỏ, 
một số người thì thích màu xanh. Việc thích màu xanh lại 
tạo duyên cho việc tiếp tục thích màu xanh. Tất cả những 
thực tại ấy sinh khởi và rồi diệt đi. Kê cả khi đã diệt đi rồi, 
những xu hướng được tích lũy sẽ được tiếp tục chuyển qua 
những khoảnh khắc tiếp sau và cứ như thế mãi. Do tích 
lũy, một số người rất từ tâm và một số thì không. Không 
có tự ngã nào ở đấy cả. Đề có thể từ bỏ được ý niệm về 
238 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


ngã, cần phải có Trí tuệ sinh khởi và hiểu cái gì xuất hiện, 
không chỉ ở mức độ của lý thuyết. Bây giờ, chúng ta tưởng 
rằng mình đã hiểu điều mà mình được nghe, nhưng thực ra 
là chưa hiểu về các thực tại đang xuất hiện, đúng không? 
Chăng hạn như cái thấy hiện giờ. Chúng ta hiểu rằng nó 
sinh khởi đề thấy, nhưng mà chưa hiểu ở khoảnh khắc thực 
sự nó sinh khởi và đang thấy. Bởi vì không có øgưởi nào 
có mức độ hiểu biết đó ngoại trừ ứrí tuệ ở mức độ đó. Vậy, 
hãy kiên nhẫn và phát triển các loại thiện pháp làm ba la 
mật đề tây rửa và thanh lọc ô nhiễm của tâm. Bởi vì tâm bất 
thiện sẽ không thê hiểu bắt cứ cái gì sinh khởi. Và hiểu biết 
sẽ tạo duyên cho thiện pháp khi nó càng được phát triển 
nhiều hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc vô minh sẽ giảm 
dần từng bước một. 


Mọi người: Sadhu, sadhu, sadhul 


239 


Sài Gòn, sáng 04.09.2013 


Học viên 13: Trong Kinh có nhắc đến các vị chư thiên 
đến gặp Đức Phật để hỏi pháp, vậy các vị chư thiên cũng 
có cái thấy, cái nghe như mình hay là không? 

Sarah: Tôi không biết rõ là các vị chư thiên đó thấy 
được cái gì, nhưng chắc chăn là các vị có thể nghe nên các 
vị mới đến nghe Đức Phật giảng pháp . 

A.Sujin: Bạn có nghĩ rằng các vị chư thiên bị mù 
không? 

Học viên 13: Con không có suy nghĩ đấy, con chỉ thắc 
mắc 

A.Sujin: Không ai biết vì ở đây không có ai là chư 
thiên cả 

Học viên 13: Cái thấy cái nghe, các thực tại có phải 
nương vào cái gì để sinh khởi không? 

Sarah: Đề có cái thấy sinh khởi thì, trong cõi này cần 
phải có nhãn căn và đối tượng thị giác thì nhãn thức mới 
có thê sinh khởi. Các vị chư thiên có thê nghe thì các vị ấy 
cũng có thê thấy. Tôi băn khoăn là tại sao bạn lại quan tâm 
đến các vị chư thiên này? 

240 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên I3: Các pháp sinh khởi thì phải có nơi nương 
cho nó sinh khởi phải không? 

$arah: Ở trong cõi này thì tất cả các tâm như nhãn 
thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỉ thức, thân thức phải có các sắc 
tương ứng, như nhãn căn, nhĩ căn, thiệt căn, tỉ căn và thân 
căn. Đối với các tâm ngoài ngũ song thức nảy, chúng cần 
nương vào cơ sở vật chất khác, được gọi là tâm cơ hay là ý 
căn (hadaya dathu) 

Học viên 13: Tức là các pháp phải có nơi tựa để sinh 
khởi, các pháp sinh và diệt nhưng cũng không hãn là sinh 
và diệt hoàn toàn mà còn có nghiệp đề lại? 

$arah: Tất cả các pháp bao giờ cũng sinh và diệt một 
cách hoàn toàn. Hôm qua chúng ta có nói về các xu hướng 
được tích lũy như thế nào, và cái này tạo duyên cho cái kia. 
Nhưng với những loại tâm như cái thấy, cái nghe... chúng 
ta không gọi đó là xu hướng tích lũy, chúng không năm 
trong các phiền não ngủ ngầm vì chúng là quả của nghiệp. 
Khi ta nói về tham, sân, si hay trí tuệ thì khi đó chúng ta 
nói về các xu hướng được tích lũy. Khi tâm tham sinh khởi 
chăng hạn, nó diệt đi ngay lập tức, nhưng xu hướng của 
tham vẫn được tích lũy dưới dạng ngủ ngầm (anussaya). 
Loại duyên hệ để chỉ sự tích lũy như vậy được gọi là cận 
hành duyên. Mặc dù tâm tham đã sinh khởi tận diệt hoàn 
toàn nhưng nó vẫn là yếu tố tạo duyên cho các tâm tương 
tự sinh khởi về sau. 


241 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên 13: Mỗi một pháp sinh và diệt thì nó vẫn để 
lại dấu vết. Giống như bàn chân đặt xuống thì vẫn còn vết 
bàn chân. Như vậy là các pháp sinh và diệt nhưng để lại 
nghiệp và các pháp thì phải có một nơi để nó nương thì mới 
sinh được. Thế thì nghiệp cũng phải có nơi để nương thì nó 
mới tích lũy được? 

$arah: Như hôm qua có nói, nghiệp về mặt bản chất 
chính là tâm sở cetana. Cetana là một tâm sở sinh khởi với 
tất cả các loại tâm. Vậy khoảnh khắc cetana sinh khởi với 
nhãn thức, nơi cetana, tâm và các tâm sở đồng sinh khác 
nương vào chính là nhãn căn. Tất cả những tâm sinh khởi 
trong tiến trình của nhãn căn và cũng như của tiến trình ý 
môn sau đó cùng nương vào một loại sắc là tâm cơ hay ý 
căn. K”i chúng ta nói về nghiệp theo một cách chế định, 
dưới dạng một câu chuyện thì sẽ rất là khó hiểu. Nhưng 
khi ta nhận thấy được răng khoảnh khắc của cái thấy hiện 
giờ và tất cả những khoảnh khắc sau đó đều sinh khởi do 
duyên và đều là vô ngã thì ta sẽ thấy được điều này rõ ràng 
hơn một chút. 

Học viên 5: Con muốn hỏi về quả của nghiệp và cái 
tạo nghiệp. Ví dụ những quả trô như bị động đất, cháy nhà 
hay bị gì đó mà mình phải chịu thì đó là quả của nghiệp. 
Nhưng ví dụ một người làm cái gì đó phạm vào năm giới 
thì là tạo nghiệp hay là do cái nghiệp mà người đó phải làm 
những việc đó như là đánh cá chăng hạn. 

242 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Jonathan: Nếu chúng ta muốn sử dụng những thuật 
ngữ như nghiệp và quả của nghiệp thì ta cần rất chỉ tiết về 
ý nghĩa thực sự của chúng. Như chúng ta đã nói, cái mà ta 
gọi là nghiệp là một tâm sở sinh khởi cùng với tâm và đảm 
nhận chức năng riêng của nó, đó là tâm sở cetana. Khi ta 
nói lời thô tháo, khi ấy tâm sinh khởi cùng với tâm sở sân. 
Nhưng chính tâm sở cetana đi cùng với nó mới là cái tạo 
nên nghiệp. Nghiệp là nhân, còn vipaka là quả của nghiệp. 
Quả thực chất là một cái tâm kinh nghiệm đối tượng dễ 
chịu hoặc khó chịu thông qua ngũ quan. Khoảnh khắc nghe 
một âm thanh khó chịu là quả của nghiệp, là kết quả của 
nghiệp bất thiện đã tạo trong quá khứ. 

Achaan có giải thích là khoảnh khắc đầu tiên của một 
kiếp sông cũng là tâm quả và là quả của nghiệp quá khứ. 
Những nghiệp được tập hợp trong nghiệp đó sẽ tạo nên các 
quả mà chúng ta nhận được qua ngũ căn trong cả một kiếp 
sông, và cả tử thức của kiếp sống đó (được tạo bởi cùng 
một nghiệp đã tạo ra thức tái tục -ND) . Nhưng chúng ta 
cũng biết là ngoài việc có những kinh nghiệm qua ngũ quan 
thì con người sinh ra ở những hoàn cảnh khác nhau. Chăng 
hạn sinh ra giàu có hay nghèo khổ, trong một gia đình tử 
tế đàng hoàng hay một gia đình không có hạnh phúc, một 
số người thành công trong nghề nghiệp của mình nhưng 
có người thì luôn gặp điều thiếu may mẫn trong sự nghiệp. 
Cái này được gọi là tắm ngọn gió đời: được, mất, khen, 


243 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


chê, vinh, nhục, hạnh phúc và khô đau. Đấy là một cách 
nói chung chung về quả của nghiệp, chứ không theo nghĩa 
mà chúng ta bàn về quả của nghiệp ở đây. Khi nói về xã 
hội nơi ta sinh trưởng hay thảm họa thiên nhiên mà chúng 
ta phải ghánh chịu, đó vẫn là cách nói về quả của Nghiệp 
quá khứ một cách chung chung. Nhưng cái mà chúng ta 
quan tâm nhiều hơn là các thực tại đang được kinh nghiệm 
ở khoảnh khắc này. Chúng ta sẽ thấy rằng, mặc dù những 
điều kiện ở bên ngoài có thể rất khác nhau, có thể có những 
đối tượng dễ chịu và khó chịu được kinh nghiệm thông qua 
các căn khác nhau, sẽ có thích và không thích về những gì 
đang được kinh nghiệm, tức là tham và sân. Đó là những 
thực tại có thực ở khoảnh khắc này. Nhưng những thứ mà 
chúng ta vẫn mô tả như hoàn cảnh thông thường trong cuộc 
đời thì không phải là những thực tại như hiện giờ. 

$arah: Cần phải rất chỉ tiết. Khi nói một người làm 
nghề đánh cả chẳng hạn thì ở khoảnh khắc người đó giết 
một con cá thì khi đó có nghiệp bắt thiện được tạo, nhưng 
ở những khoảnh khắc khác trong ngày, không phải lúc nào 
bất thiện cũng sinh khởi. Họ cũng có những khoảnh khắc 
của cái thấy, nghe, ngửi, nễm, xúc chạm hay chăm sóc gia 
đình của mình, giống hệt như chúng ta mà thôi. Khi có một 
trận động đất, không phải ai cũng là nạn nhân của động đất 
ấy. Có thê có những quả khác nhau đối với mỗi người, có 
người sẽ chết, có người bị thương nhưng việc cái gì được 


244 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


kinh nghiệm ở thời điểm ấy tùy thuộc vào quả của mỗi 
người, nó khác nhau. 

Học viên 5: Hôm qua nói về danh kinh nghiệm sắc. 
Riêng về phần danh thì con vẫn chưa hiểu, nhất là phần 
danh kinh nghiệm danh. Xin bà giảng rõ thêm. 

A.Sujin: Đề chúng ta có thê hiểu được thực sự nghiệp 
và quả của nghiệp thì không chỉ cần nên nói về những khái 
niệm ấy mà còn cần phải thấy về những gì đang sinh khởi 
hiện giờ. Nếu không biết về những øì đang sinh khởi hiện 
giờ thì ta không thể hiểu những khái niệm ấy một cách sâu 
sắc. Chắng hạn, hiện giờ đang có cái thấy, ở khoảnh khắc 
đầu tiên cái thấy (nhãn thức) thấy đối tượng được thấy, đó 
là quả của nghiệp, nhưng sau đó, khi có suy nghĩ về cái 
được thấy thì đó không còn là quả của nghiệp nữa. Đề hiểu 
được ba vòng nghiệp luân, phiền não luân và quả luân, 
chúng cũng phải được hiểu ngay tại khoảnh khắc này, ngay 
bây giờ đây. 

Chắng hạn chúng ta biết rằng cái thấy thì là quả. Nghiệp 
thì tạo ra nhãn căn, hiện giờ, ở đây tất cả chúng ta đều đang 
có nhãn căn. Nhãn căn được tạo duyên bởi nghiệp, nó sinh 
khởi là do nghiệp. Các sắc được tạo duyên bởi những yếu 
tố khác nhau: một số bởi nghiệp, một số thì bởi tâm, một số 
bởi nhiệt độ và một số bởi dưỡng chất. Sắc thì không kinh 
nghiệm øì cả, nhưng các sắc thần kinh được tạo duyên bởi 
nghiệp để làm cơ sở (căn) cho vi2aka (tức là một trong ngũ 


245 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


song thức) sinh khởi, chẳng hạn sắc nhãn căn là cơ sở cho 
vipaka là nhãn thức sinh khởi . Không z có thê làm cho 
nhãn căn sinh khởi. Nếu hiện giờ không có nhãn căn sinh 
khởi thì không thể có cái thấy được. Nhãn căn là một loại 
sắc được tạo duyên bởi nghiệp (hay sắc do nghiệp sinh). 
Khi tới thời điểm đề quả được khởi sinh thì sẽ có đối tượng 
để làm duyên cho nhãn thức sinh khởi, để có cái thấy như 
hiện giờ. Như vậy cái thấy hiện giờ đây là quả của nghiệp. 
Vậy, nghiệp không chỉ tạo ra cái kinh nghiệm, nó cũng 
tạo ra sắc nữa. Kammaja rupa- sắc do nghiệp sinh được 
tạo ra bởi nghiệp nhưng không phải là quả của nghiệp , 
không phải là wi»aka. Sắc do nghiệp sinh không phải là quả 
(vipaka), mà chỉ có yêu tố kinh nghiệm một cái gì đấy mới 
là vipaka- quả của nghiệp. Bởi lẽ sắc không kinh nghiệm 
gì cả, cho nên nó không thê được gọi là quả của nghiệp, 
cái mà cần phải kinh nghiệm một cái gì đó, như thấy, nghe, 
ngửi, nễm, xúc chạm.. 

Bằng việc hiểu kỹ điều nảy thì tuệ giác có thể dần dần 
thấy được rằng ở bất cứ khoảnh khắc nào của cái thấy thì 
đều không có ai cả, nó chỉ là một khoảnh khắc của quả 
của nghiệp mà thôi. Ở khoảnh khắc của cái nghe, cái nghe 
cũng là quả của nghiệp, nhưng nhĩ căn thì được tạo duyên 
bởi nghiệp nhưng không phải là quả của nghiệp, không 
phải là vipaka. Như vậy thì danh mới là nghiệp và kết quả 
của nó cũng là danh thì được gọi là vipaka. Kết quả của nó 


246 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


mà là sắc thì không được gọi là quả -vipaka mà chỉ là được 
tạo duyên bởi nghiệp mà thôi. Bây giờ, tâm thân này từ đầu 
tới chân được cấu tạo bởi những sắc khác nhau, do những 
duyên khác nhau. Nhãn căn nằm ở giữa mắt, chính vì vậy 
ta không thể nhìn từ đằng sau bởi vì không có nhãn căn ở 
đăng sau lưng. Có ai có thê thay đổi được điều ấy không, 
tức là để cho nhãn căn của chúng ta sinh khởi ở đăng sau 
lưng ấy? Và bởi vì các chúng sinh khác nhau có những kết 
quả của nghiệp khác nhau, nên một số loài thú vật lại có 
nhãn căn sinh khởi những nơi khác. Vậy, không có nhãn 
căn thì có thể có cái thấy được không? Vì cái thấy là quả 
của nghiệp nên khi một nghiệp bất thiện thì đối tượng được 
thấy đó sẽ là một đối tượng bất khả ái, chăng hạn như tiếng 
sấm, có ai thích tiếng sắm không? Nó có khả ái không? 
Nhưng khi đến thời điểm nghiệp phải trổ quả, nó sẽ tạo 
duyên cho cái nghe sinh khởi và kinh nghiệm âm thanh 
đó, không thể nào tránh được. Chăng hạn như ngay bây 
giờ không thể tránh được việc thấy, nghe, ngửi, nễm, xúc 
chạm. 

Như vậy bây giờ có thể không còn hoài nghi về khoảnh 
khắc của quả, về khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nễm, 
xúc chạm và về khoảnh khắc đầu tiên của mỗi kiếp sống - 
cái cũng là quả. Không ai có thể có sự lựa chọn ở đây. Ai 
đưa chúng ta đến thế giới này, đề trở thành con người này? 
Đó chính là kamma, là nghiệp. Nếu các bạn không còn gì 


247 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


thắc mắc về quả của nghiệp thì chúng ta sẽ đi đến thảo luận 
về vòng phiền não luân. 

Trong một kiếp sống, không phải chỉ có quả mà thôi. 
Hàng ngày đều có cái thấy nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và 
đó là quả. Sau khoảnh khắc của những kinh nghiệm đó, bắt 
đầu sinh khởi những khoảnh khắc của tham, sân, si hay vô 
tham, vô sân, vô si tùy thuộc vảo sự tích lũy. Chắng hạn 
như khi nhiều người thấy cùng một thứ; một số thích cái 
được thấy và một số thì không thích cái được thấy, điều ấy 
là không thể tránh khỏi, tùy thuộc vào tích lũy mỗi người 
đã có với đối tượng cụ thể đó. Các pháp có thể được hiểu 
bắt cứ lúc nào nếu là thời điểm chín muỗi để trí tuệ hiểu về 
pháp đó, ở đây hoặc ở kia, ngày hôm nay hoặc ngày mai. 

Ngay sau khi có cái thấy, có ai biết được rằng ngay lập 
tức đã có tham, sân và suy nghĩ về cái được thấy? Kê cả 
ở khoảnh khắc có suy nghĩ “tôi thấy một bông hoa” thì đã 
có rất là nhiều tâm sinh và diệt để có được ý niệm là “đây 
là một bông hoa”. Khoảnh khắc nghĩ về bông hoa đó thì 
không phải là vipaka-quả nữa. Chúng ta có thể nhớ rằng 
trong cuộc sống hàng ngày, các khoảnh khắc của cái thấy, 
nghe, ngửi, nêm, xúc chạm là quả (vipaka) và cái tiếp nối 
sau đó không phải là quả mà là suy nghĩ. Như vậy là có sáu 
thế giới, hay sáu cánh cửa giác quan đề kinh nghiệm các 
đối tượng. Liệu suy nghĩ có thể thấy được không? 

Ai đó Trả lời: Không 
248 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


A.Sujin: Liệu nghe có thê thấy được không? Và bây 
giờ ta đã hiểu được cuộc đời của mình là gì rồi. Chỉ có quả 
của nghiệp, rồi phiền não, và rồi lại tạo nghiệp. Sáng nay 
khi chúng tôi ăn sáng, thức ăn rất ngon và một số người nói, 
ôi tham, nhưng tham thì không phải là quả đúng không? 
Cái thấy thấy, nhưng tích lũy thì sẽ nói rằng “Š cái này 
ngon quá”. Ai không có phiền não đây? 

Ai đó Trả lời: Chỉ có vị A-la-hãn) 

A.Sujin: Chỉ có những vị A-la-hán thì mới không còn 
phiền não nữa, cho nên thế giới hiện giờ của chúng ta thì 
ai cũng có phiền não - tham, sân và si. Nhưng các vị A la 
hán cũng thấy như mọi người, nhưng sau khi cái thấy sinh 
khởi, sẽ không có phiền não sinh khởi đối với vị ấy. Nhưng 
những người mà không phải là A-la-hán sẽ có phiền não 
sau khi có cái thấy sinh khởi. Tùy thuộc vảo tích lũy mà có 
những lúc có thể có thiện pháp sinh khởi sau cái thấy, điều 
ấy cũng không thể tránh khỏi, tùy thuộc vào duyên. Tắt cả 
mọi người đều muốn có nhiều thiện pháp chứ không muốn 
có nhiều bất thiện pháp, nhưng làm sao điều ấy có thê xảy 
ra mà không có duyên cho nó? Nhưng bằng việc tìm hiểu 
và nghiên cứu kỹ hơn nữa thì những hiểu biết đúng sẽ tạo 
duyên cho các lời nói và hành động đúng đắn, nhờ thấy 
được hiểm họa của bắt thiện và của việc thiếu hiểu biết kể 
từ khi sinh ra. Ở khoảnh khắc này có quả - vipaka không? 

Ai đó nói: Có 


249 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


A.Sujin: Có phiền não không? Có nghiệp không? 
Nghiệp gì hiện giờ đây? 

Trả lời: Đủ mọi loại nghiệp. 

A.Swu/m: Như vậy thì quá là chung chung, chúng ta 
cần phải rất chỉ tiết, nêu chỉ cần nói chung chung “tất cả là 
pháp” là xong thì ai cũng là A la hán hết rồi! Nếu nói là có 
nghiệp thì nghiệp đó là gì? 

Trả lời: Đây là nghiệp thiện. 

A.Sujin: Cụ thê là gì? 

Trả lời: Đó là hiểu biết đúng 

A.Sujin: Đúng như vậy, đó là loại nghiệp tốt nhất, bởi 
vì nếu chúng ta không được nghe pháp thì sẽ không thể nào 
có hiểu biết được rằng không có ai ở đây cả mà chỉ có các 
thực tại mà thôi. Các khoảnh khắc của cái thấy, nghe ngửi 
nếm xúc cham là quả được tiếp nối bởi các phiền não và rồi 
nghiệp, không có gì khác ngoài những thứ đó. Nếu không 
có sự suy xét chân chánh thì liệu có thể có hiểu biết đúng 
không? Vì vậy chỉ nghe thôi thì không đủ mà cần phải có 
sự suy xét từng từ Đức Phật đã nói. 

Vậy ta hãy quay về với một từ thôi, từ pháp -dhamma. 
Điều này tùy thuộc vào mức độ hiểu biết của người nghe. 
Một số không hề có ý niệm pháp là gì, trong tiếng Pali, 
dhamma có nghĩa là cái có thực. Vì vậy, ở khoảnh khắc 
nghe pháp, người đã có tích lũy hiểu biết đúng sẽ hiểu về ý 
250 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


nghĩa thực sự của từ pháp - là cái có thực, và hiểu biết ấy sẽ 
mang lại sự hoan hỉ, piti. Chỉ một từ thôi, nhưng khác hắn 
với những từ khác, và nó làm tăng thêm mối quan tâm để 
tiếp tục nghiên cứu thêm, đề hiểu một cách kỹ lưỡng hơn, 
sâu sắc hơn chứ không chỉ hời hợt. Chính vì vậy những 
người đã có tích lũy hiểu biết thì sẽ lại tiếp tục nghe và 
nghiên cứu, suy xét, tiếp tục và tiếp tục. Bởi vì chân lý có 
thể được liễu ngộ chỉ có ở bây giờ mà thôi, vì vậy sự vun 
bồi trí tuệ phụ thuộc vào hiểu biết về những gì xuất hiện 
hiện giờ. Nếu không thì Đức Phật đã không thuyết giảng về 
những thứ bình thường trong cuộc sống của chúng ta như 
cái thấy, nghe, ngửi, nêm, xúc chạm, thiện và bất thiện... 
Tất cả những cái đó đang là ngay bây giờ đây. 

Tuệ giác cần phải được phát triển tiếp tục đề hiểu thực 
sự ý nghĩa của lời nói rằng mọi thứ đều sinh và diệt, rằng 
không gì còn lại, như là hư không vậy. Sinh và diệt cũng là 
ý nghĩa của từ Khandha (uần), một thực tại không biết sinh 
từ đâu và không biết diệt đi đâu, nó như là hư không vậy, 
không hơn không kém. Nhưng vô minh sẽ tạo duyên cho 
thực tại dính mắc, bởi vì nó không hiểu được sự thật ẫy. 
Khoảnh khắc của sự giác ngộ thì hoàn toàn khác với những 
khoảnh khắc mà mọi thứ đều sinh và diệt. Đây là mức độ 
Tuệ giác vô cùng cao cả, và nó có thê xuyên thấu được bất 
cứ thực tại nào đang xuất hiện. Nếu không có hiểu biết 
đúng thì sẽ thật vô ích khi chỉ nghe theo hay đi theo, hay 


251 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


làm một cái gì đó, những thứ ấy không tạo ra hiểu biết. 
Mọi thứ bây giờ đều đang rất thật nhưng nếu không có hiểu 
biết đúng về chúng sẽ không thê có sự giác ngộ, nếu không 
thì trí tuệ hiểu cái gì đây? 

Từ Khanda- Uấn có nghĩa là gì? Tất cả mọi người ở 
đây đều hiểu từ khanda, chúng ta đã nói về Khanda rồi 
đúng không? Từ không gì cả một thứ sinh khởi và rồi diệt 
đi chăng còn gì nữa. Làm sao ta có thế sở hữu được những 
thực tại chỉ được tạo duyên đề sinh khởi rồi lại diệt đi, vì 
vậy tất cả các pháp đều là vô ngã. 

Sarah: Quay trở về với câu hỏi danh kinh nghiệm 
danh, thì như ta đã nói, ở khoảnh khắc của cái thấy, cái 
thấy kinh nghiệm đối tượng thị giác-một loại sắc, sau đó, 
lại có các tâm khác sinh và diệt, và cuối cùng thì có suy 
nghĩ về cái được thấy với tham hoặc sân. Trong tiến trình 
qua nhãn môn, tất cả các tâm sinh khởi trong tiến trình ấy 
lấy đối tượng là sắc đó, tức là đối tượng thị giác. Sau đó 
trong tiến trình của ý môn, bắt đầu có khái niệm về cái 
được thấy là gì cùng với sự dính mắc hay khó chịu với cái 
được thấy, với hình dạng hoặc màu sắc của cái được thấy, 
chăng hạn bông hoa này. 

Trong sự phát triển của hiểu biết, nếu hiểu biết đã được 
phát triển hơn thì có thể có hiểu biết về các thực tại thay 
cho việc bị cuốn vào suy nghĩ về bông hoa hay con người 
như thường lệ. Có thể có sự suy xét chân chánh về các thực 


252 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


tại như tham, sân hay những thực tại khác mà ta nói đến. 
Nhưng ở mức độ tư duy, vẫn chỉ khái niệm về thực tại làm 
đối tượng của suy nghĩ ở khoảnh khắc đó. Khi hiểu biết 
được phát triển, thực tại ấy sẽ được tiếp cận gần hơn thay 
cho việc chỉ hoàn toàn là khái niệm về thực tại đó. Chẳng 
hạn bây giờ tham là thực, nó có đặc tính riêng. Nó có thể 
là đối tượng của hiểu biết trực tiếp ngay sau khi nó diệt đi. 
Nó là danh, lúc ấy nó sẽ là đối tượng của Tâm- danh, danh 
kinh nghiệm danh, đây chỉ là một ví dụ thôi. 

Học viên 5: Khi nhìn một bông hoa, tâm sinh khởi bất 
thiện là đặt cho bông hoa đó là xấu, đẹp, thích hoặc không 
thích. Nếu lúc đó có một cái tâm hiểu được đây là chỉ thực 
tại, chỉ là hình và màu, thì lúc đó nó cắt được phiền não và 
thanh lọc, thì chặp tâm đó có phải là chánh niệm không ạ? 

$arah: Hiện giờ thì chúng ta đang nghe nhiều về thực 
tại khác nhau, về sự dính mắc vân vân, nhưng thực ra đấy 
vẫn chỉ là những suy nghĩ rằng đây là thực tại. Nhưng cj 
có trí tuệ mới có thể biết được chỉnh xác liệu đây có phải là 
trí tuệ về thực tại hay không mà thôi. Nêu như có sự phân 
vân hay hoài nghi liệu như thế có phải là chánh niệm hay 
hiểu biết hay không thì chắc chắn là ở khoảnh khắc đã qua 
đó vẫn chỉ là suy nghĩ về thực tại, và thực tại ngay khi đó 
lại là suy nghĩ hợp với hoài nghi. Khi ta có mong muốn 
được biết liệu cái này có phải là Trí tuệ hay không, khi đó 
thực tại thường là tham -mong muốn một kết quả nào đó. 


253 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên 5: Trong một tiến trình tâm bất thiện, có 
khoảnh khắc tâm thiện nó đan xen để ngăn chặn tâm bất 
thiện đó. Con hiểu như vậy không đúng sao ạ? 

$arah: Trí tuệ cùng với chánh niệm có thế sinh khởi 
bất cứ lúc nào. Hôm qua Achaan đã nói là ngay sau khoảnh 
khắc của cái thấy thì đã có thể có tham hay sân, thì cũng 
như vậy, ngay sau khoảnh khắc của tham hay sân, cũng có 
thể có khoảnh khắc của Trí tuệ và chánh niệm sinh khởi 
để có hiểu biết đúng đặc tính của cái vừa xuất hiện. Kể cả 
những khoảnh khắc ta rất buồn và đang khóc, ngay lúc ấy 
có thể có khoảnh khắc sinh khởi của trí tuệ và chánh niệm 
hiểu về thực tại đang xuất hiện. Chính vì vậy trong các bài 
kinh, đặc biệt kinh Đại niệm xứ, Đức Phật có nói về tất cả 
các loại tâm, và rằng kế cả các tâm bắt thiện đều có thể trở 
thành đối tượng của chánh niệm tỉnh giác. 

Học viên 5: Khi có phiền não sinh khởi, có tâm chánh 
niệm ghi nhận, nhưng nếu mình không đề cho nó tự nhiên 
mà mình suy nghĩ là đang có chánh niệm, như vậy là mình 
không chánh niệm trong hiện tại mà chỉ đang trong tư duy, 
suy nghĩ mà thôi, phải không? 

Jonathan: Như chúng ta đã nói hôm qua, muốn có 
chánh niệm là tham, cố găng chánh niệm cũng là tham. 
Hiểu biết hay trí tuệ thì đơn thuần hiểu về cách thức của 
mọi thứ như nó là mà thôi. Khi nghe Đức Phật giảng Pháp 
hay nghe về những gì Đức Phật đã thuyết giảng, và có sự 


254 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


suy xét về những gì được nghe, điều ấy có thê làm duyên 
cho chánh niệm sinh khởi. Vì vậy chúng ta không nên nghĩ 
đến việc thử làm cách này hay cách kia. Khi chúng ta thực 
sự hiểu răng hiểu biết hay sự suy xét chân chánh về các 
thực tại có thể làm duyên cho chánh niệm cùng Trí tuệ trực 
tiếp kinh nghiệm thực tại, khi đó chúng ta sẽ được giải thoát 
khỏi ý niệm là cần phải làm gì đó đề có tuệ giác. Khi chúng 
ta hiểu răng bất cứ pháp nào cũng có thể là đối tượng của 
hiểu biết đúng, của trí tuệ, chúng ta sẽ không phải lo lắng 
đến việc liệu là danh hay sắc được kinh nghiệm. Chúng ta 
không cần phải nghĩ đến việc sẽ phải có chánh niệm trên 
một số loại thực tại cụ thê nào đó, phải thay đổi bất cứ điều 
gì về thực tại hiện giờ. Chúng ta hiểu rằng chánh niệm có 
thể có bất cứ thực tại nào làm đối tượng. 

Sarah: Nếu như muốn hay biết một đối tượng cụ thể 
hay cô gắng hay biết về đối tượng cụ thê thì đó vẫn là một 
sự trói buộc - xiềng xích (yogha) mà Achaan đã nói tới, và 
lại là một loại xiềng xích nặng nè vì chưa đựng tà kiến trong 
đó. Bởi vì khi ấy sẽ luôn luôn có sự dính mắc vào ý niệm về 
ngã, vào phiền não của tôi, vào chánh niệm của tôi. 

Học viên 14: Ví dụ sau cái thấy mà tâm nhận biết là có 
sự dính mắc vào đối tượng và khi đó có buông bỏ sự dính 
mắc luôn, thì ở khoảnh khắc đấy có phải là có sự hiểu biết 
không? 

Sarah: A1 buông bỏ? 

255 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên 14: Ở khoảnh khắc mà tâm nhận biết, có sự 
dính mắc vào đối tượng, và khi đó tâm có sự buông bỏ dính 
mắc đó. 

Jonathan: Hắn ở đây phải có một mong muốn buông 
bỏ hoặc một ý niệm cho rằng buông bỏ thì tốt hơn, bởi vì 
thông thường, phản ứng tự nhiên là không muốn buông bỏ, 
vậy ở đăng sau nó chắc chắn là có ý niệm về sự thực hành 
buông bỏ. Như vậy chắc chắn là có sự mong muốn thay 
đổi mọi thứ và mong muốn không có sự dính mắc sau cái 
thấy, thay cho việc trí tuệ thực sự sinh khởi và hiểu về cái 
được thấy. 

$arah: Đây chính là ý mà Achaan muốn ám chỉ khi nói 
Đạo là con đường của sự xả ly, không phải là con đường 
của sự dính mắc. Chúng ta có thể suy xét liệu Đạo là con 
đường của sự hiểu biết hay là con đường của việc cỗ gắng 
buông bỏ. 

A.Sujin: Khi bạn nói buông bỏ thì buông bỏ là gì? 

Học viên 14: Khi tâm nhận thấy sự dính mắc vào đối 
tượng, và thấy đó là bất thiện. 

A.Sujin: Từ bỏ cái gì? 

Học viên 14: Tù bỏ sự dính mắc vào đối tượng. 

A.Sujin: Liệu ai có thể từ bỏ sự dính mắc vào đối tượng 
nếu không có hiểu biết đúng sinh khởi ở ngay tại khoảnh 
khắc đó không? 

256 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên 2: Không. Bởi vì khi mình nhận ra là muốn 
buông bỏ thì pháp dính mắc đó nó đã diệt rồi. 

Học viên I4: Túc là khi đó chỉ có sự suy nghĩ thôi sao? 

$arah: Suy nghĩ với mong cầu. 

Jonathan: Mặc dù ở đó có mong cầu, nhưng điều 
khiến nó nguy hiểm hơn chính là ý niệm cho rằng đó là 
cách thức phát triển hiểu biết. 

A.Sujin: Hiện giờ bạn thấy gì? 

Học viên 14: Đỗi tượng thị giác ạ. 

A.Sujin: Nếu bạn nói buông bỏ, sẽ là buông bỏ đối 
tượng được thấy hay là buông bỏ ý niệm về bông hoa đây? 

Học viên 14: Như vậy Bà muốn khuyên con là chỉ cần 
hay biết tâm bắt thiện thôi ạ? 

A.Sujin: Không, tôi chỉ muốn bạn hiểu thôi, hiểu đúng 
những gì được nói tới. Tôi muốn bạn hiểu được rõ rang, 
đúng đắn từng thứ một, ngay cả cái từ buông bỏ. Chẳng 
hạn ta nói đến đối tượng của cái thấy, hiện giờ mọi người 
đang thấy con người, bàn ghế v.v, về mặt thực chất thì nó 
chỉ là những ý niệm xuất phát từ cái được thấy. Đức Phật 
không chỉ dạy mọi người chỉ suy nghĩ không, mà phải hiểu 
thực sự những lời của Ngài. Ở khoảnh khắc của hiểu biết 
đúng, vô minh bớt đi một chút nhưng phải rất từ từ. K7 
trí tuệ vẫn chưa hiểu thì sẽ không thể buông bỏ gì cả. Như 
vậy sự buông bỏ ấy sẽ tùy thuộc vào trí tuệ chứ không vào 


257 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


ai đấy nghĩ rằng tôi buông bỏ. Nhưng khi có kinh nghiệm 
rằng đối tượng thị giác không phải là cái gì đó hay ai đó, 
hiểu biết đúng ấy sẽ từ từ được phát triển. Hôm nay dường 
như có chút hiểu về đối tượng thị giác qua khái niệm về 
nó. Nhưng đó sẽ vẫn chỉ là suy nghĩ thôi, chừng nào con 
đường đạo chưa thực sự bắt đầu. Nó chưa phải là Đạo bởi 
vì hiểu biết đúng còn vô cùng nhỏ bé. Chắng hạn, ở khoảnh 
khắc này, nếu có một chút hiểu biết nào đó thì lúc đó có 
chánh niệm. Nhưng hiện giờ đặc tính của chánh niệm đã 
xuất hiện đối với trí tuệ hay chưa để trí tuệ hiểu được nó? 
Đã có ai có thể biết được rằng sati- chánh niệm không 
phải là tự ngã, không phải là ta không? Chứng ta không 
nên nghĩ về những từ như chánh niệm hay giác ngộ, mà 
chỉ cân có hiểu biết chút xíu nhờ việc nghe một chút xíu và 
thêm nữa, thêm nữa. Hiểu biết về mặt tư duy hay lý thuyết 
chưa thể phân biệt được đối tượng thị giác và bông hoa. 
Liệu hiện giờ có ai có hiểu biết thực sự rằng không có ai cả 
ngoài đối tượng thị giác không? Chắng hạn, bây giờ chúng 
ta nói về đối tượng thị giác và đối tượng thị giác thì đang 
xuất hiện, nhưng không ai có thể nói rằng đó không phải 
là một bông hoa. Thế còn những khoảnh khắc khác, đi ra 
khỏi căn phòng này thì sao? Rất có thể đó chỉ là suy nghĩ 
rằng đây không phải là bông hoa mà chỉ là đối tượng thị 
giác thôi, phải không? Vậy thì vẫn chưa phải là mức độ của 
tuệ giác có thể buông bỏ đâu. Và buông bỏ cái gì đây? Cái 
258 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


cần buông bỏ là ý niệm cái gì đó từ một đối tượng thị giác 
mà chúng ta vẫn cho là một con người hay một cái gì đó. 
Ngày nay, mọi người cho rằng họ có thê làm cái gì đó, tạo 
ra một con đường tắt để kinh nghiệm ngay lập tức sự sinh 
diệt của thực tại. Nhưng con đường là lối tắt đó về bản chất 
chính là con đường của vô minh, vì nó không hiểu đúng 
những øì đang xuất hiện. Nếu không có hiểu biết đúng, làm 
sao nó có thể là con đường chánh đạo đây? Nếu không có 
hiểu biết đúng, đó là con đường của vô minh và tà kiến. Sẽ 
không có phi lạc sinh khởi ở khoảnh khắc nghe những lời 
Đức Phật dạy. Ở thời Đức Phật, có những người cần đến 
60 năm đề nghe vả hiểu được những lời Đức Phật đến mức 
độ giác ngộ, và có những người khác chẳng giác ngộ gì cả. 
Vậy làm sao chúng ta nghĩ rằng ngày nay chúng ta có thể 
dễ dàng giác ngộ đây? Chúng ta cần phải rất trung thực để 
thừa nhận rằng nếu chưa có hiểu biết về khoảnh khắc hiện 
giờ một cách đúng đắn, sẽ không có con đường dẫn tới giác 
ngộ. Nếu không hiểu về những gì đang xuất hiện hiện giờ 
thì trí tuệ hiểu về gì đây? Những gì đang xuất hiện thì rất 
thực và có thể được hiểu. Còn những gì không xuất hiện 
thì không thể được hiểu. Nếu không nghe thì có thể có sự 
buông bỏ được không? 

Học viên 14: Không, vì khi con nghe bà giảng về 
Nghiệp và quả thì con thấy rất sợ bởi vì tiến trình bất thiện 
mà nó xảy ra thì nó đã tạo nghiệp rồi. 


259 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


A.Suj/imm: Khi bạn nói là sợ thì sợ là gì? 

Học viên 14: Đó là sần- dosa. 

A.Sujin: ĐỀ có thê giác ngộ, không thể nào bảo rằng 
chỉ hiểu một số thứ này và không cần hiểu một số thứ kia, 
mà mọi thứ phải được hiểu một cách kỹ lưỡng, sâu sắc. 
Chừng nào không có cái hiểu về sợ hãi thì nó cứ sinh khởi 
rồi lại diệt đi, và sự vô minh về thực tại còn đó, cho nên nó 
lại có ý niệm “tôi sợ”. Chúng ta không cần phải đi ra ngoài 
để tìm xem “tự ngã” ở đâu, mà chính là bây giờ đây. Khi 
chúng ta đã đọc và nghiên cứu thật nhiều thì chúng ta sẽ 
thấy rằng pháp luôn luôn là bây giờ, không có xa đâu cả. 
Nhưng khi có vô minh thì mặc dù mọi thứ đang có ở đây, 
chúng không thê được hiểu. 

Học viên 2: Trong các cuộc trao đôi vừa rồi có nói rất 
nhiều đến các khái niệm và thực tại. Nhưng liệu chúng ta 
có thê sống một cuộc sống bình thường khi ta không có 
khái niệm không? Khi mà có một sự hiểu đúng mà có thể 
từng bước nhìn nhận ra thực tại như nó là nhưng bên cạnh 
đó vẫn tiếp tục xây dựng những khái niệm đề chúng ta tiếp 
tục sống cuộc đời bình thường của mình, hiểu như vậy có 
đúng không? 

A.Sujin: Không ai có thể sống mà không có khái niệm, 
nhưng trí tuệ biết rõ cái gì là cái gì, còn nếu không thì sẽ 
luôn luôn có sự vô minh trong suốt cuộc đời của chúng ta. 
Tại sao nói răng không ai có thể sống mà thiếu khái niệm 
260 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


và rằng trí tuệ biết rõ cái gì là cái gì, tại sao lại như vậy? 
Bởi vì các pháp là như thế, rất tự nhiên, không ai có thể 
thay đổi. Tiến trình tự nhiên xảy ra là: ở khoảnh khắc của 
cái thấy, nhãn thức kinh nghiệm đối tượng thị giác, đối 
tượng thị giác là sắc, và tuôi thọ của nó dài gấp L7 lần tuôi 
thọ của tâm, vì thế nó được kinh nghiệm bởi l7 tâm khác 
nhau và rồi diệt đi. Sau đó, dù sắc ấy đã diệt đi rồi, nhưng 
ý niệm về sắc ấy sẽ được chuyền sang tiến trình tiếp theo, 
tâm suy nghĩ về nó và lấy khái niệm về cái được thấy làm 
đối tượng, nhờ vậy biết được khái niệm về cái được thấy 
đó là gì. 

Đức Phật có phân biệt được những người khác nhau, 
nơi chốn và các sự kiện không? Đức Phật vẫn biết được tất 
cả những thứ đó, vì đó là tiến trình tự nhiên của các pháp. 
Sau khi cái thấy kinh nghiệm đối tượng thị giác thì tưởng 
(sanna) sinh khởi cùng với cái thấy sẽ đánh dấu và ghi nhớ 
cái được thấy, và rồi sẽ nhận ra đó là cái gì. Sau khoảnh 
khắc rất ngắn ngủi đó, lập tức sẽ có một ý niệm, ta không 
cần đặt tên tiến trình đó là gì, nhưng nó có khái niệm về 
cái gì đó, dù là chưa có ngôn từ. Chăng hạn những con chó 
con mèo vẫn nhận ra mọi thứ mặc dù không có ngôn từ. 
Tức là trước khi có suy nghĩ bằng ngôn từ, thì đã có suy 
nghĩ về hình và dạng, và đó là suy nghĩ về nimita, tức là 
tướng của thực tại. Sự sinh diệt của thực tại tạo duyên cho 
sự xuất hiện của hình và dạng, là tướng (nimitta) của thực 


261 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


tại vừa được nhận biết và điều ấy bây giờ đang xây ra rất 
nhiều. Vậy chúng ta đang sống trong thế giới của nimitta, 
của tướng, đúng không? Luôn luôn là như vậy, tướng của 
con người này, tướng của bông hoa kia. Điều đó chỉ ra rằng 
các thực tại sinh và diệt nhanh tới mức nào, và đó pháp 
vận hành như vậy. Không ai có thê thay đổi gì cả, pháp thì 
vẫn là pháp. Chỉ có trí tuệ mới hiểu, chứ không có tôi hay 
cái tự ngã nào có thể làm được công việc ẫy. Nếu không 
thì chúng ta sẽ không thê biết được panna-trí tuệ là gì. Ta 
có thể cho rằng mình có thê khiến cho tuệ giác sinh khởi, 
nhưng bất cứ cái gì sinh khởi đều cần có những duyên 
tương ứng. Vậy trong một ngày sẽ có bao nhiêu tà kiến và 
bao nhiêu sự thực hành sai lầm nếu như không có hiểu biết 
đúng đây? 

Học viên 15: Con tất thích với câu của Achaan dạy là: 
kinh nghiệm khoảnh khắc hiện tại. Bây giờ con thực hành 
như thế này thì con muốn biết là có đúng hay không đề con 
áp dụng. Ví dụ con buồn ngủ, đầu tiên có sự hay biết là 
buôn ngủ, hay biết sự nặng của mi mắt hay biết cái tâm suy 
nghĩ là buồn ngủ rồi, nhưng trước mặt Achaan đáng kính 
thì không được ngủ gật, và hay biết được sự vật lộn, hay 
biết sự thúc giục đứng lên, hay biết có âm thanh, hay biết 
có sự tác ý, tất cả sự ấy thì luôn có sự hay biết. Thực hành 
thế đúng chưa? Đó là cách để kinh nghiệm khoảnh khắc 
thực tại không? 

262 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


A.Sujin: Khi bạn mô tả bạn thế này thế kia thì bạn ở 
đâu, bạn là gì? 

Học viên 15: Lúc bấy giờ, khởi đầu thì phải là mình, 
nhưng một lát sau đó là sự hay biết về cảm giác nặng ở mi 
mắt hay biết là có một suy nghĩ chạy là đang nghe Achaan 
giảng, không được ngủ gật. 

$arah: Khi kinh nghiệm về cái cứng xuất hiện thì chỉ 
đặc tính của nó xuất hiện, hay có ý niệm là cái cứng ở mắt, 
ở cái bản hay ở chân? 

Học viên I5: Không phải là cái cứng mà nó là sự nặng 
ở mi mắt. 

Người phiên dịch: Vâng, cứng hay nặng thì là do cách 
dùng từ thôi. Nếu là nặng thì nó nặng ở mắt hay ở đâu? 
Nghĩa là có ý niệm về nơi chốn không? 

Học viên 15: Chỉ là sự nặng nó muốn trĩu xuống và sự 
hay biết là nó muốn trĩu xuống. 

Sarah: Khi đó thực ra chỉ là suy nghĩ về cái nặng thôi. 
Trong suốt cả một ngày, đều có danh và sắc sinh khởi, luôn 
luôn. Khoảnh khắc cái cứng thực sự xuất hiện, sẽ không thế 
có ý niệm gì, đó chỉ là một thực tại xuất hiện qua thân căn 
mà thôi. Chăng hạn như khi buồn ngủ hoặc đói, ở khoảnh 
khắc đó vẫn chỉ là thức kinh nghiệm một đối tượng, ví dụ 
như cảm thọ. Sau đó có suy nghĩ rằng tôi buồn ngủ, tôi 
không nên ngủ v.v... Suy nghĩ thì luôn có thê sinh khởi và 

263 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


suy nghĩ về bất cứ điều gì. Vẫn đề ở đây không phải là tôi 
nên làm cái này hay tôi nên làm cái kia, mà để hiểu rằng đó 
là các thực tại hữu vi mà thôi. Nếu không thì sẽ luôn luôn 
có những ý niệm là tôi phải làm cái này hay tôi phải làm cái 
kia. Trong khi thực tế là chỉ có cái thực tại đang xuất hiện 
và có thể được hiểu hay không hiểu mà thôi. 

Học viên I: Achaan rất nhân mạnh là để có hiểu biết 
thực sự thì cần phải chỉ tiết một cách tường tận từng từ 
một. Nói về cái thấy chăng hạn, thì khi đối tượng thị giác 
tiếp xúc với nhãn căn thì nó sẽ làm khởi sinh nhãn thức, 
nhưng nhãn thức nó không đi một mình mà bao giờ nó 
cũng sinh khởi cùng thọ, tưởng và tác ý. Như vậy cùng với 
nhau chúng hình thành tứ danh uấn, và tứ danh uẫn này 
kết hợp với nhãn căn, nhãn căn và đối tượng thị giác là sắc 
uẩn, sắc uân này kết hợp với tứ danh uân thành ngũ uẫn. 
Tại sao lại tách thọ và tưởng thành uân riêng biệt, và chúng 
vận hành như thế nào đề tạo thành ngũ uân? 

Jonathan: Tôi hiểu câu bạn hỏi là tại sao tưởng và thọ 
lại là hai uẫn riêng biệt? 

Học viên I: Đúng vậy. 

Jonathan: Khi Đức Phật giảng pháp, Ngài giảng theo 
nhiều cách khác nhau. Đôi khi Đức Phật xếp các thực tại 
thành khanda- uẫn, đôi khi thì lại xếp theo giới (đhatu), hay 
là theo xứ (ayatana), hay xếp theo Tứ niệm xứ (satipathana). 
Mỗi cách xếp như vậy đều giúp chúng ta hiểu Giáo pháp 
264 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


theo một cách khác nhau. Trong cách phân chia thành ngũ 
uân, có để riêng tưởng và thọ thành những uần riêng biệt 
để nhẫn mạnh. Thọ uẫn là một cetasika -tâm sở rất quan 
trọng, chúng ta rất dễ dính mắc, bận tâm vào cảm thọ dễ 
chịu và khó chịu được kinh nghiệm. Sanna-tưởng thì cũng 
là một tâm sở quan trọng vì nó đánh dấu và ghi nhớ đối 
tượng. Thọ xuất hiện rất thường xuyên trong cuộc sống 
hàng ngày của chúng ta. Nhưng sanna thì không thường 
xuyên như vậy (trở thành đối tượng của tâm). Việc hiểu tại 
sao chúng lại được xếp thành hai loại uẫn riêng thì không 
quan trọng bằng những việc chúng là những thực tại rất 
quan trọng. Nhưng quan trọng nhất thì vẫn là thực tại đang 

xuất hiện hiện giờ và có thê là đối tượng của chánh niệm. 
A.Sujin: Con người muốn có gì rất nhiều trong ngày? 
Câu mà chúng ta nói khi gặp nhau là gì, “bạn có khỏe 
không?” Con người muốn có cái gì? Muốn có thọ lạc. 
Chính vì vậy Đức Phật dạy về các uấn là ngũ uân thủ. Và 
ta muốn kinh nghiệm gì trong ngày? Chúng ta muốn thọ, 
nhưng câu trả lời ở đây là sắc. Ta có thể có thọ lạc mà 
không có kinh nghiệm về sắc không? Sắc là một đối tượng 
mà chúng ta mong muốn có, bởi vì nếu không có sắc sẽ 
không có kinh nghiệm qua ngũ quan, sau khi kinh nghiệm 
qua ngũ quan thì mới có suy nghĩ về những gì được kinh 
nghiệm. Có ai thích thọ khổ hay ưu không? Nhờ có sắc nên 
mới có những cảm thọ dễ chịu mà ta dính mắc vào, dù là 
265 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


qua ngũ quan hay ý môn, đó là lý do mà sắc cũng rất quan 
trọng. Đức Phật cũng dùng từ sắc „ẩn thủ. 

Nếu thức ăn mặc dù rất ngon nhưng trông không ưa 
nhìn thì sẽ không thích, cho nên cũng cần phải có phần 
trình bày đẹp đẽ nữa. Đôi khi có đồ ăn ngon, trình bày 
đẹp, nhưng nếu có âm thanh du dương lại còn đễ chịu hơn 
nữa. Vậy sắc không bao giờ đủ cả. Dù chúng ta có làm bao 
nhiêu việc thiện chăng nữa, nghiệp ấy vẫn đưa chúng ta 
tái sinh đến các cõi có ngũ uấn, trong đó có sắc. Và chúng 
ta có thê dính mắc với sắc một cách mạnh mẽ đến mức 
có thể tạo các nghiệp bất thiện chỉ để có được sắc mà ta 
muốn có. Những người muốn trở nên giàu có thì mục đích 
để làm gì đây? để có được những sắc mà họ muốn. Nếu ta 
không có được cái mình muốn thì giảu có đề làm gì? Nếu 
có thật nhiều tiền ở trên một hòn đảo hoang thì có thể làm 
gì đây? quanh đi quân lại chỉ có cùi dừa và nước dừa mà 
thôi, lúc đấy thì sẽ muốn có những cái cụ thể hơn là tiền, 
đúng không? Nếu như không có sự suy xét, chúng ta không 
thê thấy được mình dính mắc với cái loại sắc làm đối tượng 
cho thị giác chừng nào. Có những người dính mắc với cái 
được thấy, một số thì lại dính mắc với âm thanh được nghe, 
chăng hạn như tiếng nhạc du dương, một số lại dính mắc 
với mùi nước hoa, một số lại thích hương vị ngon. Tôi nghĩ 
rằng tất cả mọi người thì đều có những dính mắc, hệt như 
là trẻ con vậy, và đó là những đối tượng của ngũ quan hay 
gọi là ngũ dục, tức là sắc uân, cái làm duyên cho thọ uần. 
266 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Nếu không có sanna - tưởng ghi nhớ lại những thứ đó thì 
ta sẽ không bị rắc rối gì cả. Tưởng luôn nhớ mọi thứ: đồ ăn 
ngon ở đâu nhỉ? dù nó ở một nơi rất xa xôi, nhưng cũng phải 
đến bằng được. Vậy aI có thê từ bỏ được sự dính mắc vào các 
đối tượng ngũ dục đây? Vâng, chỉ có vị Thánh bắt lai. 

Đừng coi thường sự dính mắc của chúng ta vào những 
đối tượng ngũ quan. Sự dính mắc ấy thì có thể thực sự 
được tận diệt bằng tuệ giác, nhưng một cách rất từ từ, bắt 
đầu từ hiểu biết đúng. Nếu không có hiểu biết đúng thì sẽ 
có vô minh cho rằng mọi thứ là trường tồn. Ai có thể biết 
được căn cơ của những người khác, rằng người này thích 
cái này hay thích cái kia, nhưng mình tự biết rõ bản thân 
mình hơn. Dù là thiện pháp hay bắt thiện pháp thì hiểu biết 
đúng có thể hiểu đúng những thực tại đó như nó là, chỉ là 
pháp, không phải là tự ngã. Nếu không thì sẽ không có sự 
tận diệt của bất thiện được. Ý niệm về ngã có thể nghĩ rằng 
mình sẽ có thê có được hiểu biết từ cách thực hành này hay 
cách thực hành kia. Nhưng hãy thử xem hiểu biết về cái 
thấy và cái nghe hiện giờ thì sao? Đây chính là điểm khởi 
đầu của Tuệ giác ở mức độ cao hơn. 

Trong các uẩn, không phải chỉ có sắc uấn, thọ uấn, 
tưởng uân mà hành uân cũng rất quan trọng, ở những thời 
điểm khác nhau. Thế còn sự dính mắc đối với thức uấn, 
thực tại kinh nghiệm đối tượng thì sao đây? Nếu không có 
thức uân thì sẽ không có sự dính mắc, đúng không? Không 

267 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


có thế giới nào xuất hiện hết cả. Có uân nào không phải là 
đối tượng của dính mắc không? Tất cả các uẫn đều là đối 
tượng của chấp thủ, dính mắc. Khi có sự dính mắc với sự 
thực hành sai trái và tà kiến thì là uẫn nào? Đó là Hành uẫn- 
sankhara khandha. Đó là thực tại nào trong hành uân đây? 

Trả lời: Tham và tà kiến 

A.Sujin: Hiện giờ chúng ta đang sống trong thế giới 
của nimitta (tướng) có đúng không? Đây là lời nhắc nhở 
rằng, ở khoảnh khắc không có cái hiểu về thực tại, thì cái 
mà chúng ta tưởng lầm là cái gì đấy hay con người nào đấy 
chỉ là nimitta mà thôi. 

Học viên 2: Hôm qua có trao đổi quan trọng về ý 
nghiệp là chỉ có tâm sở tác ý thì mới tạo nghiệp. Lấy ví dụ 
có người đi lên núi, ngồi trong cốc, không nói chuyện với 
ai, không làm việc bất thiện nào nhưng trong tâm người 
ấy thì có nhiều ý nghĩ ác chăng hạn muốn hại người này 
người kia. Vậy thì người đó có tạo nghiệp không? Con có 
xem sách Vi diệu pháp để tìm mối liên quan giữa tâm và 
tâm sở nhưng nó phức tạp quá. Nên con muốn nhờ Achaan 
giải thích thêm? 

$arah: Chúng ta sắp hết thời gian nên tôi chỉ đưa ra 
vài ví dụ đơn giản mà thôi. Như đã nói ở phần trước, một 
người đánh cá không phải lúc nào cũng có tác ý sát sinh. 
Một phần nhiều thời gian có thể họ cũng chỉ nghỉ ngơi trên 
thuyền và có tham sinh khởi khi nghĩ đến bữa ăn trưa của 
268 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


mình, giống như chúng ta vậy. Có lúc họ có thể nghĩ đến 
việc bắt cá và cố gắng bắt cá nhưng không thành công. 
Mặc dù ở thời điểm đó, tác ý là đánh bắt cá để sát sinh, 
nhưng do không thành công cho nên chưa trở thành nghiệp 
đạo, tức là sẽ tạo quả trong tương lai. Để là nghiệp đạo sát 
sinh thì cần phải có 4 yếu tố: 1. biết có một chúng sinh có 
mạng sống là đối tượng đề sát sinh; 2.có tác ý sát sinh; 3.có 
hành động sát sinh; và 4. chúng sinh đó bị chết. Chỉ đến 
khi đó nghiệp đạo mới hoàn toàn trọn vẹn và sẽ tạo quả về 
sau. Nếu chưa hội đủ các yếu tố đó, mới chỉ có nghiệp là 
ý nghiệp bắt thiện ở các mức độ khác nhau mà thôi. Cũng 
tương tự như vậy, chúng ta có thể nghĩ đến việc lấy một 
bông hoa này đem về nhà, nhưng hành động ấy không xảy 
ra, thì nó cũng giống như là trong một giấc mơ trong đó 
mình làm những hành động bắt thiện. Có rất nhiều ví dụ 
như vậy có thê được thấy trong cuốn Chú giải Bộ pháp tụ, 
nhưng toàn bộ chỉ tiết vi tế về nghiệp và quả của nghiệp 
chỉ có thể được hiểu trọn vẹn bởi Đức Thế tôn mà thôi. 
Điều quan trọng là hiểu được các thực tại hiện giờ là thiện 
hay bắt thiện, còn chúng ta sẽ không bao giờ có thể đoán ra 
được kết quả của nó sẽ thế nào. Hiểu về thực tại hiện giờ là 
thiện hay bất thiện thì quan trọng hơn là lo lắng về kết quả 
của cái đã xảy ra rồi, bởi vì khi lo lắng như vậy luôn luôn 


N 
^A 64A "99 


là sự dính mắc vào ý niệm về “tôi” và “của tôi”. 
Sadhu sadhu sadhu! 
269 


PHÁP ĐÀM VỚI CÁC VỊ SƯ 
Sài Gòn, chiều 04.09.2013 


Vị sự 1: Khi không có cái hiểu thì luôn luôn có sự cố 
găng. Thậm chí khi sư đến gặp Achaan , sư vẫn có ý niệm 
là đến để có thêm sự hiểu biết cho chính mình. 

A.Sujin: Sẽ vẫn là như vậy cho đến khi tà kiến về ngã 
được tận diệt hoàn toàn. Trong Tam tạng có cụm từ giới 
cắm thủ (silabata paramassa), có nghĩa là sự chấp thủ vào 
những sự thực hành sai trái, kế cả với những người đã hiểu 
được Giáo lý. Bởi bất cứ thứ gì sinh khởi đều do duyên, 
chừng nào còn ý niệm về ngã, chừng ấy sẽ còn những 
khoảnh khắc có ý muốn cố gắng. Kế cả hiện giờ, có thê 
đang có ý định chánh niệm. Hiểu biết đúng có thể thấy 
được rằng điều đó là không đúng, bởi vì ý định -cetana 
không phải là một chi của Bát chánh đạo. Hiểu biết đó sẽ 
làm duyên cho sự buông bỏ ý định chánh niệm, hay cố làm 
một cái gì đó. Chỉ một vị Tu đà hoàn mới hoàn toàn tận diệt 
giới cm thủ, nhưng panna- trí tuệ sẽ giúp ta quay về con 
đường đúng, vì nó biết rằng đó là sai lầm, và như vậy sẽ cứ 
phải bắt đầu, rồi bắt đầu lại, để hiểu một cách vững vàng 
270 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


hơn rằng bắt cứ cái gì xuất hiện đều do duyên. Sẽ cần một 
thời gian rất dài để có thể có được hiểu biết kiên cố, gọi là 
sacca nanna, nhờ có trí tuệ biết và thấy mỗi khi ditthi - tà 
kiến sinh khởi. 

Như vậy thì đừng mong đợi một kết quả nhanh chóng 
là có thể tận diệt ngay được những ý niệm về ngã. Đó chỉ 
là chức năng của trí tuệ, chứ không phải là của một ai đấy, 
hay một tự ngã. Chính hiểu biết đó sẽ giúp ta xa rời tà kiến 
rằng mình là có thê làm cái gì đó, theo những ý niệm riêng 
của mình. Ở khoảnh khắc có sự hay biết về đặc tính cứng, 
thay cho việc gọi chung chung là “bất cứ thực tại nào”, thì 
phải rất chỉ tiết, bởi cái được kinh nghiệm khi đó là đặc 
tính cứng. Trước khi được nghe Giáo lý về thực tại, không 
hề có ý niệm rằng kế cả đặc tính cứng thôi cũng cần phải 
được nhận biết. Vì nó cũng giống như các thực tại khác, 
đều sinh và diệt, tuệ giác không lựa chọn một đối tượng 
cụ thể. Trí tuệ thực sự xảy ra rất tự nhiên, nó sinh khởi do 
duyên chứ không phải do ai đó cỗ gắng. Trong một ngày có 
rất nhiều khoảnh khắc kinh nghiệm đặc tính cứng, ở đây 
chúng ta đang nói về một thực tại có thể áp dụng cho tất cả 
thực tại khác. Hiện giờ đặc tính cứng đang xuất hiện bình 
thường như mọi lúc. Không ai có thể thay đối đặc tính của 
cái cứng khiến nó trở nên cứng hơn hay mềm hơn, nó chỉ 
như nó là ở khoảnh khắc nó xuất hiện nhanh chóng đó. 
Vậy không phải là việc cố gắng tập trung vào nó. Hiểu 

271 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


biết đúng sau khi nghe pháp có thể hiểu được thực tại đó 
với đúng đặc tính của nó, tức là không phải là tự ngã. Nếu 
ở khoảnh khắc này, ai đó cô gắng tập trung vào nó hay cố 
găng chánh niệm về đặc tính cứng thì đó không phải là 
chánh niệm đúng đắn, bởi vì chỉ có trí tuệ mới có thể hiểu 
thực tại đó mà thôi. Tà kiến về ngã có thể sinh khởi cùng 
với sự hoan hi về điều đó (khi cố găng chánh niệm- ND), 
nhưng đó không phải là trí tuệ cùng chánh niệm thực sự 
sinh khởi một cách tự nhiên. Cái xuất hiện hiện giờ xuất 
hiện một cách không hề mong đợi, đó là cách mà pháp vận 
hành. Cần phải có các ba /a mật đề hỗ trợ cho sự phát triển 
hiểu biết ở tất cả các mức độ khác nhau. 

Ví dụ, trong một ngày, đặc tính cứng xuất hiện như 
thường lệ, nhưng nhờ có việc đã được nghe đi nghe lại 
nhiều lần, hiểu biết bắt đầu biết rằng không phải là tôi hay 
biết mà là hay biết biết đặc tính cứng đó. Lúc khởi đầu, 
đó mới chỉ là suy nghĩ mà thôi. Chúng ta có thể thấy rằng 
trong một ngày ta có thể nghĩ đến nhiều thứ khác nữa, vậy 
thì cái gì làm duyên cho việc suy nghĩ về đặc tính cứng 
đây? Cần phải có duyên để suy nghĩ về đặc tính cứng đó 
sinh khởi, thay cho suy nghĩ về thứ khác, và ở khoảnh khắc 
đó, suy nghĩ cũng không phải là tự ngã. Nhưng lúc ban 
đầu, không thê có suy nghĩ về vô ngã ngay lập tức. Trí tuệ 
sẽ học cách hiểu bất cứ cái gì xuất hiện một cách từ từ. Trí 
tuệ tự nó biết, ta không cần phải hỏi người khác hiện giờ 
hiểu biết của mình ở mức độ nào. 


272 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Cũng như vậy đối với bất kỳ thực tại nào đang xuất 
hiện. Chúng ta đã được nghe rất nhiều lần rằng, hiện giờ 
chỉ có đối tượng thị giác đang được thấy mà thôi. Mặc 
dù chúng ta đã nghe vô cùng nhiều lần rồi, nhưng vẫn 
chưa ai thấy được đối tượng thị giác. Nhưng đến một lúc 
nào đấy, một cách không mong đợi, nó bắt đầu nghĩ chỉ 
về cái đó mà thôi, và khi đó ta hiểu được chỉ thứ hai của 
Bát chánh đạo, đó là Chánh tư duy- tâm sở tầm - vitakka. 
Thông thường chúng ta nghĩ đến vitakka trong sự gắn kết 
với suy nghĩ. Nhưng thực chất, nó có thê sinh khởi trước 
khi cái mà chúng ta vẫn gọi là suy nghĩ sinh khởi. Và bây 
giờ, ngoại trừ khoảnh khắc của cái thấy, cái nghe, luôn có 
vitakka nhưng không được nhận biết, tất cả đều trong bóng 
tối chừng nào tuệ giác vẫn chưa sinh khởi. 

Trong thế giới của các thực tại, mọi thứ đều sinh khởi 
trong bóng tối. Vì chỉ có duy nhất một căn môn là nhãn căn 
qua đó đối tượng thị giác mới được thấy, và như vậy có rất 
nhiều khoảnh khắc của bóng tối. Khi không có đối tượng 
thị giác, mọi thứ đều tối. Một thứ còn tối hơn nữa là vô 
minh. Vô minh không biết cái gì đang có ở đó, và chúng ta 
sông trong thế giới của vô minh. Chính vì thế, mặc dù có 
cái thấy nhưng không có hiểu đúng về cái thấy như nó là. 
Cái thấy sinh khởi do duyên. Nó sinh khởi và rồi diệt đi, 
chỉ thế mà thôi. Các tâm khác thì sinh khởi trong bóng tối. 
Hãy nghĩ đến cái xuất hiện là đối tượng thị giác chỉ là đối 

273 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


tượng thị giác. Mỗi khi chúng ta nhắm mắt lại, đôi tượng 
thị giác sẽ không thể được thấy. Nhưng có tưởng nhớ về 
cái được thấy, và có suy nghĩ về cái được thấy, giống như 
trong một giấc mơ. Trong giấc mơ thì không có đối tượng 
thị giác, nhưng vẫn có suy nghĩ về cái được thấy. Cái đó 
cần phải được hay biết, nhưng vô minh thì đâu có biết được 
đâu. Nhờ có việc nghiên cứu Giáo lý và suy xét về nó ngày 
càng nhiều hơn, ta có thê hiểu rằng trên thực tế thì ta sống 
trong bóng tối nhiều hơn là trong ánh sáng. Vì cái thấy sinh 
và diệt luôn luôn, nên thế giới dường như là sáng, nhưng 
khi các thực tại xuất hiện như nó là (không phải chỉ riêng 
cái thấy, mà còn các thực tại khác nữa - ví dụ như sự kinh 
nghiệm đặc tính cứng), không phải luôn là sáng. Và vì 
chỉ có một đối tượng ở một thời điểm thôi, nên ở khoảnh 
khắc của kinh nghiệm đặc tính cứng, làm sao mà không tối 
được đây? Nhưng kể cả trong bóng tối thì trí tuệ vẫn có thể 
hiểu, dù là trong bóng tối hay không trong bóng tối, nó có 
thể hiểu bất cứ cái gì xuất hiện. Vậy thực tại kinh nghiệm 
(tâm) tối hay không tối đây? Ta có thê nói hiện giờ ta đã 
hiểu tâm như nó là hay chưa? Bởi vì khi nó xuất hiện, nó 
xuất hiện trong bóng tối. Khi nó xuất hiện, không có hình 
và dạng, nó chỉ kinh nghiệm đối tượng được kinh nghiệm 
mà thôi. Khi đó thì ta mới thực sự hiểu được ý nghĩa của 
từ “/hế giới- thế gian”: không có gì cả, rồi có một cái gì 
đó, rồi lại không gì cả. Nếu không có gì sinh khởi, liệu ta 
274 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


có thể nói rằng có thế giới không? Nếu không có gì sinh 
khởi thì không có thế giới, nhưng bất cứ khi nào có cái gì 
đó sinh khởi thì đó là thế giới, dù đó là gì đi nữa. Chính vì 
vậy ý nghĩa của ¿hế gian là cái sinh và diệt. Chỉ có duy nhất 
một thực tại không sinh diệt, vượt lên trên thế gian, đó là 
Niết bàn. Nếu không nghiên cứu, ta sẽ cho rằng đó là một 
nơi chốn rất đẹp đẽ, rất yên bình và hạnh phúc. Nhưng nếu 
như vậy, nó lại là một thế giới rồi, nhưng nó thực chất là 
siêu thế chứ không phải là thế gian. Nếu Đức Phật không 
dạy về Niết bàn thì có ai có thể biết về Niết bàn không? 

Vị sự I: Achaan nói rằng hiểu biết phát triển bởi biết 
đặc tính của thực tại một cách từ từ. Vậy sự khác biệt giữa 
đặc tính của thiện và bất thiện, đặc tính của lạnh và nóng 
về mặt tối hậu? 

A.Sujin: Bằng lý thuyết, chúng ta biết rằng tính chất 
của thực tại là khác nhau, chăng hạn như về tâm: một số 
tâm là thiện, một số là bất thiện, một số là quả và một số 
là duy tác (không phải thiện hay bắt thiện). Lúc khởi đầu 
chưa hiểu được thực tại là pháp thì chưa thê biết được ngay 
lập tức tính chất của các thực tại ấy. Nếu chưa có hiểu biết 
về từng thực tại riêng biệt thì chưa thể hiểu được thực tại 
nảy là thiện, và thực tại kia là bất thiện. Hiểu biết về tất 
cả các các pháp cần phải được phát triển, nhưng chưa thể 
hiểu ngay lập tức nó là thiện hay bắt thiện, hãy chỉ cần bắt 
đầu hiểu rằng nó không giống như bắt cứ cái gì trước đây, 


275 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


nó chỉ là một đặc tính, không phải là cái bàn, cái ghế hay 
những thứ mà trước đây ta vẫn nghĩ. Ở khoảnh khắc này, 
đặc tính cứng xuất hiện nhưng nó không thực sự rõ ràng, 
bởi vì cũng có những thực tại khác xuất hiện, và chưa sinh 
khởi thực tại có đặc tính hay biết (tức là chánh niệm - ND). 
Khi chánh niệm sinh khởi, sẽ khác với lúc bình thường, 
mặc dù chỉ chút xíu mà thôi. Chăng hạn ở khoảnh khắc 
có sự xúc chạm hiện giờ, vẫn chưa có cái hiểu về đặc tính 
cứng, nhưng ở khoảnh khắc có chánh niệm, chỉ có đặc tính 
cứng xuất hiện mà thôi. Khi đó ta không cần phải nói là 
chánh niệm đang hay biêt về nó, nhưng đặc tính của cái 
cứng thực sự xuất hiện như nó là. Đây là sự khác biệt giữa 
cuộc sống hàng ngày có hiểu biết và cuộc sông hàng ngày 
không có hiểu biết, và cũng là sự khởi đầu của hiểu biết đã 
khác với hiểu biết thuần tùy tư duy. Kê cả sự kiện ấy cũng 
có thể trở thành đối tượng của sự dính mắc ngay lập tức. Vì 
vô minh vẫn còn đó, dính mắc còn đó và ý niệm về ngã còn 
đó. Duy nhất chỉ có trí tuệ mới có thê thấy được sự khác 
biệt. Nếu không, nó sẽ lại rơi vào cái bẫy của sự dính mắc. 
Tham ái là một ông chủ rất quyên lực. Kể từ khoảnh khắc 
ta mở mắt, có ai thấy ông chủ không? Chúng ta cử động, 
chúng ta làm mọi thứ đều do ông chủ. 

Như vậy trí tuệ cứ phát triển từ từ tiếp tục cho đến khi 
nó hiểu được thực tại như nó là, nhiều hơn và kỹ hơn. Chỉ 
có trí tuệ mới có thể tận diệt được tà kiến và vô minh mà 
276 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


thôi. Chỉ đến khi tâm siêu thế kinh nghiệm Niết bàn mới 
tận diệt hoản toàn dính mắc vào ý niệm về ngã, hoàn toàn 
loại bỏ không bao giờ trở lại. Khoảnh khắc không muốn có 
tham thì lúc đó tham đã có mặt rồi. Làm thế nào thoát khỏi 
nó đây? Chỉ có hiểu biết đúng mới có thể thấy một cách rõ 
ràng hơn. Và trí tuệ không hoài nghi về các đối tượng đã 
được hiểu. Nhưng tuệ giác vẫn còn chưa đủ để hiểu rằng 
bản thân hoài nghi đó cũng không phải là tự ngã. Dù trong 
kiếp sống này hay trong kiếp sống khác, tham và sỉ vẫn là 
những ông chủ lớn. Chúng ta đã là nô lệ của tham từ rất lâu 
rồi, vậy làm sao đề tham từ bỏ nô lệ của chúng đây? Chỉ có 
trí tuệ mới có thê làm điều ấy, một cách từ từ cho đến khi 
tham hoàn toàn tận diệt. 

Vị sự 1: Vậy thì ý niệm về tham hay sân chỉ là suy nghĩ 
của chúng ta và tại khoảnh khắc mà nó sinh khởi thì nó chỉ 
sinh khởi mà thôi? 

A.Sujin: Thực tại là vô ngã và trí tuệ có thê hiểu được 
điều ấy. Thông thường, sẽ có ý niệm “tôi thích” hoặc “tôi 
bực”, nhưng khi tham sinh khởi thì có sự dính mắc, khi 
dosa sinh khởi thì sự khó chịu, những đặc tính ẫây khác 
nhau, nếu không sẽ không thể phân biệt được rằng lúc này 
tôi tham và lúc này tôi sân. 

Vị sự 1: Nhưng cái đó có thê là ở khoảnh khắc sau. 
Còn trong khoảnh khắc đó thì chỉ là sinh khởi. 

A.Sujin: Khi sân sinh khởi thì ta có cần phải gọi nó 


277 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


là sân chưa? Sân là một thực tại có đặc tính riêng và chức 
năng riêng của nó, đó cũng là một loại pháp. Hiểu biết 
đúng bắt đầu hiểu được từng thực tại là pháp cho đến khi 
tất cả các pháp đều chỉ là vô ngã mà thôi. 

Vị sự I: Khi Bà nói nó là thực tại thì có phải ý rằng đó 
là như nó là không? 

A.Swu/m: Đúng như vậy.Ví dụ sân thì không phải là 
tham, nó có đặc tính riêng. 

V† sự I: Khi chúng ta nói tham và sân thì thường có 
xu hướng nghĩ răng đó là xấu, nhưng tại khoảnh khắc cái 
mà là tham và sân thì nó không có cái ý niệm đó, mà nó ở 
khoảnh khắc sau. 

A.Sujin: Ở khoảnh khắc có sự suy nghĩ, suy nghĩ đó có 
thể sinh khởi với tham hoặc sân. Nhưng suy nghĩ chỉ làm 
nhiệm vụ suy nghĩ, không phải là tham cũng không phải là 
sân. Tâm làm nhiệm vụ kinh nghiệm đối tượng không phải 
là suy nghĩ, không phải là tham hay sân. Mỗi thực tại có 
chức năng riêng của chúng, mỗi thực tại như tâm và tâm 
sở đều sinh khởi để đảm nhận chức năng riêng của chúng. 
Ở khoảnh khắc có một âm thanh rất lớn làm chói tai, dù ta 
vẫn chưa biết đó là âm thanh gì thì đã có sân với âm thanh 
đó rồi, như vậy, lúc có sân sinh khởi cùng với suy nghĩ, 
nhưng có lúc nó không sinh khởi cùng với suy ng. 

Vị sự 1: Khi nói về sân và tham hay khi nghĩ về chúng, 
278 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


thì thường là có sự phản ứng nghĩ rằng nó là cái không tốt, 
nó là cái chướng ngại, nhưng có lúc lại nghĩ rằng chúng chỉ 
là các pháp tự nhiên. Tại sao lại như vậy? 

A.Sujin: Do duyên. Có rất nhiều loại duyên khác nhau, 
về cơ bản thì có hai mươi tư loại duyên hệ, nếu tính những 
loại duyên phụ thì còn nhiều hơn nữa. 

Vị sự 1: Khi Achaan nói đến kinh nghiệm khoảnh khắc 
hiện tại thì điều đó có thưởng xảy ra trong ngày? hay là nó 
xảy ra rất lâu, có thể nhiều năm cũng chưa thê thấy được 
nó. 

A.Sujin: Ý sư là kinh nghiệm cùng với hiểu đúng về 
thực tại? 

VỊ sự I: Đúng. 

A.Sujin: Phải nói rõ là với hiểu biết đúng, bởi vì lúc 
nảo cũng có tâm kinh nghiệm đối tượng, kế cả ở khoảnh 
khắc ngủ say, khi đó tâm hộ kiếp vẫn đảm nhận nhiệm vụ 
duy trì sự sống. Khi kiếp sống đó kết thúc, sẽ không còn 
tâm sinh khởi cùng với thân đó nữa. Ngay sau khi tâm cuối 
cùng trong kiếp sông đó diệt đi, lại có những tâm khác sinh 
khởi tiếp nối mà không có sự gián đoạn. Mỗi tâm sẽ làm 
duyên cho tâm tiếp nối theo phương thức vô gián duyên, 
ngoại trừ tâm tử của một vị Arahat. Đó được gọi là Đại 
Niết bàn hay Bát Niết bàn. Với các tâm còn lại, bất cứ tâm 
nảo diệt đi cũng lại tạo duyên cho tâm tiếp theo. Nếu như 


279 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


hiện giờ không có tâm sinh khởi thì sẽ không có cái thấy, 
không có con người, không có gì xuất hiện cả. 

Vị sự 1: Cái hiểu đúng sinh khởi nhiều lần trong ngày 
hay phải mắt thời gian rất lâu và khó khăn? Có nhân duyên 
nào mà có thê xảy thường trong ngày hay nhiều ngày sau 
đó. 

A.Sujin: Ông chủ lớn đang có ở mặt ở đó. Hiện giờ 
tham đang sinh khởi và nó trăn trở khi nảo, bao lâu, được 
nhiều không? Nếu hiểu biết đúng sinh khởi, nó chỉ biết là 
nó sinh khởi và tại thời điểm đó nó biết rất rõ điều ấy, còn 
bất kê khoảnh khắc hiểu biết tiếp theo sẽ sinh khởi vào khi 
nào thì không quan trọng, vì điều ấy tùy thuộc vào nhân 
duyên, không quyết định được. Mời Sarah nói thêm về các 
ách hay xiêng xích (yoga). 

$arah: Như chúng ta đã nói từ trước, các loại xiềng 
xích (ách, gông) như vô minh, tham ái và dính mắc trói 
buộc chúng ta trong vòng luân hồi. Chăng hạn bây giờ có 
thể có một chút hiểu biết về mặt tư duy về thực tại. Chúng 
ta có thê cảm thấy phấn khích về điều đó và cho rằng có sự 
hoan hỉ ở trong đó. Liệu có thể có tham thọ hỷ mà chúng 
ta đã tích lũy từ lâu trong đó? Cái đó giống như một cái 
bẫy. Nếu chúng ta băn khoăn liệu có thể có thêm những 
khoảnh khắc hiểu biết hay không vào ngày mai, đó đã là 
một cái ách to hơn rồi. Khi chúng ta bắt đầu phân vân, liệu 
đây có phải là cái hiểu về đối tượng thị giác v.v... đó lại là 
280 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


cải ách nữa. Khi lại tiếp tục hỏi liệu bao lâu nữa ta sẽ lại 
có thêm hiểu biết ấy, thì đó lại là thêm ách, thêm cái bẫy 
tiếp theo. Thay cho việc tiếp tục bị chìm đắm trong những 
câu chuyện về con người và mọi thứ, chúng ta có thể bị 
chìm đắm trong những câu chuyện về cái cứng, về cái thấy, 
đối tượng thị giác và v.v. Ở những khoảnh khắc đó có tâm 
tham hợp với tà kiến về ngã và mong muốn có thêm hiểu 
biết cho bản thân ra. Đây không phải là mục đích của việc 
phát triển hiểu biết đúng. Mục đích tốt nhất của sự phát 
triển trí tuệ không phải là để cho bản thân, cho thế giới, hay 
cho một người nào đó, mà chỉ cho chính trí tuệ đó mà thôi. 
Ngay lúc đầu, sư có nói một câu rất trung thực răng, đến 
đây nghe Achaan giảng cũng bị thúc đây bởi ý niệm về ngã 
và mong muốn cho bản thân; đó cũng đều là những thực 
tại hữu vi mà thôi, là sự dính mắc vào việc muốn có hiểu 
biết. Đó cũng là vô ngã. Như vậy, tất cả những gì ở khoảnh 
khắc này, ví dụ như dính mắc, hay xiềng xích mà chúng ta 
vừa nói tới, đều có thể trở thành đối tượng của hiểu biết. 
Bắt cứ thực tại nào, bất cứ pháp nào đều có thê là đối tượng 
của hiểu biết đúng, kế cả những dính mắc đã đưa chúng ta 
đi vào con đường sai. 

A.Sujin: Chúng ta có thể nói về một số những khía 
cạnh khác nhau của phiền não, nếu không thì chúng ta sẽ 
không thê nhận ra là chúng ta có nhiều phiền não đến mức 
nào. Mỗi người chỉ có một tâm ở một thời điểm, ai biết 

281 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


được có những gì ở trong đấy đã được tích lũy, bao nhiêu 
bắt thiện và bao nhiêu thiện, cùng với những thực tại khác, 
tùy thuộc vào khoảnh khắc mà nó sinh khởi mà thôi. Vậy 
nếu không có những gì đã tích lũy thì sẽ không còn những 
phiền não nữa, nhưng một khi nó đã sinh khởi và diệt đi thì 
tâm tiếp theo sẽ mang theo tích lũy vừa xảy ra, cứ tiếp tục 
như vậy trong mỗi khoảnh khắc của tâm. Kể cả ở khoảnh 
khắc của sự tái sinh (trong kiếp cuối), Đại Bồ tát cũng chưa 
tận diệt được hết phiền não. Mặc dù vẫn còn phiền não 
dưới dạng ngủ ngầm nhưng những Ba la mật của Ngài còn 
mạnh mẽ hơn. 

Ta có thê thấy những gì mà chúng ta đang tích lũy hôm 
nay, dù là thiện pháp hay bất thiện pháp, đều không phải 
là tôi mà chỉ là những tích lũy trong tâm được chuyên tiếp 
từ tâm này sang tâm khác. Chính những tích lũy hiểu sự 
thật mới đưa chúng ta tới đây. Nhưng bên cạnh đó, cũng 
có tất cả những tích lũy bất thiện. Chính vì vậy khi trí tuệ 
vẫn chưa đủ, ta vẫn nghe Pháp chỉ vì cho bản thân mình 
mà thôi. Khi đó sẽ có ý niêm tôi sẽ nghe, tôi sẽ hiểu. tôi sẽ 
chứng đắc, v.v. Đấy là một khía cạnh của phiền não gọi là 
ách mà cô Sarah vừa đề cập tới. 

Hôm trước, chúng ta có nhắc tới 3 nhóm phiền não: 
ngủ ngầm, lụt và ách (xing xích, gong, cùm). Asava- lậu 
hoặc là những ô nhiễm đã được tích lũy, ủ men, và chúng 
sẵn sàng tiết ra bất cứ lúc nào. Ngay ở khoảnh khắc của cái 
282 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


thấy, nếu đó là thời điểm để cho một loại phiền não sinh 
khởi thì nó sẽ lập tức sinh khởi. Không ai có thê biết được 
mức độ đó của phiền não, nó rất vi tế. Chỉ những loại phiền 
não mạnh hơn như thế thì chúng ta mới có thê nhận biết 
được mà thôi. Chỉ có Đức Phật mới có năng lực biết được 
cả những phiền não dưới dạng ngủ ngầm của chúng sinh. 
Đó chính là cái chúng ta gọi là phiên não ngủ ngầm. Nó 
vẫn tiềm ân trong tâm nhưng chưa sinh khởi, nó chỉ chờ 
đợi ở đó để có dịp sinh khởi mà thôi. Đó là loại phiền não 
vi tế nhất. Asava lậu hoặc cũng vi tế, bởi vì nó sinh khởi 
mà ta không biết, còn ngủ ngầm thì hoàn toàn không sinh 
khởi. Nếu không có ngủ ngầm thì chẳng còn phiền não nào 
cả. Từ chỗ không có gì cả, nhưng do nó tôn tại dưới dạng 
ngủ ngầm, khi có cơ hội để nó sinh khởi thì nó lại sinh 
khởi. Dường như chỉ có một cái lỗ rất nhỏ để nó có thê 
thoát ra, cái lỗ nhỏ đấy chính là asava - lậu hoặc. Có một 
cụm từ dùng để chỉ các vị A la hán, đó là người đã đoạn 
tận các lậu hoặc, khi các lậu hoặc đã được tận diệt bởi tâm 
đạo. Thay cho việc nói rằng các phiền não đã được tận diệt, 
ta cũng có thể nói là đoạn tận lậu hoặc. Có bốn loại lậu 
hoặc: thứ nhất là dục lậu hoặc - khi nào thấy, nghe, ngửi, 
nếm, xúc chạm thì lậu hoặc này ở đó; cùng với nó có thể có 
tà kiến lậu hoặc cho rằng cái được kinh nghiệm là một cái 
gì đó tồn tại kéo dải; cũng có thể có ữu lậu hoặc ở đó nữa; 
và lậu hoặc căn bản nhất là av1]ja asava- võ mình lậu hoặc, 


283 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


luôn có ở khoảnh khắc của bất thiện. Do vô minh mà có 
tham, và mỗi khi có sân thì cũng có vô minh ở đó, vô minh 
đứng đẳng sau tất cả bất thiện. Vậy tâm mang theo nhiều 
bất thiện đến mức nào, từ khoảnh khắc này sang khoảnh 
khắc khác. Và nó lại dày thêm, dày thêm ở mỗi khoảnh 
khắc bắt thiện sinh khởi. Như vậy, đừng nghĩ ta có thể sớm 
trở thành một vị Tu đà hoàn mà không có hiểu biết thực sự 
phát triển. Mỗi khi lậu hoặc sinh khởi thì nó giống như là 
một trận lụt, giống như biên cả cứ rộng thêm và rộng thêm 
nữa. Ta cảm thấy rất khó khăn khi bơi qua đại dương đó 
khi nó càng ngày càng xâm lắn nhiều hơn. Một loại phiền 
não nữa là ách hay xiêng xích. Đó là một cái ách, gông, 
cùm hay xiềng xích giữ chúng ta ở một chỗ khiến ta không 
thể di chuyên được, giống như một cái khung tranh vậy, 
khung tranh giữ ta ở đó không thê thoát ra khỏi, như bị 
dính chặt vào. Khi có những ý niệm như “làm thế nào” hay 
“liệu tôi có thể”, thì lúc đó không thê thoát ra khỏi cái ách 
đó. Cũng có thê ví nó như việc một người bị cùm ở trong 
một căn phòng, căn phòng đó lại bị khóa kín, và cửa nhà 
cũng bị đóng chặt. Vậy nếu không có trí tuệ thì không thể 
nảo thoát khỏi mấy ông chủ là tham, tà kiến và vô minh. 

Kê cả khi ta đã tạo được các thiện pháp ở mức độ cao 
như đắc thiền, nó cũng giống như một sợi dây thôi, nó cho 
ta đi xa một đoạn nhưng vẫn bị kéo về, rồi lại bị nhốt vào 
căn phòng đó và lại bị khóa cửa lại. Hãy hiểu điều đấy để 
284 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


thấy được giá trị và ơn đức lớn lao của Đức Pháp, cái giúp 
chúng ta thoát khỏi vòng xiềng xích của những phiền não 
ẫy. Khi đọc về cuộc đời của những vị đệ tử của Đức Phật, 
chúng ta thấy các vị ấy đã phát triển tuệ giác trong nhiều 
đại kiếp, bắt đầu từ hiểu biết về mặt tư duy. Kê cả từ pháp, 
sáng nay chúng ta đã nghe nhiều lần, nhưng bây giờ có cái 
hiểu nào về pháp hiện khởi ở đây không? Nếu ta không 
được nhắc nhở thường xuyên, thì suy nghĩ lại cứ nghĩ sang 
những chuyện khác, luôn luôn suốt cả ngày. Chính vì vậy 
Đức Phật đã thuyết giảng trong 45 năm, từ sáng đến trưa, 
đến chiều và cả tối nữa cho bất cứ ai có cơ hội nghe Ngài 
thuyết giảng, và Ngài vẫn tiếp tục thuyết giảng kế cả ngay 
trước khi nhập diệt. 

Vị sự 1: Chúng ta sông trong vô minh dày đặc, vì thế 
để có chánh niệm nhận ra đặc tính của thực tại thì rất là 
khó khăn. 

A.Sujin: Chính vì lẽ đó mới cần nhấn mạnh đến hiểu 
biết đúng. Thông thường chúng ta vẫn hay nhắc đến chánh 
niệm, nhưng mấu chốt là, khi có hiểu biết đúng sẽ có chánh 
niệm ở đó. Bình thường chánh niệm cũng có trong bố thí, 
trì giới, nhưng chánh niệm của Bát Chánh đạo phải đi kèm 
với hiểu biết đúng. Còn khoảnh khắc muốn có chánh niệm 
thì sẽ có xiềng xích ở đó, nó không thể sinh khởi từ việc 
muốn có mà phải từ việc hiểu. Khi hiểu biết về mặt lý 
thuyết vẫn chưa đủ vững vàng đến mức độ sacca nana, nó 


285 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


không thể tạo duyên cho chánh niệm sinh khởi. Chính vì 
vậy chánh niệm không nên là đối tượng của mong muốn, 
dính mắc, mà nó cần phải là đối tượng của hiểu biết đúng. 
Khi không có hiểu biết đúng thì chánh niệm cũng sẽ trở 
thành đối tượng của sự dính mắc. Khi có đủ hiểu biết đúng, 
sẽ thấy chăng có gì cần phải làm về nó, bởi vì tất cả các 
pháp sinh khởi do duyên và chỉ do duyên mà thôi. Hiện 
giờ cái thấy được sinh khởi do duyên, cũng như vậy chánh 
niệm cũng sinh khởi do duyên. Cách tốt nhất là không nghĩ 
về việc có nó, hãy hiểu thôi! Đây là cách duy nhất để giúp 
chúng ta xa rời các ông chủ kia. 


Mọi người: Sadhu, sadhu, sadhul 


286 


Sài Gòn, chiều 04.09.2013 


Vị sự I: Khi nãy Achaan và cô Sarah nói về sự dính 
mắc, rằng tâm tham trong đời sống rất nhiều, phần lớn 
khoảnh khắc có vô minh và tâm tham. Chăng hạn trong cái 
nhìn thì muốn thấy cái gì đó xem nó là màu xanh hay màu 
trăng, cái muốn đó có phải là tâm tham không? 

A.Sujin: Tâm thấy sinh khởi và diệt đi ngay lập tức, 
tâm tiếp theo kinh nghiệm cùng đối tượng với nó nhưng 
đảm nhận một chức năng khác. Mỗi tâm có chức năng 
riêng của mình. Chắng hạn, tâm đầu tiên của một kiếp sống 
sinh khởi và đảm nhận chức năng tiếp nối tử thức của kiếp 
trước và rồi diệt đi ngay lập tức. Sau khi thức tái tục này 
diệt đi, nó lại được tiếp nối bởi một tâm khác, tâm này 
không có chức năng nghe, thấy, nếm, ngửi, xúc chạm như 
bình thường, mà chỉ có chức năng tiếp tục duy trì mạng 
sông trong kiếp đó mà thôi. Ngay cả hiện giờ, giữa khoảnh 
khắc của cái thấy và cái nghe cũng có những tâm ấy xen kẽ 
và tiếp nối để duy trì được mạng sống trong kiếp này. Như 
vậy chúng ta có thể mô tả là có một đỏng hữu phần (hay 
dòng hộ kiếp), và xen kẽ có cái thây, cái nghe, suy nghĩ v.v 

287 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


sinh khởi. Từ không hề có một thực tại nào xuất hiện, sau 
đây lại có một khoảnh khắc của cái thấy hay một cái nghe, 
rồi lại có những khoảnh khắc của các tâm hộ kiếp đó. Tâm 
sinh và diệt tiếp nối nhau rất nhanh. Một số tâm không 
kinh nghiệm đối tượng qua sáu căn. Một số tâm chỉ có thê 
có đối tượng thị giác là đối tượng mà thôi. Một số thì chỉ có 
thể có âm thanh là đối tượng. Những mô tả này chính là về 
hiện tại, nhưng tất cả trôi qua rất nhanh nên không ai có thể 
biết gì về nó. Chắc chăn cần phải có tâm trước khi có cái 
thấy, nhưng có ai biết được không? Phải có những tâm tiếp 
nối cái thấy, nhưng ai có thể biết được nào? Nhưng thường 
thì chỉ ở những khoảnh khắc bắt đầu có tham hay sân với 
đối tượng, chúng ta mới biết đến cái được kinh nghiệm. 

Kế cả những mức độ phiền nào rất vi tế như lậu hoặc 
cũng có thê được tận diệt bởi trí tuệ. Nhưng trước khi trí 
tuệ có thê phát triển đến mức độ ấy, cần phải có hiểu biết 
ở mức độ tư duy nhờ nghe những lời dạy chân chánh về 
sự thực của tất cả những gì đang xuất hiện hiện giờ. Khi 
không được nghe Pháp, không có hiểu biết đúng, vô minh 
và dính mắc sẽ đi liền sau cái thấy. Nhưng nếu như có hiểu 
biết đúng, khi không có vô minh và dính mắc, trí tuệ có thê 
hiểu đúng về thực tại ở khoảnh khắc đó, và đó chính là sự 
phát triển của hiểu biết. Khi đó thay cho bất thiện sau cái 
thấy sẽ có thiện hợp trí. Ở khoảnh khắc của suy nghĩ, nếu 
ta chưa phải một vị A la hán thì hắn sẽ phải là thiện hoặc 
288 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


bất thiện. Nếu không nghiên cứu Giáo lý thì ta sẽ không 
thê biết được loại tâm đang suy nghĩ đó là tâm gì. Kê cả 
bây giờ nếu như được hỏi là những suy nghĩ đó là gì, liệu 
ai đó có thể nói mình đang suy nghĩ như thế nào hiện giờ 
không? Bởi vì suy nghĩ sinh và diệt quá nhanh. Nhưng 
khi trí tuệ sinh khởi, nó có thể hiểu được đặc tính của cái 
xuất hiện trước đó. Còn bây giờ, mặc dù thực tại xuất hiện 
nhưng không có hiểu biết đúng về nó. 

Tại sao chúng ta cứ nói đi nói lại mãi về cái thấy, cái 
nghe, hay cải cứng? Đó là bởi vì chúng đang xuất hiện 
hiện giò. Nếu chúng ta nói về những thứ khác, sẽ không 
thê có duyên đề hiểu về những gì đang xuất hiện, để có thể 
thấy được sự khác biệt giữa khoảnh khắc trước khi được 
nghe Pháp và sau khi nghe Pháp. Cái cứng xuất hiện nhiều 
hơn hay ít hơn trước đây, kế từ sau khi được nghe pháp? 
Dù là trước đó hay bây giờ, mặc dù đặc tính cứng được 
kinh nghiệm nhưng không có hiểu biết đúng. Bất cứ khi 
nào có sự xúc chạm, ví dụ cầm một cái gì đó lên, thì đã có ý 
niệm là tôi cầm một cuốn sách, chăng hạn, chứ không phải 
là sự xuất hiện của đặc tính cứng. Vậy thì cái thực sự sinh 
khởi lại không xuất hiện (trở thành đối tượng nhận biết của 
tâm - ND). Bởi cái mà chúng ta xúc chạm luôn xuất hiện 
với tư cách là cái bàn, cái khăn v.v... Hay cái xuất hiện ở 
khoảnh khắc của cái thấy xuất hiện với tư cách là những 
bông hoa, hay cái bàn. Tuy nhiên, cái thực sự là đối tượng 

289 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


của cái thấy sinh và diệt trong thời gian vô cùng ngắn ngủi, 
được tiếp nối bởi rất nhiều suy nghĩ về nó, đó chính là lý 
do khiến đối tượng ấy không xuất hiện như nó là. 

Cả cái cứng và cái kinh nghiệm đặc tính cứng đó là 
một phần của luân hồi, nếu không có những thứ đó thì có 
luân hồi không? Bát cứ cải gì xuất hiện trong ngày đếu là 
một phần của luân hồi. Khi chúng ta nói về luân hồi, chúng 
ta dễ quên đi cái cứng, trong khi nó vẫn đang có ở đó, ngay 
bây giờ đây. Nó cần phải được biết đúng như nó là, rằng đó 
không phải là cái bàn, không phải là bông hoa hay bất cứ 
cái gì khác. Đề bớt đi sự dính mắc về ý niệm về con người 
hay vạn vật, cần phải có hiểu biết về thực tại đúng như nó 
là. Cái cứng chỉ là cứng thôi, không có gì ở trong đó cả. 
Đối tượng thị giác chỉ là cái được thấy, không ai trong đó 
cả. Chỉ có âm thanh được nghe thôi, chứ không có ngôn 
từ trong đó. Nếu như không hiểu điều ấy, sẽ không thê có 
được khoảnh khắc hiểu được thực tại là vô ngã, vì vô minh 
đã có ở đó. Nó không thê hiểu được các thực tại như chúng 
là vì khi ấy, các thực tại xuất hiện cùng nhau theo khối, với 
hình và dạng. Chính vì thế nếu không có hiểu biết đúng về 
các thực tại chân đề, sẽ luôn luôn có ý niệm về một cái gì 
đó- đó chính là afanudirthi (tà kiến về ngã đối với những 
øì bên ngoài -ND). 

Vì vậy nếu như không có Giáo lý của Đức Phật thì sẽ 
không ai biết tới, hoặc không aI hiểu được thực tại như nó 
290 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


là. Chỉ khi ấy mới hiểu được ơn đức của Đức Phật, ở khoảnh 
khắc đó mới có Buddhanusati. Buddhanusati không phải là 
khoảnh khắc tụng câu đó bằng tiếng Pali mà không hè biết 
Đức Phật đã giác ngộ về cái gì, khi ấy sẽ không có sự an 
tịnh và không có niệm ơn Đức Phật. Nhưng nếu có hiểu 
biết đúng tại khoảnh khắc của cái thấy hiện giờ, thì cũng sẽ 
có cái hiểu về cội nguồn của hiểu biết ấy, là bậc Giác ngộ 
đã thuyết giảng cho chúng ta về thực tại. Khoảnh khắc có 
sự an tịnh cùng hiểu biẾ! và sự ghi ơn Đức Phát như vậy 
cũng là một loại samatha. Nếu sự an tịnh đó lớn mạnh dân, 
nó có thể đạt được mức độ của sự toàn định, khi tâm an 
trụ hoàn toàn, không rời khỏi đối tượng nữa. Khi ta nhận 
thức được đâu là con đường đúng và đâu là con đường sal, 
khi đấy có thể niệm ơn đức Pháp (Dhammanusati). Vì vậy 
từng từ trong Giáo lý cần phải được nghiên cứu. Nếu trí 
tuệ được phát triển, ngay sau khoảnh khắc của cái thấy có 
thể tâm thiện sinh khởi thay cho bất thiện, và nếu Tuệ giác 
được phát triển hơn nữa thì thay cho thiện và bắt thiện có 
thể có tâm duy tác sinh khởi. Chỉ khi ấy thì mới hiểu được 
sự khác biệt giữa tâm thiện và tâm duy tác của một vị A la 
hán. Tâm thiện là tâm thiện đối với bất cứ ai vẫn còn phiền 
não. Do vẫn còn phiền não ngủ ngầm, tâm thiện đó vẫn còn 
năng lực tạo quả. Nhưng khi là tâm thiện mà không còn 
chút phiền não ngủ ngầm nào nữa, nó sẽ không còn năng 
lực để tạo quả. Đó là ý nghĩa của việc một vị A la hán sẽ 
không còn tái sinh. 


291 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Vị sự I: Như Achaan nói khi có chánh niệm kinh 
nghiệm trực tiếp khoảnh khắc hiện tại, ngay khi đó thì phải 
phát sinh các chi trong Bát chánh đạo. Vậy trong khoảnh 
khắc kinh nghiệm thực tại đó, chức năng và biểu hiện của 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh tỉnh tắn, chánh niệm là gì? 

A.Sujin: Tất cả các chỉ của Bát chánh đạo đều là các 
tâm sở nhưng chúng khác nhau, chắng hạn tâm sở chánh 
kiến thì đối nghịch với tà kiến. Khoảnh khắc thấy bông hoa, 
tà kiến sẽ cho rằng đó là một thứ thường hằng, tồn tại kéo 
dài, nhưng hiểu biết đúng thì biết rằng nó rất tạm bợ, rằng 
nếu không có cái thấy, nó sẽ không thê xuất hiện. Nhưng 
những gì diễn ra thực sự vi tế hơn nhiều, hiện giờ dường 
như là bông hoa đang xuất hiện với cái thấy, nhưng thật ra, 
có rất nhiều khoảnh khắc của cái thấy, khi ta biết đến bông 
hoa, cả cái thấy cũng như đối tượng của cái thấy đã diệt 
đi rồi. Nếu không có đối tượng thị giác (cảnh sắc) thì sẽ 
không thể có cái thấy. Nhưng khi cái thấy sinh khởi và thấy 
đối tượng thị giác thì đối tượng thị giác ấy vẫn chưa diệt đi 
bởi vì sắc có tuổi thọ dài hơn tâm. Chính vì vậy sắc đó vẫn 
là cảnh đuyên cho những tâm khác sinh khởi kinh nghiệm 
nó vì nó vẫn chưa diệt đi. Vì những khoảnh khắc đó nó 
sinh và diệt và tiếp nối nhau rất nhanh cho nên ta hoàn toàn 
không hay biết gì về những tâm đó, cho đến khi bắt đầu 
thấy thích và không thích đối tượng đó, khi ấy mới bắt đầu 
nhận ra là có cái thích hay không thích đó sinh khởi. Đức 
292 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Phật dạy chúng ta rất chỉ tiết về từng khoảnh khắc của tâm: 
tâm được tạo duyên như thế nào, có bao nhiêu tâm sở sinh 
khởi cùng với nó, chỉ để cho người nghe suy xét xem điều 
được nghe ấy có đúng không. Đó chính là hiểu biết đúng, 
là chánh kiến. Khi không có hiểu biết đúng sẽ có tà kiến. 
Khi hiểu biết đúng sinh khởi, nó biết cái gì là đúng và cái 
gì là sai. Sư có muốn hỏi thêm gì về chánh kiến không? 

VỊ sự I: Achaan hãy chia sẻ thêm. 

A.Sujin: Chánh kiến là một tâm sở, nó sinh và diệt, 
nhân gân để nó sinh khởi là được nghe chảnh pháp và suy 
xét về những gì được nghe một cách chân chảnh. 

Về chi thứ hai của Bát chánh đạo, chánh tư duy, samma 
samkapa, nó cũng là một tâm sở, tâm sở này sinh khởi với 
hầu như tất cả các loại tâm, trừ những tâm được gọi là ngũ 
song thức. Ngũ song thức là năm cặp tâm quả, là quả của 
nghiệp: mỗi cặp bao gồm quả của nghiệp thiện và quả của 
nghiệp bắt thiện. Khi nhãn thức diệt đi, ngay khoảnh khắc 
sau đó đã có tâm sở tầm sinh khởi. Trong một ngày, chúng 
ta có thê thấy được sự khác biệt giữa cái thấy, nghe, ngửi, 
nêm, xúc chạm, nó xảy ra rất nhanh như một tia chớp vậy. 
Bởi vì ngoài những thức đó ra, không có tâm nào khác có 
thê đảm nhận chức năng thấy hoặc chức năng nghe, một 
cái là quả thiện, một cái là quả bất thiện. Vì vậy chúng ta có 
thể hình dung rằng cái thấy hoàn toàn khác với những tâm 
khác. Đức Phật dùng thuật ngữ z/z¡ để chỉ ngũ song thức. 

293 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Ở khoảnh khắc của một trong ngũ song thức, tất cả các 
xứ đều phải có mặt cùng nhau ở thời điểm đó, chẳng hạn 
nhãn thức sinh khởi nương vào nhãn căn cùng đối tượng 
thị giác. Vậy, khoảnh khắc của cái thấy hoàn toàn khác 
với khoảnh khắc của những tâm khác, mặc dầu dường như 
bây giờ các tâm khác cũng đang thấy, như là tham hay sân 
cũng đang thấy. Nhưng trên thực tế đó là những tâm khác, 
chúng cũng kinh nghiệm đối tượng đó nhưng chúng không 
phải là cái thấy, chúng tiếp nhận đối tượng từ nhãn thức, 
bởi vì có tâm sở tâm ở đó. Rất khó để nói về các tâm sở, bất 
kể là tâm sở nào. Chúng ta đã nói rất nhiều về tâm, nhưng 
chừng nào đặc tính của thực tại đó chưa xuất hiện đối với 
hiểu biết đúng, ta vẫn chưa thê hiểu được nó một cách trọn 
vẹn. Chăng hạn, nhãn thức sinh khởi cùng với bảy tâm sở 
khác nhau, không có thực tại nào trong đó là đối tượng 
được kinh nghiệm cho nên chúng không được biết. Nhưng 
tâm tiếp nối nhãn thức lại là một tâm sinh khởi cùng tâm sở 
tầm. Làm thế nào chúng ta có thê thực sự hiểu được điều 
ây đây? Chúng ta mới chỉ hiểu được một khía cạnh của tâm 
sở, là khía cạnh mà chúng ta vẫn gọi là suy nghĩ. Tại sao 
mọi người lại suy nghĩ khác nhau? Đó là do bởi vitaka- tâm 
sở tầm. Tâm sở tầm đó sẽ chạm vào những đối tượng khác 
nhau, trong khi xúc chỉ làm nhiệm vụ xúc chạm mà thôi. 
Chức năng của phassa -xúc là chỉ xúc chạm, nếu không 
có vitaka thì đối tượng ấy sẽ không thê được biết sau khi 
294 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


có nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức v.v... sinh khởi . Chính 
vì vậy, các loại tâm sinh khởi sau mười tâm này phải có 
vitakka sinh khởi cùng. Ở khoảnh khắc của suy nghĩ thì có 
xúc không? 

Ai đó Trả lời: Có. 

A.Sujin: Đúng là như vậy, nhưng nó có xuất hiện 
không? Nhưng ta vẫn biết được là mình đang suy nghĩ, 
sở đĩ như vậy bởi vì có đặc tính của tâm sở tầm xuất hiện, 
cái chỉ suy nghĩ về một đối tượng ở một thời điểm. Tắt cả 
những tâm sở khác đều rất vi tế, rất khó nhận biết. Chăng 
hạn thông thường, /đm sở tẩm luôn sinh khởi cùng fâm 
sở fứ. Nói như vậy là để cho tất cả mọi người thấy rằng 
tất cả các thực tại đều là vô ngã, không ai có thể khiến 
một thực tại cụ thể trở thành đối tượng của chánh niệm - 
xúc không thê trở thành đối tượng của chánh niệm bằng ý 
chí. Vậy những gì chúng ta có thê biết được hiện giờ là gì 
nào? vẫn chưa có gì cả. Chỉ cần nghe và biết rằng hiện giờ 
đang có những thực tại ấy mà thôi, để tuệ giác có thể được 
phát triển đến mức độ bất cứ đối tượng nào cũng có thê 
trở thành đối tượng của nó, và mỗi một khoảnh khắc đều 
không thê mong đợi hay lên kế hoạch. Đó là ý nghĩa của từ 
vô ngã - không thể kiểm soát được. 

Vừa rồi là lời mô tả về tâm sở tầm. Khi nó đi cùng với 
tâm sở chánh kiến, nó sẽ trở thành một chi của Bát chánh 
đạo mà chúng ta gọi là chánh tư duy. Chúng ta có thê nói 


295 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


rằng bất cứ khi nào có chánh kiến thì chánh tư duy cũng 
có ở đó. Nhưng vì chánh kiến vẫn chưa đủ mạnh nên tất cả 
những tâm sở sinh khởi cùng với tâm sở ấy đều chưa được 
nhận biết. Chúng ta có thể biết được tại sao tầm lại là một 
trong các chi của Bát chánh đạo, bởi vì chức năng của nó 
là nhắn vào đối tượng đề chánh niệm có thê hay biết về đối 
tượng ấy, còn chánh kiến - trí tuệ có thể hiểu đúng đặc tính 
của đôi tượng ấy. Có rất nhiều tâm sở khác nhau sinh khởi 
cùng với tâm và diệt đi cùng với tâm ngay bây giờ đây. 

$arah: Có một số người có thể thắc mắc là tại sao 
Achaan lại nhắn mạnh đến chánh kiến - Yếu tố đầu tiên 
của Bát chánh đạo nhiều đến như vậy. Bởi vì họ quen với 
những ý niệm như là: đầu tiên phải có tỉnh tấn trước hay 
chánh niệm trước rồi mới có hiểu biết, hay phải có chánh 
định trước rồi mới có trí tuệ sinh khởi. Nhưng chúng ta đã 
học từ mây ngày hôm nay rằng, nếu không có chánh kiến 
sinh khởi đề biết được rằng các thực tại đều là vô ngã thì các 
tâm sở đi cùng sẽ không thể là chánh được. Ở khoảnh khắc 
có chánh kiến sinh khởi, chánh tư duy - samma samkapa 
(vitakka -tầm) sẽ làm nhiệm vụ nhấn vào đối tượng và hỗ 
trợ cho trí tuệ hiểu rõ hơn về đối tượng ấy. Ở khoảnh khắc 
có chánh kiến thì chánh niệm cũng có ở đó, nó hay biết về 
đối tượng ấy một cách thiện. Nó hay biết về thực tại, về đối 
tượng mà không hè có ý niệm là đang phải cố gắng chánh 
niệm. Ở thời điểm có chánh kiến như vậy thì đồng thời 
296 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


cũng có mặt chánh tính tấn, chánh tỉnh tấn khi ây sẽ đảm 
nhận chức năng của mình là hỗ trợ chánh kiến hiểu đúng 
đối tượng. Khi ẫy chánh định cũng sẽ có mặt, trụ trên đỗi 
tượng ấy một cách đúng đắn. Ở khoảnh khắc của sự giác 
ngộ, mức độ định của Chánh định (samadhn) tương ứng với 
các tầng thiền (jhana), vì đối tượng của tâm lúc đó là Niết 
bàn. Đó chính là lý do mà Achaan nhân mạnh đến chánh 
kiến nhiều như vậy. Bởi vì bất cứ khi nào chánh kiến có 
mặt thì các tâm sở đồng sinh cũng sẽ thành chánh và nó hỗ 
trợ cho chánh kiến, nhưng trong tất cả các chỉ đó thì chánh 
kiến chính là yêu tô dẫn đầu. Đó chính là cái giúp chúng ta 
không đi lệch khỏi con đường đúng và cho rằng cần phải 
có găng theo một cách cụ thể đặc biệt nào đó, hay là cố 
găng có chánh niệm. 

Học viên 2: Mình nói rất nhiều về sự hiểu biết đúng 
đẳn- trí tuệ, nó có những thang bậc khác nhau để chúng ta 
có thể đo được trí tuệ của chúng ta đến đâu không? vì rõ 
ràng chúng ta phải vun bồi nó từ từ, khi hành thiền minh 
sát thì các thiền sư hay nói về 16 tầng tuệ giác, cái đó có 
phải là bảng để chúng ta tham chiếu được không? Con 
được biết thì trong kinh điển thì chính Đức Phật không 
thuyết giảng về các tầng tuệ này mà nó chỉ xuất hiện trong 
Thanh tinh đạo. 

Jonafhan: Đúng như bạn vừa nói, tuệ giác phải phát 
triển một cách rất từ từ. Nó bắt đầu ở mức độ rất sơ khởi 


297 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


mà hiện giờ tất cả chúng ta đang ở đó. Nhưng kể cả ở giai 
đoạn đầu tiên đó. nó chỉ có thể sinh khởi khi có hiểu biết 
đúng về đối tượng của trí tuệ. Chính vì vậy chúng ta đã nói 
rất nhiều về những loại pháp khác nhau có thể sinh khởi 
trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bước chuyền từ 
sự khởi đầu của phát triển tuệ giác đến các tuệ minh sát 
không thê diễn ra trong vòng một kiếp sông. Chúng ta đọc 
trong kinh điển Pali về các vị trưởng lão tăng, trưởng lão 
ni, về các kiếp quá khứ của họ thì thấy rằng phát triển trí 
tuệ cần đến nhiều đại kiếp. Rất nhiều người có thể có ý 
niệm răng có thể đạt được tuệ giác vipassana bằng cách 
thực hành một số kỹ thuật nào đấy. Chúng ta rất đễ bị dụ 
vào những diễn giải đó bởi tâm tham cho rằng điều ấy là 
có thể. Với sự thực rằng Trí tuệ chỉ có thể phát triển một 
cách rất từ từ, chúng ta không nên có mong đợi rằng sẽ có 
sự chứng đắc nào đó chỉ trong một kiếp sống mà thôi. Khi 
có tham vọng đó nó sẽ trở thành một chướng ngại cho sự 
sinh khởi của chánh niệm và tỉnh giác. 

A.Sujin: Thế bạn muốn nói đến tuệ giác vipassana nào 
để làm thước đo đây? 

Học viên 2: Khi được nghe về các tầng tuệ giác thì 
chúng ta có thể dùng các thông tin ấy để làm thước đo 
không? Bởi vì con không hiểu nên con muốn hỏi Achaan, 
chứ con nghĩ mình cũng chưa có được cái Tuệ giác nào. 

A.Sujin: Vậy thì trước hết chúng ta hãy tìm hiểu xem, 
thế nào là tuệ minh sát? 

298 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên 2: Con cũng chưa được nghiên cứu nhiều, 
tầng tuệ đầu tiên là tầng tuệ phân biệt danh sắc, tầng tuệ 
thứ hai là Tuệ nhân quả, tuệ ba là tuệ diệt thì có cũng chỉ 
hiểu như vậy, khi hành thiền thì thỉnh thoảng con cũng có 
một vài trải nghiệm nhưng con không chắc đó có phải là 
Tuệ giác không? 

A.Sujin: Trước hết hãy xác định thế nào là tuệ minh 
sát, chứ chưa cần phải nói đến từng tầng tuệ. 

Học viên 2: Tuệ minh sát là một cái hiểu rõ pháp như 
nó là. 

A.Sujin: Hiểu về cái mà chúng ta đang nói hiện giờ thì 
có phải là tuệ minh sát không? 

Học viên 2: Chắc chắn đúng là như vậy. 

$arah: Chăng hạn bây giờ ta đang nói về rất nhiều 
về cái thấy là một danh kinh nghiệm một đối tượng. Đối 
tượng thị giác là một đối tượng được thấy, nó không phải 
là con người, không phải là đồ vật hay bất cứ cái gì có hình 
dạng, mà chỉ là cái được thấy mà thôi. Như vậy thì có thể 
có một vài sự suy xét chân chánh về cái thấy và đối tượng 
thị giác. Nhưng đó vẫn chưa phải là hiểu biết trực tiếp về 
cái xuất hiện. Trí tuệ trực nhận khác hắn với suy nghĩ về 
những thực tại ấy. Nếu không có hiểu biết trực tiếp về cái 
xuất hiện thì cũng không thể nào cố gắng để hay biết về 
chúng, và khi ấy vẫn chưa phải là sự bắt đầu của Tứ niệm 
xứ. Trừ phi ta có được hiểu biết về pariyati- pháp học một 

299 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


cách hoàn toàn đúng đắn và không còn ý niệm về một ai 
đấy có thê cô gắng chánh niệm, chúng ta chưa thể nói đến 
sự phát triển Tứ niệm xứ (sự hay biết trực tiếp về thực tại). 
Và nếu chưa có những căn bản ấy thì cũng chưa có gì để 
mà phần khích vội. Vì cần phải có chánh niệm hay biết trực 
tiếp về tất cả các loại thực tại nhiều lần trước khi có thể có 
xuất hiện được tuệ thứ nhất là Tuệ phân biệt danh sắc. Khi 
đó sẽ có sự phân biệt một cách rõ ràng sự khác biệt giữa 
đặc tính của danh và đặc tính của sắc, chứ không phải chỉ 
là suy nghĩ về những thứ ấy như hiện giờ. 

Học viên 2: Đây là cầu hỏi cho Sarah và Jonathan, tôi 
rất ngưỡng nộ trí tuệ của hai vị và tôi được biết hai vị đã 
học theo Achaan hơn 40 năm. Tôi cũng muốn hiểu về Vi 
diệu pháp. Tôi muốn hỏi là hai vị chỉ học theo lời Achaan 
dạy hay hai vị có nghiên cứu chính xác cả 7 cuốn vi diệu 
pháp không? 

A.Sujin: Có phải ý bạn muốn nói rằng những điều tôi 
nói không đúng theo Tam Tạng? 

Học viên 2: Không phải thế, những lời Achaan giảng 
rất ngăn gọn và dễ hiểu cho những người mới như con, 
nhưng trong thời gian ngắn ngủi như thế này thì đương 
nhiên nó chỉ mang đến một phần kiến thức nhỏ thôi, còn 
nếu giả sử con muốn tập trung vào học vi diệu pháp một 
cách nghiêm túc thì con có cần học kỹ cả bảy cuốn vi diệu 
pháp không? 

300 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Jonathan: Tất cả những lời của Achaan luôn luôn 
chính xác theo Tam tạng kinh điển. Achaan luôn khuyến 
khích chúng ta khảo cứu những điều này ở trong Tam tạng 
kinh điển. Như bạn biết tôi và Sarah cũng có diễn đàn trên 
mạng và trao đôi về pháp với nhiều người với những nền 
tảng đa dạng. Những cuộc thảo luận trên mạng này không 
có sự có mặt của Achaan. Những gì chúng tôi đề cập cũng 
được phản biện và tính chính xác của chúng được tham 
chiếu tới Tam tạng kinh điển đề kiểm chứng. Với bản thân 
tôi, tôi cũng muốn chia sẻ là tôi không dựa vào lời nói của 
người khác mà tôi phải tự kiểm chứng. 

Sarah: Đối với tôi, tôi cũng giống như các bạn, đã hỏi 
rất nhiều, suy xét rất nhiều và luôn kiểm tra đối chiếu với 
kinh điển để có thể suy xét và tìm ra cái gì là đúng. 

A.Sujin: Thực chất, đó không phải là những lời của tôi. 
Những lời chân lý về bản chất của thế giới là Phật ngôn. 
Chính Đức Phật đã nói rằng tất cả lời chân lý đều là những 
lời của Ngài. Nhưng ai có thể nói lại Phật ngôn về chân lý 
như vậy mà không có sự nghiên cứu đây? Vậy thì tất cả lời 
nói đúng đắn đều là lời nói của Đức Phật. Không phải là lời 
nói của riêng ai, không phải là lời nói của riêng tôi. 

$arah: Tắt cả những gì chúng ta đã thảo luận trong vài 
ngày qua - về các thực tại, về vitakka, về các lậu hoặc, các 
ách, các chi của Bát chánh đạo hay nghiệp đạo, v.v..., tất 
cả các chỉ tiết ấy các bạn có thê tìm thấy trong Tam tạng 


301 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


kinh điển. Tất cả các thực tại ấy là vô ngã, và khi hiểu như 
vậy thì nơi chốn không phải là vẫn đề. Sự phát triển hiểu 
biết phải rất tự nhiên. Mặc dù chúng tôi đã phải làm việc 
rất nhiều và sống xa nơi Achaan sống, nhưng tất cả những 
điều ấy không phải là sự cản trở cho việc nghiên cứu Giáo 
pháp, cản trở duy nhất chính là tà kiến không thể thấy được 
con đường đúng đắn. 

Jonathan: Đề trả lời câu hỏi của bạn là liệu có cần phải 
đọc một cuốn sách cụ thể nào không, thì điều quan trọng 
nhất là chúng ta được gần gũi một bậc thiện trí, là người có 
thể giúp chúng ta có cái hiểu đúng đắn về Giáo pháp. Bởi 
nếu chúng ta đọc sách mà không có nên tảng hiểu biết đúng 
ngay từ ban đầu, chúng ta có thể hiểu sai những ý đề cập 
trong cuốn sách đó, và như vậy sẽ không giúp cho chúng 
ta có được hiểu biết đúng và đi trên con đường đúng. Khi 
Đức Phật thuyết pháp, Ngài thường thuyết pháp cho những 
đối tượng là những người đã có mức độ tuệ giác rất cao, 
đủ chin muôi cho giác ngộ. Với những người như chúng 
ta, do mức độ tuệ giác còn rất ít ỏi, chúng ta cần được nghe 
những lý giải về những gì Đức Phật đã thuyết giảng cho 
các vị đệ tử khi ấy bởi người có hiểu biết đúng về những 
lời dạy ấy, những lý giải ấy không sẵn có trong Kinh. 

A.Sujin: Tôi nghĩ rằng điều quan trọng không phải là 
ai nói mà là điều người ấy nói ra có đúng hay không. 

V† sự 1: Hôm qua Achaan có hỏi mọi người, cái cứng 
302 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


có phải là uân không? Đáp là nó là uân, Achaan lại hỏi tại 
sao nó là uân, vì nó sinh diệt. Achaan có hỏi cái cứng sinh 
diệt nó có khổ không? Mọi người đáp là khổ, Achaan lại 
hỏi vậy tại sao nó lại khô? Nhưng chưa có câu trả lời, vậy 
nhân đây Achaan hãy trả lời cho mọi người được biết. 

A.Sujin: Cái sinh khởi và lại diệt đi ngay lập tức thì 
để làm gì đây? Và lại lặp lại rồi lặp lại nữa thì để làm gì 
đây? Nó thật là một sự bất toại nguyện lớn lao, nó cứ sinh 
và diệt, và không ai có thể làm ngưng sự vận hành như vậy 
của các thực tại. Cái mà ta cho là ta, thân ta hay tự ngã có 
sinh và diệt ngay lập tức không? Không. Chính vì vậy (vẫn 
còn chìm đắm trong những ý niệm như vậy -ND) nên vẫn 
còn cảm thấy dễ chịu, vì rằng, khi ấy vẫn có suy nghĩ là dù 
điều gì xảy ra đi nữa thì cũng không làm sao cả, một ngày 
nảo đó mọi sự sẽ tốt hơn. 

Đó là lý do vì sao ở thời Đức Phật, các vị tỳ kheo 
thường được hỏi: /ại sao vị này lại trở thành vị tÈ kheo 
và câu trả lời là để (hấy dukkha. Điều ấy có nghĩa rằng 
dukkha không dễ thấy và hiệu. Bây giờ thì chẳng có cái gì 
là dukkha cả, bởi vì không có cái gì dường như đang sinh 
và diệt hiện giờ. Nhưng trên thực tế khi thực sự liễu ngộ 
rằng không có con người và mọi thứ, mà chỉ có những thực 
tại sinh và diệt mà thôi, khi ấy chăng phải là dukkha hay 
sao? Đề làm cái gì đây, cứ sinh rồi diệt , rồi biến mất hoàn 
toàn, như vậy không khổ hay sao? Chúng ta có thê nói đó 

303 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


là một sự đau khổ- dukkha vĩ đại bởi vì không có cách nào 
chữa lành nó cả. 

Sarah: Và theo nghĩa tối hậu thì tất cả thực tại như 
chánh niệm, trí tuệ hay tâm thiền thì cũng đều là khổ, vì 
chúng đều sinh và diệt và không có gì đáng để bám víu 
vào. 

Học viên 5: Người tu tập luôn luôn hiểu nhầm về sự 
tinh tắn. Mấy ngày học vừa qua Achaan nói về cái tỉnh tấn 
không giống lâu nay như chúng con vẫn nghĩ. Nếu tinh tấn 
cô găng làm cái gì đó, cái đó hoàn toàn là ảo tưởng về bản 
ngã. Achaan hãy dạy cho chúng con tinh tấn như thế nào 
mới gọi là Chánh tinh tấn? 

A..Sujin: Chánh tinh tấn là chánh khi nó sinh khởi cùng 
với tâm thiện, và đặc biệt khi nó đi kèm với chánh kiến. 

Học viên 5: Làm thê nào để có chánh tỉnh tân? 

A.Sujin: Không ai có thể làm gì cả vì nó cũng là một 
pháp hữu vi do duyên tạo, nó là vô ngã. Chánh tỉnh tấn 
luôn sinh khởi cùng với chánh kiến, cho nên đừng lo lắng 
về việc làm thế nào để có chánh tinh tấn vì bất kỳ khoảnh 
khắc nào có chánh kiến thì chánh tinh tắn đã có ở đó rồi. 
Hiện giờ có tinh tân không? 

Học viên 5: Có ạ 

A.Sujin: Tinh tấn có sinh khởi với cái thấy không? 

Học viên 5: Dạ, có 
304 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


A.Sujin: Không phải đâu. Không cần phải có tỉnh tấn 
thì vẫn thấy được. Bởi vì đó là khoảnh khắc của sự hội tụ 
giữa nhãn căn, nhãn thức và đối tượng thị giác, chừng ấy 
đã tạo duyên cho cái thấy sinh khởi rồi. Vì không thể có 
sự sinh khởi của tâm nếu không có các tâm sở cho nên 
cần phải có bảy tâm sở để cho cái thấy sinh khởi, trong 
đó không có tỉnh tấn. Hiện giờ có ai phải cố gắng để thấy 
không? Cái thấy đã sinh khởi do duyên rồi 

Học viên 5: Ý con muốn nói là trên cái thấy đó có sự 
hiểu đúng trên cái thấy chứ không phải con nói là cố găng 
trên cái thấy. 

A.Sujin: Khoảnh khắc của nhãn thức sinh khởi không 
sinh khởi cùng với tinh tấn, đó là sự thực. Khi tâm là bất 
thiện nhưng không có tham và sân mà chỉ có sĩ ở đó thôi 
thì có tinh tắn không? 

Học viên 5: Không ạ. 

A.Sujin: Có đây. Bắt cứ khi nào có tâm bắt thiện, mặc 
dù không có tham, sân nhưng vẫn có tinh tấn ở đấy rồi. Có 
ai ở đây phải cố gắng để không hiểu không? Dường như 
chúng ta không cần phải cỗ gắng, nhưng thực ra để có vô 
minh sinh khởi ở khoảnh khắc không hiểu, vẫn cần phải có 
sinh khởi tâm sở viriya-tinh tấn. Ai có thê biết được điều 
này? Đó là trí tuệ từ sự giác ngộ của chính Đức Phật. Bởi 
vậy, nêu chúng ta không nghiên cứu kỹ, chúng ta sẽ theo 
các ý niệm riêng của mình mà thôi, vì chúng ta không biết 
rõ về tâm, về tinh tấn, hay các thực tại khác. 


305 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Jonathan: Điều mà Achaan vừa giải thích về viriya - 
tâm sở tinh tân không phải là ý niệm thông thường hay chế 
định về cái mà chúng ta gọi là nỗ lực hay cô gắng, hay là 
cô làm một cái gì đó. Nó là một tâm sở, nó hoàn toàn vô 
ngã, không thuộc về ai. 

Học viên 5: Trong lúc mình tu tập, không cần phải làm 
gì hết chỉ cần có sự hiểu đúng thôi ạ. Tại sao Đức Phật lại 
dạy Bát chánh đạo như trong Kinh Đức Phật có nói hãy 
tinh tấn ngăn ngừa ác pháp chưa sanh, tinh tấn trong tứ 
chánh cần thì sao ạ? 

$arah: Ở khoảnh khắc của thiện thì có sự ngăn ngừa 
bất thiện ở đấy rồi đúng không? Ở khoảnh khắc có chánh 
niệm về đặc tính cứng, khi ấy có thê có bất thiện nảo tại 
khoảnh khắc đó không? Bởi vì ở khoảnh khắc của tâm 
thiện đó, cũng có chánh tinh tấn ở đó, nó ngăn ngừa bất 
thiện ngay khi ấy nên không phải làm gì đó thêm. Chính vì 
vậy khi Đức Phật nói đến chánh tỉnh tấn trong kinh, Đức 
Phật nói hãy nỗ lực, hãy cố gắng, nhưng đó chỉ là theo cách 
nói chế định mà thôi. Về bản chất, Ngài nói đến chánh tinh 
tấn đi kèm với chánh kiến, chúng là các pháp vô ngã. Ngay 
ở khoảnh khắc này, khi chúng ta đang nghe pháp và có hiểu 
biết đúng thêm một chút, dù ở mức độ tư duy, thì ở khoảnh 
khắc đó cũng có chánh tinh tấn ngăn ngừa những bắt thiện 
ở chính khoảnh khắc đó. Ngay khi có ý niệm ta phải cố 
găng nỗ lực, cố gắng chánh niệm thì đã có tà tinh tấn sinh 
306 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


khởi cùng với tâm bất thiện. Như vậy chúng ta cứ cần phải 
ghi nhớ rằng, tâm sở tỉnh tấn là chánh tinh tấn đã sinh khởi 
ở khoảnh khắc có hiểu biết đúng rồi, chứ không cần nỗ lực 
hay làm thêm cái gì đó đặc biệt. Vậy hãy quên đi ý niệm 
rằng có một cái ngã nào đó nỗ lực hoặc làm một cái gì đó. 

Học viên 5: Dạ, con hiểu rồi, cảm ơn ạ. 

Học viên 2: Nếu chánh kiến sinh khởi thì có tất cả chỉ 
của Bát chánh đạo đi kèm, thế thì Đức Phật phải dạy § chi 
làm gì? Tại sao không gọi là Nhất chánh đạo, học một thứ 
thôi cho đơn giản. 

A.Sujin: Liệu chánh kiến có thể sinh khởi một mình 
không? 

Jonafhan: Nó được gọi là Bát chánh đạo bởi vì khi 
tâm đạo sinh khởi thì ở đó có tám chỉ, chứ không phải bởi 
vì ở đó có tắm thứ phải làm. Khi chúng ta nói rằng bất cứ 
khi nào có chánh kiến thì đã có chánh tinh tấn ở đó rồi, thì 
ý ở đây là: không cần phải phát triển chánh tinh tấn như là 
một thứ riêng rẽ với chánh kiến. Khi ấy, chúng ta hiểu rằng 
con đường Bát chánh đạo về thực chất chỉ là một khoảnh 
khắc của tâm sinh khởi, trong đó có những tâm sở bao gồm 
trí tuệ, tinh tân cùng những chi khác. 

$arah: Và vì chánh kiến không thể sinh khởi và đảm 
nhận chức năng của mình mà không có sự hỗ trợ của các 
chị kia. 

307 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


A.Sujin: Khi có chánh kiến, nó hiểu về vô ngã. Các 
thực tại không thể sinh khởi một mình mà cần các thực 
tại khác trợ duyên cho nó sinh khởi. Có nhiều hơn là bảy 
tâm sở sinh khởi cùng với trí tuệ nhưng những tâm sở kia 
không được tính là các chi của Bát chánh đạo. Từ Đạo có 
nghĩa là gì? 

Học viên 2: Là con đường. 

A.Sujin: Dẫn tới đâu? 

Học viên 2: Đạo là con đường dẫn đến sự diệt khô. 

A.Sujin: Thế có thê đi trên con đường đó mà không 
hiểu gì cả không? 

Học viên 2: Không thê. 

Học viên 12: Phát triên con đường Bát chánh đạo là 
phát triển dần dần, Vậy có phải là bất cứ khi nào có duyên 
đề phát triển một trong các yếu tô đó, thì mình sẽ phát triển 
cái yếu tô đó, có phải không? 

A.Sujin: Đỗi tượng của Bát chánh đạo là gì? 

Học viên 12: Niết bàn. 

A.Sujin: Tứ diệu đế không chỉ có một mà thôi. Niết 
bàn là diệu đề thứ mấy? Trước đó thì là gì nào? 

Học viên 2: Trước đó là nguyên nhân về khổ. 

Học viên 12: Là sự thật về khô. 

A.Sujin: Thế nào là khổ? 

308 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên 12: Theo con hiểu chấp thủ vào ngũ uân là 
khổ. Con muốn Bà giải thích về khổ theo nghĩa chấp thủ 
vào ngũ uân là khổ, như thế nào là sự hiểu biết đúng về 
những điều Đức Phật dạy trong kinh về I1 yếu tố mà Đức 
Phật dạy là khổ như sinh, già, bệnh, chết... 

$arah: Tôi nghĩ răng cả hai bạn đều chưa trả lời vào 
câu hỏi của Achaan về đối tượng của con đường đạo là 
øì, khi con đường đạo đang được phát triên thì đâu là đối 
tượng của con đường đạo? Câu trả lời cho câu hỏi này là 
tất cả các thực tại hữu vì đễu là đối tượng của con đường 
Bát chánh đạo trước khi diệu để thứ ba được chứng ngộ 
(Diệt để hay Niết bàn). 

A.Sujin: Theo nghĩa tuyệt đối thì thế nào là dukkha? 

Học viên I2: Do sự sinh và diệt của mọi pháp. 

Học viên 2: Tôi không nghĩ vậy, tôi nghĩ bản thân sự 
sinh diệt của pháp không có vấn đề gì cả mà tà kiến về cái 
sinh và diệt đó mới dẫn đến khô. 

A.Sujin: Chúng tôi nghĩ rằng, điểm này cần phải được 
làm rõ, bây giờ bạn hãy nói đến từng cái khô mà bạn vừa 
kê đến, từng cái một. 

Học viên 12: Khi nói khô là bởi vì mọi thứ đều sinh 
và diệt nên nó khổ. Với con, điều đó đường như chỉ là suy 
nghĩ về mặt logic thôi. 

A.Sujin: Nếu như không có sự sinh khởi thì có thể có 
sự diệt đi của thực tại không? 

309 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Học viên 12: Nêu nó không sinh thì không có diệt và 
cũng không có khô. 

A.Sujin: Tại sao các vị tỳ kheo ở thời Đức Phật đã xuất 
gia chỉ để thấy Khô? 

Học viên 12: Bởi vì Đức Phật đã nói ngũ uẫn thủ là 
Khổ. 

A.Su/im: Một thực tại sinh và rồi lại diệt đi hoàn toàn 
không bao giờ trở lại, cứ như vậy thì cái đó không phải là 
khổ hay sao? 

Học viên 12: Có những khi rất chánh niệm và thấy mọi 
thứ nó sinh và diệt rất là nhiều thì khi đấy thấy rất mệt và 
lúc đó đúng là thấy rất là khô. 

Sarah: Có phải ý của bạn là nó chỉ khổ khi nó được 
hiểu là nó sinh và diệt thôi hay sao? Chẳng hạn như hiện 
giờ đang có cái cứng, nó đang sinh và diệt nhưng không có 
cái hiểu về điều đó thì có khô không? 

A.Sujin: Khi bạn nói như vậy là bạn khổ thôi, chứ 
không phải là cái hiểu của tuệ giác về khổ, đó không phải 
là cái hiểu của pamna. Bạn cho cảm thọ khổ đó là diệu đề 
hay sao? 

Học viên I2: Không ạ. 

A.Sujin: Chỉ có tuệ giác khi hiểu được sự sinh diệt của 
thực tại thì nó hiểu về khổ, còn khi có ý niệm là mình khổ 
thì khi đó chỉ là thọ khổ thôi chứ không phải là cái hiểu 
trực tiếp về sự sinh diệt của thực tại. 


310 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Sarah: Liệu Tuệ giác có mệt khi nó hiểu thực tại hay 
nó hiểu về sự sinh diệt của thực tại không? 

Học viên 12: Không. 

A.Su/m: Vậy thì đó không phải là panna. Chỉ có tuệ 
giác mới có thê thấy được sự sinh và diệt, cho nên cải mà 
bạn gọi là sự sinh diệt đó không phải là sự sinh diệt của 
thực tại, cái chỉ xảy ra một cái ở một thời điểm. Nếu trí tuệ 
mệt thì chúng ta có nên có trí tuệ không? 

Học viên I2: Con không nói là trí tuệ mệt ạ. 

Học viên 12: Câu hỏi lúc nãy là phát triển con đường 
Bát chánh đạo, nếu có duyên đề phát triển bất cứ một trong 
tám yếu tố trong Bát chánh đạo, thì sẽ phát triển yếu tố đấy. 
Đó có phải là phát triển dần dần không? 

A..Sujin: Không có người nào phát triển Bát chánh đạo 
mà chỉ có 7í /uệ phát triển mà thôi. 

$arah: Phát triên dần dần có nghĩa là bắt đầu ngay 
bây giờ, ở khoảnh khắc hiểu về thực tại, hiểu đúng về con 
đường phát triển của hiểu biết, không có ai ở đó. Khi có 
ý niệm rằng ai đó hay tùy thuộc vào nhân duyên mà một 
trong các chi của Bát chánh đạo sẽ được phát triển, thứ 
nhất là ở đó có ý niệm về một ai đó phát triển Bát chánh 
đạo, thứ hai là không có hiểu biết đúng về sự phát triển Bát 
chánh đạo thực sự là gì, 

Học viên 12: Ví dụ trường hợp nếu tiếp xúc với đối 


311 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


tượng nào đó mà có thể dẫn đến sân hoặc si. Ở cái khoảnh 
khắc đó với sự hiểu biết đúng thì sẽ là phát triển 7 chánh 
cần tức là làm cho bất thiện pháp chưa sinh không sinh 
khởi, bất thiện pháp đã sinh không phát triển, thiện pháp 
chưa sinh thì sinh khởi, thiện pháp đã sinh thì tăng trưởng. 

Jonathan: Chánh tỉnh tân là một trong những chỉ của 
Bát chánh đạo, nó sinh khởi cùng các chi khác, chúng ta 
không chọn để /àm chánh tinh tấn đó, bất cứ khi nào có tâm 
thiện thì đã có tinh tấn là thiện rồi. Bất cứ khi nào tâm là 
thiện thì tâm sở tỉnh tắn đó sẽ đảm nhận chức năng mà bạn 
vừa đề cập tới, hoặc một trong số các chức năng đó. Chắng 
hạn như ở khoảnh khắc của giữ giới thì khi đó chánh tỉnh 
tấn sẽ làm nhiệm vụ ngăn ngừa bắt thiện pháp sinh khởi, 
chứ không phải là việc có gắng làm cái gì đó khi có tham 
hay sân. 

Học viên 12: Tại khoảnh khắc ấy có thể có cái thực 
hành, cái phát triển về Tứ chánh cần, tức là không để cho 
bất thiện pháp sinh khởi, hoặc để cho thiện pháp sinh khởi 
và tăng trưởng. Ở khoảnh khắc đó chỉ có chánh tinh tấn 
thôi, chứ không có được chánh kiến là cái sự hiểu biết về 
Tứ đề. 

Sarah: Khi đến thời điểm để cho cái thấy sinh khởi vì 
có cái duyên cho cái thấy sinh khởi thì nó sẽ sinh khởi. Khi 
đến thời điểm để cho sân sinh khởi bởi vì có duyên cho 
nó sinh khởi thì nó sẽ sinh khởi. Khi có những con người 
312 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


hay chúng sinh có duyên để cho tâm từ sinh khởi thì tâm 
từ sẽ sinh khởi. Ở khoảnh khắc đó, có thể không có hiểu 
biết nhưng mà tâm là tâm thiện. Ở khoảnh khắc đó có tinh 
tấn là thiện cùng với tâm đang là tâm từ, chứ không phải là 
một ai đấy cố gắng có tâm từ hay có sự thân thiện, không 
ai có thể khiến cho tinh tấn sinh khởi. Tỉnh tấn sinh khởi 
cùng tâm thiện là thiện, nhưng nó không phải là chánh tinh 
tấn của con đường Bát chánh đạo. 

Học viên I2: Bây giò chúng ta đang thảo luận, phát 
triển con đường Bát chánh đạo thì phải phát triển cả 8 yếu 
tố đó đồng thời cùng lúc thì là như thế nào? Bởi vì như thế 
kia là chỉ có I yếu tố, đâu có đủ hết các yếu tố khác. 

Jonathan: Chúng ta đang không nói đến khoảnh khắc 
của Bát chánh đạo ở tâm đạo, tức là tâm siêu thế khi cả tám 
chi cùng có mặt, mà chúng ta đang nói đến những khoảnh 
khắc phát triển con đường Bát chánh đạo, có thể gọi là Bát 
chánh đạo hiệp thế, thì ở khoảnh khắc của Bát chánh đạo 
hiệp thế, có năm hoặc sáu chứ không phải cả tám chi đều 
sinh khởi một lúc. 

Học viên 12: Dường như phát triển từng yếu tố thì còn 
dễ dàng một chút, chứ nếu bảo là phát triển đồng loạt thì 
không có dễ dàng, dù là không đủ cả tám yếu tó. 

Jonathan: Khi có hiểu biết đúng về các pháp thì tự các 
chỉ đó sinh khởi cùng nhau, chứ không cần phải có cJng 
ta phát triên chúng một cách riêng biệt. Ở khoảnh khắc của 


313 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Bát chánh đạo hiệp thế, có ít nhất các tâm sở như chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh tính tấn, chánh niệm và chánh 
định sinh khởi cùng với nhau, và có thể với một trong ba 
tâm sở tiết chế: chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, nêu 
như có cơ hội để cho một trong ba tâm sở này sinh khởi (vì 
cả ba không bao giờ sinh khởi cùng nhau trong Bát chánh 
đạo hiệp thể). 

A.Sujin: Bạn nói là bạn muốn cô gắng phát triển chánh 
tỉnh tắn? 

Học viên I2: Không phải là con mà đó là công việc 
của tâm. 

Học viên 9: Con hiểu Khô là sự vận hành của 12 nhân 
duyên, mà bắt đầu là do vô minh. Nếu như chấm dứt được 
nhân duyên thì sẽ không có khổ? 

A.Sujin: Thế nào là dukhha- khổ? Chúng ta dùng từ 
này rất nhiều, nhưng nó là gì đây? Chúng ta đang nói đến 
dukhha là một trong tam tướng mà vẫn chưa thê được biết, 
được hiểu hiện giờ, hay là chúng ta nói về cái khổ trong 
cuộc sống hàng ngày của mình? Cái mà chúng ta đang nói 
đến ở đây, là dukkha trong Tứ diệu đế, là khổ đề. Bạn có 
mệt không? Cái mệt đó có phải là dukkha không? Chính 
xác hơn là, bất cứ cái gì, trong đó bao gồm cả cái mệt này, 
đều sinh và diệt, và đó là khổ. Bất cứ cái gì sinh và diệt là 
khổ, đó là ý nghĩa tuyệt đối của dukkha. Nếu như không 
có kinh nghiệm trực tiếp về sự sinh diệt của thực tại hiện 
giờ, thì liệu ta có thể gọi đó là thánh đề thứ nhất không? 


314 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Chính vì vậy, chưa cần phải nói về mức độ dukkha mà hiện 
giờ chúng ta vẫn chưa thể thấy được, mà cần phải bắt đầu 
với việc hiểu về thực tại khi chúng xuất hiện. Bởi vì, ngay 
cả ở tuệ đầu tiên của minh sát tuệ -tuệ phân biệt danh sắc, 
vẫn chưa có cái hiểu về khổ - dukkha, vì lúc đó chưa có sự 
xuyên thấu sự sinh diệt của thực tại. 

Sarah: Có ba loại khổ: thứ nhất là loại khổ sinh khởi 
cùng với thọ khổ khi chúng ta đau đớn hay buồn rầu, cái đó 
gọi là dukkha-dukkha (khổ khổ), rất dễ nhận biết ; thứ hai là 
loại khô được biết đến với sự diệt đi của thọ lạc và thọ hỷ, 
kế cả những thứ dễ chịu cũng sinh và diệt, nó không kéo 
dài, vì vậy cũng là khổ và được gọi là viparinama dukkha 
(hoại khổ); thử ba, là khô do sự sinh diệt của tất cả các thực 
tại hữu vi, được gọi là hành khổ (sankkhara dukkha). Kê cả 
khi chưa có giáo lý của Đức Phật, mọi người vẫn biết rất rõ 
về khô khổ, tức cái khô của thọ khổ, người ta cũng biết hơn 
một chút về hoại khô, cái khổ của trạng thái đễ chịu nhưng 
không kéo dài. Nhưng chỉ khi Đức Phật ra đời và giảng về 
thực tại, người ta mới biết được về Hành khổ, chính là loại 
dukkha nói đến trong Tứ Thánh đề, là một mức độ dukkha 
rất sâu sắc mà chỉ có trí tuệ ở mức độ chứng nghiệm VỀ sự 
sinh điệt của thực tại mới hiểu được. 

Học viên I: Theo hiệu biết của con về khổ thì có hai 
cách hiểu về Khổ. Khổ theo cách nghĩ thông thường là 
không có nhà cửa, không có thứ đồ mà họ muốn có thì là 
khổ, đấy là do sự dính mắc với các đối tượng là các sắc. 

315 


Pháp đàm với Achaan Sujin 


Thứ hai Khô mà Đức Phật nói đến trong Tứ diệu đế, là cái 
khổ trong bản chất của các pháp, tại sao có cái khô này, là 
do tính chất vô thường của tất cả các pháp. Hình thành rồi 
tan hoại thì dẫn đến cái khổ đó. 

$arah: Sẽ không thể hiểu được ý nghĩa thâm sâu của 
loại khổ thứ ba này nếu như không bắt đầu từ các thực tại 
hiện giờ như cái thấy, cái nghe, cái cứng v.v., và chỉ nhờ sự 
phát triển hiểu biết về các thực tại đang xuất hiện hiện giờ, 
đến một lúc nào đấy, có thể có được tuệ giác xuyên thấu 
sự sinh diệt của thực tại, khi ẫây cái hiểu về dukkha- khô để 
mới thực sự được chứng nghiệm. 

Ai đó hói: Hôm qua Bà nói sắc chăng hạn như cái cứng, 
cái mềm đều sinh và diệt do vậy nó đều là khổ. Nhưng theo 
con thì sắc không biết cái gì cả. Vậy thì làm sao nó có thể 
là khô? Chỉ có sự dính mắc vào cái sinh và diệt đó thì mới 
là khô. 

A.Sujin: Cái cứng là một thực tại là sắc và nó không 
biết gì cả, nhưng nó cũng sinh và diệt giỗng như các thực 
tại hữu vi khác, chúng vô thường, vậy nếu chúng ta dính 
mắc vào cái sinh và diệt đi và không bao giờ quay trở lại, 
đó là khôn ngoan hay xuân ngốc đây? Thánh đề thứ nhất 
hay sự thật về khổ không phải nói về thọ khổ đâu. 


Mọi người: Sadhu, sadhu, sadhul 


316 


